Đường tới Niết-bàn 


Chánh niệm tâm Từ theo lộ trình 
Thang tỉnh thức tới Giác ngộ 


David €. Johnson 


Nguyễn Trung Công dịch 
Copyright © 2017-2021 David C. Johnson 


Bản dịch tiếng Việt (2021) 


Các bài Kinh tiếng Việt từ https://suttacentral.net/ - bản dịch của cố hòa 
thượng Thích Minh Châu 


Dịch: Nguyễn Trung Công Đọc soát: Vũ Huyền 


Liên hệ về bản dịch hoặc học thiền TWIM tại Việt Nam: 
dhammasukhavn@gmail.com 


Đầu sách cùng tác giả 
* Cẩm nang hướng dẫn thiền TWIM, 
BTS Publishing, Annapolis 2015 


*Đồng tác giả: Bhante Vimalararhsi 


PHẠM HẠNH, hiền giả Visakha, là để thể nhập vào 
Niết-bàn, để vượt qua đến Niết-bàn, để đạt cứu 
cánh Niết-bàn 


Tiểu Kinh Phương Quảng, số 44, Trung Bộ Kinh 


Lố L0 ốt CHẾ sexssaxalusgExogex2d040E08301248062601000006.6 4050100 20115.00105.40101000 1 
Chương 1: Đạo Phật là gì?...............................-------:s«S+kx HE HH HH HH HH HH HH HH gà 7 
Môn khoa học xuất thế gian .................................-c-ccccccscccccveveererrrrrrrrerrtrtrrrrrrrtrrrrrrrrerree 8 
Đánh thức cả thân và tâm.................................------c« chi ree 12 
Duyên khởi - từ bỏ việc kiểm soát..................................-.c-cccscccccceeeerrerrrrreeretrrrrrrrreeree 17 
Chương 2: Định nghĩa lại Chánh niệm...............................---5--5<cceErriekrieeriiirieriee 25 
Chánh niệm là 812... 5-6 sen og Big 0 Án ên D10 k0 ca 25 
Bốn nền tảng thiết lập niệm (Tứ Niệm Xứ?) ..................................-----c-ceccescccveeeseee 29 
Cảm thọ không phải cảm XÚC............................---s<-c-s<S+LktS+HHHHHH HH HH, 30 
Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì?....................................--cccccccesceerrrrtreeitrrtrrrrrrrrrrrrrrrriee 33 
3[t2s19119)8)19-11811-15 E777. ếẽ ốc 33 
Bậc thiền Chỉ:»:áxx:162Wá:166klÁiolksiktewuaotukeulboidbadidcdild6killevifo 38 
Inana nh thÚC:: xác ác so cóc nho ga Na 1À GÀ tát, ưng hiện Án gián GỖ g8 AM HÀNG 4 Aeêg 40 
So sánh jhãna tỉnh thức & jhãna kiên cỐ..................................--ccccccscccccceccseserrerreeeree 53 
Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ)...........................................- 57 
Những phương pháp rèn tập trung .....................................------erecekieeriiiieririe 57 
Thiền thuần Quán (thiền minh sát) ......................................----ccccccccecccccveeeeeerrrrrrrreeeree 57 
Chỉ - Quán (so sánh với Thuần Quán) ................................---c-cccecceescccveseeeetrrrrrrrreeree 62 
Lưu ý với việc thực hành thiền Chỉ ........................................---c-cccecccccecseseeeserrrrsrreeerree 65 
TWIM & Kinh điển nguyên thỦy....................................---ccccccscccervreeirrtrrrrrrrrrrrrrrrirrrrree 67 
Đạo Phật đời thường (Secular Buddhism)) ....................................-------:«<s-xccereserreexee 68 
Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mớii................................------+-+-+-+sstststststsrrrrrree 71 
Tóm tắt hướng dẫn hành thiền.....................................--222222.22EEEEEE1E121.12111.1.1.1.LcLr 72 
Chương 6: Sơ thiền — H...................................-c-ccccccecccrEvrrrirrttrrrriiirrirtrirrrrrrrierrrriee 103 


Kinh điển nguyên thủy mô tả bậc thiền .....................................---ccccccscccccveeerrerrrrrres 105 


Thiền hành (thiền đi bộ) và Jhãna..................................-cccccccccccvcveererrrrrrrrerrerrrrrrrree 109 


Chương 7: Nhị thiền - Im lặng cao QU...............................---ccccccccecccecveeererrerrrrreererrrrre 111 
Chương 8: Tam thiền - Hạnh phúc (lạc) ..............................---.ccec--cccccecesesesercvevesesrrrrre 113 
Đích cao nhất của tâm Từ là tứ thiền ..........................................ccececeisrrrrrree 115 
Chương 9: Tứ thiền - Thanh tịnh................................-ccccc-scccccveseveeercrvveveseetrerrrrreserrrrrre 117 
Bài tập nâng cao - phá vỡ những rào cản .................................----c.ceekkireeeere 118 
Lan tổa sáu Hư HE: c6 cóc ni ng n nến nha ng Hà da hàn on da nó Q00 0 108020 016 120 
Chương 10: Không vô biên xứ - Tâm Bi..................................-----5<55c< Set 123 
Chương 11: Thức vô biên xứ - Tâm Hỷ....................................-------++.ksEkEieEeHeirre 127 
Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm XẢ....................................---55<-ScksEE HH HH He, 133 
Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng Xứ..................................---c«ccskeekieeiieire 143 
)4i12)41290)019:100E524L-M77.10. 0n TỶ ốc cố cố 143 
Bản chất tự nhiên của ý thức.................................---cc-c-ccccveseeretrrrrrrrrrertrrtrrrrrrrirrrrrrree 155 
Chương 14: Cửa vào Nibbäna.........................................---55+c2 HH HH HH He 161 
[62510100 21015210 H9 8 in 9n non  ưn 163 
Yếmiilÿ <iHant KHÁNH: cssct1xisá ác nổ in ni ni ng xác tàn Hónhaa ¿ni niÊG và dò ga k 165 
Giải thoát (Trung Bộ Kinh bài 148) ........................................---«-s.kereeeeeie 171 
Nhập dòng Arya - dòng Thánh ................................--‹--c-<srs.HEkHH HH gà. 173 
Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn)................................. 175 
Trải nghiệm Nibbäna - Đạo Tuệ (Magga).....................................-c.eeeeere 175 
Lộ trình chứng nghiệm Nibbãna................................ ...---555- 5< 180 
Quả Tuệ (Phala) bậc nhập lưu ........................................-55--55+c+EH HH HH He 187 
Chương 16: Quả vị thứ hai - SakadäãgãämI..................................---55ccreeee 191 
Hướng dẫn thực hành......................................ccccccccccccevveeeeeeererkrkvkrkrvrvrvrkrvrkrvrvrvrvrvrvrerrre 191 
Ba con đường tới Nibbäna..................................---s« + HH giày 193 
Chương 17: Quả vị thứ ba - Anägäml..................................-- <<. nhe, 195 
Chương 18 - Quả vị thứ 4 - Arahant.....................................---«-c+. HH He 199 


Chương 19 - Sức mạnh của Jhãna....................................-‹---5555+S.kH HH He 205 


Đặt ]J]haha chỉ THỘE TT casss646áás s0 65g tà ng HÁ haggh du táù ga qó đã e HÀ ga án ai 206 


Jhananägami hoặc JhänänãgãmItä ..................................--- Hee, 211 
Chương 20 —Sau khóa thiền ..................................---ccccccccccceEvrveeretrrrrrrtrrrrtrrtrrrrrrerrrrrrrriee 215 
Chương 21 - Ôn tập hướng dẫn & lộ trình hành thiền ........................................ 219 
Chú thích - Đường tới NÑibbana.....................................----.s< St HH re 229 
No na. ố.ốaốaốaố cố cố CS CC 231 
Tàïliệu tham KH c1 xác 06g Lá c0 h0 ch Lan nền 1a ni ch ch g1 nh vong tà nga các cnge 233 


Cẩm nang hướng dẫn.................................----------+<+2111212121212121.121.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1............... 235 


Lời cảm ơn 


Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thầy tôi - Bhante Vimalaramsi 
Mahathera. Bhante “sáng lập” phương pháp thiền Tranquil Wisdom 
Insight Meditation (TWIM). Nếu không có sự hướng dẫn thiện xảo 
của Bhante, cuốn sách này sẽ không thể ra đời. Những mô tả các tầng 
thiền jhãna được trích dẫn từ các bài Pháp thoại về Kinh Bất đoạn 
(Trung bộ kinh, bài 111) của Bhante. Sau nhiều năm thực hành miên 
mật cũng như học hỏi từ những vị tỳ kheo uy tín nhất thế giới, Ngài 
vẫn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Và nhờ những trắc trở này mà 
Bhante đã chuyển sang hướng đi khác. Ngài quay về hướng dẫn từ 
Kinh điển nguyên thủy được lưu trong tam tạng Pali. Bhante đã thực 
hành theo đúng những gì Đức Phật dạy và tái khám phá TWIM 
rồitrao tặng món quà Dhamma ấốích thực tới chúng ta. 


Tôi cũng trân trọng cảm ơn Bhante đã đọc, nhận xét và điều 
chỉnh những lỗi mắc phải trong cuốn sách. 

Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới Bhikkhu Bohdi với bản dịch tuyển 
tập Trung bộ kinh (Wisdom Publications, MA 1995). Những trích 
dẫn trong cuốn Trung Bộ Kinh là nền tảng của thực hành thiền 
TWIM. 


Tôi cảm ơn tới Brenda Ie-Mcrae, đã viết một trang tóm tắt lộ 
trình tiến bộ trong hành thiền dựa trên những buổi trình Pháp với 
thiền sinh và những điều thực tế họ trải nghiệm. Tôi đã bổ sung 
bảng tóm tắt lộ trình tiến bộ và đưa vào cuốn sách này do thấy 
nhu cầu của thiền sinh. 


Đồng thời, tôi cũng cảm ơn tới Teri Pohl, Paul Johnson, Mark và 
Antra Berger, Doug Kraft và J. Delmar đã giúp đỡ tôi trong quá trình 
biên tập và đưa ra nhiều gợi ích hữu ích. Cảm ơn S. Jordan đã thiết 
kế bìa sách đẹp và độc đáo. 


Lời giới thiệu 


Mục đích của cuốn sách là giúp những ai đang tìm con đường 
thực hành và cả những thiền sinh bậc cao hiểu rõ những trải 
nghiệm và cột mốc con đường Đức Phật dạy. Mục tiêu cuối cùng 
của con đường là đoạn diệt Tham Ái và nhổ rễ Vô Minh. Tôi muốn 
ghi lại những trải nghiệm này thành cuốn cẩm nang hướng dẫn để 
cộng đồng thiền có thể nghiên cứu và sử dụng. 


Cuốn sách cũng có mục đích giúp thiền sinh không có cơ hội 
học trực tiếp với một vị thầy có thể tự thực hành. Mọi hướng dẫn 
hành thiền ở mọi cấp bậc đều được phi lại. Chúng tôi không giữ lại 
bất cứ kĩ thuật bí mật nào. Chúng tôi chỉ ghi lại những lời Phật dạy 
được lưu trong Kinh điển nguyên thủy và chú giải từ Bhante 
Vimalaramsi. 


Tôi cũng bổ sung vào chương cuối trong lần tái bản này phần 
tóm tắt toàn bộ hướng dẫn và lộ trình thực hành. Nếu độc giả quên 
thao tác nào đó, hoặc muốn có góc nhìn khác, hoặc muốn có cái 
nhìn tổng thể về thực hành, họ có thể đọc thêm. 


Cuốn sách có toàn bộ hướng dẫn cho cả người mới bắt đầu học 
thiền. Nếu độc giả đã quen với những thao tác cơ bản, tôi đề xuất 
có thể bỏ qua những chương đầu và đọc trực tiếp những chương 
dành cho thiền sinh bậc cao về trạng thái jhãna. Tuy nhiên, việc 
đọc toàn bộ cuốn sách cẩn thận từ đầu đến cuối là điều cần thiết 
và quan trọng. 


Nếu độc giả mới thực hành thiền và không thể cảm nhận được 
tâm Từ, hãy đọc bản cẩm nang hướng dẫn ở cuối sách về một 
phương pháp thiền có tên là tha thứ. Độc giả có thể thử phương 
pháp thiền này và xem liệu cách này có giúp bản thân gỡ bỏ những 
nội kết cảm xúc đến từ trải nghiệm bất hạnh trong quá khứ hay 
không. Thiền tha thứ có thể là tiền đề hoàn hảo để độc giả cảm 
nhận tâm Từ ấm áp, lan tỏa. 


Đường tới Niết-bàn 


Trong cuốn sách, có những đoạn “Hướng dẫn hành thiền” để 
nổi bật những hướng dẫn thực hành từng bước cho người học 
thiền. 


TWIM là một cái tên bóng bẩy cho thực hành thiền Tứ vô 
lượng tâm (Brahmavihara). Người thực hành bắt đầu với tâm Từ 
là đề mục thiền (chúng ta có thể sử dụng đề mục hơi thở, tuy nhiên 
tiến bộ sẽ chậm hơn). Những hướng dẫn hành thiền được trích 
dẫn trực tiếp từ Kinh điển nguyên thủy theo lời Đức Phật dạy. 
TWIM là phương pháp thực hành dẫn tới Nibbäna như được mô 
tả trong Kinh điển. Chúng tôi thấy rằng khi thiền sinh làm theo 
đúng hướng dẫn, họ sẽ có kết quả tức thì và giống hệt như những 
øì Đức Phật đề cập. 

Đường tới Nibbana làm rõ mục tiêu và phương pháp hành 
thiền được Đức Phật hướng dẫn. Mục tiêu của cuốn sách là mô tả 
sát quá trình tiến bộ trong thực hành giống như Kinh điển đề cập. 
Với mục tiêu này, lộ trình rõ ràng nhất là từ bài số 111 Trung Bộ 
Kinh, Kinh bất đoạn. Bài Kinh mô tả rõ ràng lộ trình từng bước đi 
tới Nibbana. Đây là bản đồ chúng tôi sử dụng xuyên suốt quyển 
sách này. 


Kinh điển Pali được truy nguyên tới khoảng 2,500 trước và 
được các học giả coi là lời dạy gốc của Đức Phật. 


Để làm rõ vấn đề này, người ta cho rằng Đức Phật nói tiếng 
Magahdi. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của Ngài. Pali là một dạng của 
ngôn ngữ Magahdi, và sau này toàn bộ các bài Kinh được lưu trữ 
bằng tiếng Pali, được các vị tỳ kheo trong tăng đoàn Phật giáo Sri 
Lanka đọc tụng truyền đời và ghi lại. 


Kinh điển được ghi dưới dạng viết trên lá cọ vào khoảng năm 
80 trước công nguyên (1). Khi chúng được ghi lại, các vị tỳ kheo, 
người đã học thuộc lòng Kinh, kiểm tra kĩ lưỡng. 

Nhiều bài Kinh được khắc trên những tấm bia đá còn lưu trữ 
tại Mandalay, Miến Điện. Ngày nay các vị tỳ kheo người Miến 
trong nhiều thiền viện và tu viện vẫn thuộc lòng và đọc tụng. 


Lời giới thiệu 


Truyền thống này được kéo dài kể từ lần tập kết kinh điển đầu 
tiên khi năm trăm vị Arahant hay các tỳ kheo trưởng lão tập hợp 
và đọc tụng, ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Tôi đã thăm 
quan khu vực này tại Miến Điện vào 2003 và tận mắt chiêm 
ngưỡng những phiến đá cẩm thạch trắng khắc Kinh này. 


Các nhóm Tỳ kheo học thuộc lòng Kinh điển cùng nhau. Một 
trong số các vị Tỳ kheo sẽ đọc tụng và cả nhóm sẽ kiểm tra và 
chỉnh lại nếu có lỗi. Phương pháp này đảm bảo việc lưu trữ những 
lời dạy trong một thời gian dài được chính xác. Việc lưu lại bằng 
văn bản có thể thiếu chính xác do hiểu nhầm của người dịch. 


Tuy nhiên, dù với phương pháp hoàn hảo thế nào chăng nữa, 
những sai lầm vẫn có thể diễn ra. Chúng tôi không thể biết rõ liệu 
có sai sót nào không bởi vì Kinh điển đã tồn tại hơn hai mươi lăm 
thế kỉ. 

Tuy vậy, chúng tôi coi Kinh nguyên thủy Pali là hướng dẫn sát 
nhất những gì Đức Phật thực sự giảng dạy. 


Trong Đạo Phật có rất nhiều trường phái với nhiều quan niệm 
và cách thực hành khác nhau. Điều chúng tôi có thể làm là tìm 
phương pháp nào phù hợp với lời Đức Phật dạy. Phương pháp 
thiền TWIM có thể coi là mới theo nghĩa nào đó vì nó được tái 
khám phá từ Kinh điển. Phương pháp này chưa được phổ biến 
rộng rãi, và điều này đáng ngạc nhiên. Thực tế, Ngài Bhante 
Vimalaramsi và những người được Bhante cho phép giảng dạy là 
số ít những người dạy thiền trực tiếp từ Kinh điển nguyên thủy. 
Nhiều vị hướng dẫn trích dẫn Kinh điển nhưng không theo sát. 
TWIM là phương pháp ứng dụng thực tế và sát nhất với chánh 
tỉnh tấn. Đấy là lý do dẫn tới TWIM thành công nếu thực hành 
đúng. Tôi sẽ đề cập chỉ tiết sau. 

Nhiều phương pháp thiền khác đã điều chỉnh cách tập để nâng 
cấp. Tuy nhiên, Đức Phật là Đức Phật. Liệu điều chỉnh phương 
pháp thiền của Đức Phật có chút ngạo mạn trong đó? Rốt cuộc, 
Ngài là Tagagatha, bậc Giác Ngộ tối thắng với trí tuệ hoàn hảo. 


Đường tới Niết-bàn 


Đọc giả hãy tạm gác những phương pháp thực hành khác và 
chỉ tập trung vào phương pháp được mô tả trong kinh điển 
nguyên thủy. Hầu hết các học giả đồng thuận là Kinh điển Pali là 
lời Đức Phật. Do vậy, hãy chỉ tập trung vào Kinh điển, khai thác 
Kinh điển để tìm cách thực hành. 


Trung Bộ Kinh, bài số 111 mô tả rõ ràng lộ trình hành thiền 
qua các Jhäna và tứ niệm xứ cùng một lúc. Bài Kinh cũng cho thấy 
việc thực hành Jhãna theo đúng Kinh điển dẫn tới giác ngộ. Độc 
giả lưu ý các bậc thiền - Jhãna được đề cập trong Kinh bất đoạn 
không phải là loại thiền siêu tập trung được dạy phổ biến nhiều 
nơi. Jhãng tỉnh thức được dạy trong Kinh điển là trải nghiệm mà 
hành giả có thể quan sát tỉnh thức cả tâm và thân. Điều này sẽ 
được đề cập cụ thể trong những chương trong cuốn sách. 

Tái khám khá “jhaãna tỉnh thức” là chìa khóa cách hiểu mới về 
lời Phật dạy. 

Kĩ thuật TWIM được mô tả trong cuốn sách này được trích dẫn 
từ The Middle Length Discourses oƒthe Buddha: A Translation oƒ the 
Majjhima Nikayg, bản dịch Bhikkhu Bohdi và Bhikkhu Nanamoili. 
Bhante Vimalamramsi cảm thấy đây là bản dịch sát nhất hiện tại, cho 
dù đôi khi Ngài thích thay đổi một số thuật ngữ sử dụng. Ví dụ Ngài 
dùng từ “xu hướng thói quen' (habitual tendency) thay cho “trở 
thành” (becoming). Chi tiết sẽ được đề cập sau. 


Chúng tôi cũng tích hợp trong cuốn sách này những mô tả từ 
Kinh điển và kinh nghiệm hành thiền thực tế của rất nhiều thiền 
sinh đã thành công. Đồng thời chúng tôi cũng cố gắng giải thích 
nguyên nhân của một số hiện tượng vi tế xuất hiện. Cho dù chỉ có 
Đức Phật mới hiểu rõ. Nếu tôi có sai lầm ở đâu đó, hãy bỏ qua. 

Một số hiện tượng sâu sắc nhất như các mắt xích tinh tế nhất 
của Duyên khởi cũng không được mô tả kĩ trong sách. Việc này để 
dành cho độc giả tự khám phá khi thực hành mà không ảnh hưởng 
tới sự tiến bộ. Việc mô tả và giải thích một số những hiện tượng 
khi học trò chưa sẵn sàng có thể gây ra ảo tưởng và hiểu nhầm. 


Lời giới thiệu 


Nhiều thiền sinh đã biết ơn Bhante Vimalaramsi khi thầy 
không nói rõ họ đang ở Jhãna nào. Thiền sinh chỉ cần thực hành 
và tiến bộ, không cần phân tích và suy nghĩ trong lúc tập. Thiền 
sinh có thể sẽ tự hào vì mình ở bậc thiền này bậc thiền kia. Họ có 
thể đã từng thực hành với các phương pháp thiền khác và mắc kẹt 
vào suy nghĩ họ đã giỏi như thế nào, dù họ mới bắt đầu phương 
pháp thiền mới. Không biết lộ trình có thể tốt hơn với nhiều độc 
giả hoặc cho những người sẽ tham gia một khóa thiền nhập thất 
miên mật. 

Nếu độc giả muốn tìm những giải thích rõ ràng hơn về phương 
pháp này cũng như các tầng hiểu biết, những bài Kinh tham thảo, độc 
giả có thể tìm đọc một trong cuốn sách sau: Meditation Is Life; Liƒe Is 
Meditation hoặc Breath oƒ Love hoặc Moving Dhamma (đã được Việt 
dịch). Tất cả những đầu sách này được Bhante Vimalaramsi viết. 

Điều tôi làm trong cuốn sách là ghi lại lộ trình tiến bộ tới giác 
ngộ thông qua các cấp độ tỉnh thức. Tôi hy vọng kiến thức này 
được lưu giữ và nghiên cứu trong tương lai chứ không bị mất đi. 
Cuốn sách mô tả phương pháp Bhante Vimalaramsi hướng dẫn 
dựa trên Kinh điển nguyên thủy, những bài Pháp thoại của thầy 
và kinh nghiệm trực tiếp của tôi trong phương pháp này. 


Nhiều phương pháp thực hành ngày nay bị ảnh hưởng từ Bà 
la môn, New Age và thậm chí làn sóng Đạo Phật mới. Điều này 
khiến những gì Phật dạy bắt đầu biến mất. Những cách tiếp cận 
như Chánh Niệm thuần túy hay Đạo Phật đời thường (secular 
Buddhism) không hề đề cập đến Đức Phật. Cốt tủy những gì Phật 
dạy được pha trộn với tâm lý học phương Tây và thuật ngữ Chánh 
niệm không còn được dùng như cách Đức Phật đã hướng dẫn. 

Một mục tiêu quan trọng khác của cuốn sách là cho thấy nhiều 
phương pháp dạy Đạo Phật ngày nay đã xa rời những cốt lõi trong 
Kinh điển. Nhiều phương pháp đã đi chệnh hẳn điều Đức Phật dạy. 


Đường tới Niết-bàn 


Chúng tôi sẽ trình bày những chủ đề sau: 


Điều Đức Phật dạy trong Kinh điển nguyên thủy 
Tỉnh thức Tâm và Thân 

Giáo lý Duyên khởi 

Định nghĩa về Chánh niệm 

TWIM là gì? 

6 Biết (6R) là gì? 

Hai loại Jhãna: Jhãna kiên cố và Jhãna tỉnh thức 
Lộ trình qua các bậc thiền Jhãna tới Nibbäna 


Bốn quả vị Thánh 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Khoảng 2.600 năm trước, khi vị Thái tử trẻ tuổi Siddhartha 
Gautama rời cung điện, Ngài nhận ra mọi chúng sinh đều trải qua 
đau khổ. Ngài thấy có bệnh tật, tuổi già và cái chết. Thái tử bị sốc 
và Ngài quyết định bỏ lại vợ, con trai mới sinh, vương quốc và tất 
cả những gì thuộc về thế gian của mình để tìm con đường chấm 
dứt đau khổ. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng Ngài đã khám phá 
ra con đường - Nibbana. Ngài mô tả con đường này không chỉ đạt 
giải thoát khỏi đau khổ mà còn “có hiệu quả tức thì” hoặc không 
mất nhiều thời gian nếu được thực hành đúng. Và Ngài đã dành 
45 năm còn lại để dạy con đường tới mọi chúng sinh. Đó là quãng 
thời gian nhiều người chứng giác ngộ. 

Kinh Mahävacchagotta, bài số 73 Kinh Trung Bộ cho thấy hàng 
ngàn người đã đạt được giác ngộ. Trong bài Kinh, khi Đức Phật 
được hỏi liệu có bao nhiêu người đã đi đến cuối con đường, Ngài 
đã mô tả tương đối rõ số lượng và thành tựu của những vị đệ tử 
Ngài hướng dẫn. 


Đau khổ là gì? Đức Phật đã chia sẻ nguyên nhân bằng Tứ Diệu 
Đế: 


e . Có những đau khổ và bất toại nguyện trong đời sống. Khổ Đế 
e - Nguyên nhân và nguồn gốc của đau khổ đó là Tham Ái. Tập 
Đế 

e - Sự chấm dứt tham ái là sự chấm dứt đau khổ. Diệt Đế 

e - Bát chánh đạo là con đường chấm dứt đau khổ. Đạo Đế 

Đây là giáo lý Đạo phật cốt lõi: đau khổ, nguyên nhân của đau 
khổ, kết thúc đau khổ, và con đường chấm dứt đau khổ. Đạo Phật 
không phải là những hoạt động tín ngưỡng, nghi lễ hay cúng bái. 
Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo như cách hiểu thông 


Đường tới Niết-bàn 


thường. Đạo Phật là một hệ thống khoa học hướng dẫn tìm hiểu 
sự thật để vượt qua đau khổ ở mọi mức độ tinh thần và thể chất. 


Trong thời hiện đại, người thực sự đạt được giác ngộ dường như 
chiếm thiểu số. Có thiền sư giải thích người thời Đức Phật có sự phát 
triển về tâm linh cao hơn. Có vị khác giải thích rằng nguyên nhân là 
từ chính Đức Phật. Có người cho rằng nguyên nhân là thời đại này là 
thời mạt Pháp. Tuy nhiên, Đức Phật đã nói rõ nếu hành giả và Phật 
tử thực hiện theo đúng hướng dẫn, giác ngộ là điều có thể đạt được 
ngay trong kiếp này, thậm chí là chỉ trong vài ngày. Điều này đúng 
trong mọi thời điểm, thời Đức Phật còn giảng dạy và thời nay. Cuốn 
sách này có thể là minh chứng cho việc đó. 

Về mặt văn hóa, con người có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên 
tâm trí và cơ thể con người đều có chức năng giống nhau và vận 
hành giống nhau. Điều này có nghĩa là nếu hành giả đi đúng con 
đường Đức Phật đã chỉ, họ có thể đạt giác ngộ trong thời gian 
ngắn. Kinh nghiệm của nhiều học viên đã làm theo đúng hướng 
dẫn từ Kinh điển nguyên thủy là minh chứng cho điều này. Họ 
không thêm, không bớt bất cứ điều gì vào hướng dẫn. Họ đã trải 
nghiệm những trạng thái mà tôi sẽ đề cập đến trong cuốn sách. 
Tôi hy vọng độc giả có thể trải nghiệm được như vậy. 


Môn khoa học xuất thế gian 


Nhà khoa học Albert Einstein được cho là đã nói nếu ông tham 
gia tôn giáo, ông sẽ chọn thành Phật tử. Theo góc nhìn của ông, Đạo 
Phật là tôn giáo giống khoa học nhất. Einstein nói về một tôn giáo 
phổ quát, điều mà ông thấy Đạo Phật đáp ứng được. 


Hầu hết mọi người đều đồng nhất Đạo Phật là tôn giáo. Nhưng 
tôn giáo là gì? Tôn giáo theo định nghĩa của từ điển Meriam- 
Webster: 

se - Niềm tin vào một vị thần hoặc một nhóm các vị thần; 


e . Một hệ thống tín ngưỡng, nghỉ lễ và quy tắc có tổ chức được 
sử dụng để thờ cúng một vị thần hoặc một nhóm các vị thần. 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Vậy, liệu Đạo Phật có phải là tôn giáo không? Nhiều tông phái 
của Đạo Phật đúng là như vậy. Nhưng chính Đức Phật từ bỏ khái 
niệm Thượng Đế và những gì Ngài dạy chắc chắn nằm ngoài bất 
kì hệ thống tín ngưỡng tôn giáo nào. 


Liệu Đạo Phật có phải là khoa học? Có lẽ! Nhưng thậm chí Đạo 
Phật còn hơn cả khoa học - chí ít là với mức độ kiến thức ngày nay. 


Điều mà Đức Phật quan tâm là nguyên nhân và cách thức chấm 
dứt đau khổ. Và phần lớn điều Ngài dạy là hướng dẫn đệ tử phát triển 
tâm thông qua thực hành các phương pháp thiền mức độ sâu. 


Gần đây, xu hướng phổ biến của khoa học là cố gắng giải thích 
mọi thứ về tâm trí là sản phẩm của bộ não và khoa học thần kinh. 
Thực tế, hầu hết các nhà khoa học nghiên cứu về thần kinh đều coi 
tâm trí là phản ánh hoạt động của bộ não. Tuy nhiên, với tôi, đó 
chỉ là một sự hiểu biết hạn chế về cách tâm thức vận hành. 


Một mặt, chúng ta có những hành giả muốn tìm kiếm hạnh 
phúc bằng cách theo học những vị thầy tâm linh, tôn giáo. Mặt 
khác chúng ta có những nhà khoa học phương Tây tìm kiếm hạnh 
phúc thông qua nghiên cứu bộ não vật lý. Các nhà khoa học có mục 
tiêu - thực tế phải gọi là hy vọng - là thông qua sự hiểu biết về bộ 
não mà có thể phát triển một phương pháp trị liệu hay loại thuốc 
nào đó khiến con người hạnh phúc. 


Việc nghiên cứu hệ thống thần kinh sẽ cho mọi người biết cách 
hệ thống thần kinh vận hành và cách chúng hoạt động như thế nào 
trên MRI hay các thiết bị y tế cao cấp khác. Nó cũng cho thấy phần 
nào của não hoạt động và tương ứng với các chức năng tâm lý nào. 
Tuy nhiên nó sẽ không cho người ta sự hiểu biết thấu đáo giống 
trải nghiệm trực tiếp. Với mục tiêu cuối cùng là diệt trừ đau khổ, 
quan sát thông qua các thiết bị hỗ trợ không cho chúng ta trải 
nghiệm và hiểu biết trực tiếp về bản chất tự nhiên của đau khổ. 
Chỉ thông qua quan sát được trực tiếp với trí tuệ, Nibbãna mới có 
thể khởi sinh. 


Đường tới Niết-bàn 


Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi không thấy biện pháp vật 
lý nào sao chép lại được quá trình giác ngộ trong phòng thí 
nghiệm (thuốc, máy móc...) Để chứng giác ngộ, người ta phải hiểu 
một cách cực kì sâu sắc và trực tiếp cách thân và tâm phối hợp vận 
hành theo quy luật tự nhiên. Chúng không bị ảnh hưởng bởi bất 
kì cái tôi hay linh hồn bất biến nào. 

Bộ não không phải tâm trí và tâm trí không phải là bộ não. Bộ 
não chỉ là một phần của cơ thể như tay và ngón tay. Tâm là một 
thứ phụ thuộc vào cơ thể vật lý. Tuy nhiên tâm là thứ mà nhà khoa 
học không thể đo lường trực tiếp mà chỉ có thể hiểu một cách gián 
tiếp. Tại sao? Bởi vì họ phụ thuộc vào những báo cáo của người 
thí nghiệm. Khi nghiên cứu một người để tìm hiểu chức năng thần 
kinh, các nhà khoa học phụ thuộc nhiều vào số liệu họ đo được và 
báo cáo của người thí nghiệm. Nhà khoa học không thể đo lường 
được, ví dụ, mức độ hiểu biết về thế giới của người làm thí nghiệm. 

Vì vậy, với tiêu chí là khoa học (được định nghĩa trong từ điển 
Meriam Webster là “kiến thức được hệ thống hóa thu được từ 
quan sát, nghiên cứu và thử nghiệm được thực hiện nhằm xác 
định bản chất hoặc nguyên tắc của những gì đang được nghiên 
cứu” thì Đạo Phật nghiêng về khoa học nhiều hơn là tôn giáo. Tuy 
nhiên nó vẫn không hoàn toàn đúng. 


Đức Phật lưu lại cho chúng ta một tập hợp các phương pháp 
và hướng dẫn để chúng ta có khả năng quan sát sâu sắc tâm trí 
hoạt động trực tiếp. Điều này được phi trong các bài Kinh nguyên 
thủy. 


Bất cứ khi nào Đức Phật dạy về cách diệt khổ, Ngài luôn hướng 
dẫn đệ tử không nên tin vào điều Ngài nói. Họ nên tự mình “đến 
và xem” trực tiếp - Kinh Kalama. Đừng tin vào điều Ngài dạy nếu 
chỉ có niềm tin thuần túy, hãy áp dụng và nếu nó không đúng và 
không có ích, hãy bỏ qua. Niềm tin mù quáng không có chỗ trong 
lời Phật dạy. 


10 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Những gì là hướng dẫn luôn không đổi: Hãy thực hành đúng 
lời Phật dạy. Hành giả tự trải nghiệm và quyết định xem kết quả 
họ đạt được có giống như mô tả trong Kinh điển hay không và có 
nhiều lợi lạc hay không. Khi hành giả thực hành, thấy được hiệu 
quả và kết quả này có thể được lặp lại nếu thực hành đúng thì họ 
sẽ tự có sự tự tin và cảm hứng đi tiếp trên con đường. 


Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu bộ não thì chúng ta không hoàn 
toàn nghiên cứu tâm vì điều này chỉ có thể trải nghiệm trực tiếp. 
Nhà nghiên cứu chỉ hiểu thông qua các con số và hỏi đáp với người 
làm thí nghiệm. Họ không thể hiểu tường tận và có trí tuệ trực tiếp 
về những vấn đề diễn ra trong tâm. Đây là nguyên nhân Đạo Phật 
vượt khỏi khoa học thông thường. 


Khi chúng tôi đề cập giáo lý Đức Phật vượt khỏi khoa học, hàm 
ý của chúng tôi là cả về phương diện phương pháp thực hành lẫn 
trí tuệ thực chứng đạt được thông qua thực hành. Cho dù các 
phương pháp và kết quả đạt được là có thể lặp lại nhưng nó hoàn 
toàn mang tính riêng tư và cá nhân hóa. Những kết quả do tự thực 
hành tạo nên sự thay đổi đột phá và không thể đo lường một cách 
đơn giản bởi các nhà nghiên cứu. 

Đức Phật không chỉ cố gắng hiểu “bản chất và nguyên tắc của 
những gì được nghiên cứu”. Ngài còn tìm kiếm một con đường để 
hoàn toàn chấm dứt đau khổ. Hiểu không thôi là không đủ. 


Đạo Phật vượt xa khỏi mọi nghiên cứu khoa học do cách quan 
sát tâm trực tiếp bằng ý thức của hành giả. Chỉ bằng việc này, 
chúng ta mới có thể hiểu được tâm. Khi sự thấu hiểu đạt được, 
tâm sẽ được chuyển hóa. 


Ở Ấn Độ, Đạo Phật được coi là môn khoa học duy tâm. Tôi gọi 
là khoa học xuất thế. Đây là lý do chúng ta cần một vị Phật để 
hướng dẫn. Câu trả lời không chỉ đơn giản là “việc này hay việc 
kia”. Công thức thực hiện tinh tế hơn, phức tạp hơn và Ngài đặt nó 
với tên gọi “con đường Trung Đạo - con đường đi giữa những cực 
đoan. 


11 


Đường tới Niết-bàn 


Đánh thức cả thân và tâm 


Theo truyền thống, các vị Đạo sư Ấn Độ tin rằng giác ngộ có 
thể đạt được thông qua việc kiểm soát ham muốn. Ham muốn 
được coi là nguồn gốc của đau khổ. 


Khi thực hành theo truyền thống này, Đức Phật đã dần thành 
thục các phương pháp luyện tâm của yogi, phương pháp rèn siêu tập 
trung. Sau đó, Ngài dành vài năm để thành thạo các phương pháp 
luyện thân khổ hạnh của các bậc yogic Sadhu. Những phương pháp 
luyện thân hay luyện tâm này đều nhằm mục tiêu kiểm soát ham 
muốn và nhờ đó tiến tới giác ngộ. 

Một mặt, các vị thiền sư Bà la môn tin rằng họ có thể kiểm soát 
ham muốn thông qua kiểm soát tâm. Việc ép sự chú ý duy trì tại 
một điểm duy nhất trong một thời gian dài là điều họ làm. Vì họ 
tin rằng suy nghĩ tạo ra tham ái, hay ham muốn có thể được kiểm 
soát. Nhưng thực ra vấn đề không phải là vượt qua được những 
ham muốn. Vấn đề là họ nghĩ rằng có một người, một linh hồn 
quyền năng bất biến có thể kiểm soát được ham muốn. Vì thế rèn 
luyện sự kiểm soát là có thể kiểm soát được ham muốn - kìm nén 
nó, không cho nó xuất hiện, xua đuổi nó thay gì loại bỏ nó. 


Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi: ở đây ai là “cái tôi đích thực”? 
Người kiểm soát - cái tâm muốn kiểm soát hay cái tâm không 
muốn kiểm soát hay cái tâm bị kiểm soát hay không là gì cả? Nếu 
có một cái tôi, thì phải có gì đó được coi là không tôi (hoặc không 
phải là cái tôi đích thực). 

Kinh Phạm Võng, bài số 1 Kinh Trường Bộ, Đức Phật mô tả 62 
quan niệm về cái tôi - bản ngã. Trong đó có cái tôi quan sát cái tôi, 
“không tôi” quan sát “cái tôi,” cái tôi” quan sát cái “không tôi”... Nếu 
chỉ có một cái tôi, vậy đó là cái gì? 

Nếu một người nghiện rượu nói họ sẽ bỏ rượu bằng cách rèn 
kỷ luật bản thân vậy ở đây ai là cái tôi đích thực. Cái tôi muốn uống 


12 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


rượu hay là cái tôi muốn dừng rượu? Gái tôi nào là cái tôi đích 
thực? 

Việc kiểm soát ham muốn bằng kiểm soát tỉnh thần và tự kỷ 
luật không hiệu quả nên các vị yogi đã nghĩ đến việc kiểm soát 
bằng cơ thể. Nhiều Yogi rèn luyện đứng một chân trong thời gian 
dài hoặc ăn kiêng miên mật... và tin rằng họ có thể kiểm soát được 
cơ thể bằng cách này. Theo đó giác ngộ sẽ diễn ra. Tâm có thể trải 
nghiệm được sự đột phá khi hành giả thành thạo việc kiểm soát 
cơ thể. Kỷ luật bản thân mang đến cho người thực hành cơ hội 
kiểm soát ham muốn. 


⁄ As” 


Việc coi là có “ai đó” hay “cái tôi” có khả năng kiểm soát tuyệt 
đối này thường được gọi là “bản thể”, hay cái “siêu tôi”. Cái này 
thường được coi là không bị ảnh hưởng bởi ham muốn và đau 
khổ. Đây là mục tiêu của các phương pháp hành thiền truyền 
thống. Nó không hướng tới đoạn diệt ham muốn mà là kiểm soát 
ham muốn. 


Sau khi thực hành rốt ráo hai cách tiếp cận này, vị Bồ Tát (hay 
Đức Phật tương laï) không hề đạt được giác ngộ. Khi Ngài vào các 
trạng thái thiền siêu tập trung thâm sâu, Ngài phát hiện ra rằng 
các trạng thái này chỉ đè nén các giác quan, vì thế Ngài không cảm 
thấy, nghe thấy hay trải nghiệm được gì từ cơ thể. Trạng thái tỉnh 
thần của Ngài cực tốt và thần thánh. Tuy nhiên, Ngài nhận ra tâm 
kiểm soát chỉ ức chế ham muốn. Việc này chỉ diễn ra khi Ngài thực 
hành. Nó chỉ tạm thời. Thực hành theo phương pháp này không 
thể nhổ rễ ham muốn hoàn toàn. Khi Ngài ngừng thực hành, ham 
muốn lại quay trở lại, y như cũ. 


Tương tự như vậy, sau sáu năm thực hành khổ hạnh, khi Ngài 
đã đến giới hạn của cơn đói và gần chết ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài 
nhận ra việc kiểm soát quá mức cơ thể thông qua bỏ đói chỉ dẫn 
tới chết đói. Thực hành kiểu này không dẫn tới đoạn trừ ham 
muốn. Đoạn tận tham ái không thể đạt được với các phương pháp 
tương tự như vậy. 


13 


Đường tới Niết-bàn 


Khi Ngài quyết định từ bỏ việc rèn luyện siêu tập trung và khổ 
hạnh ép xác, Ngài nhận ra mong muốn kiểm soát là câu trả lời. 
Những phương pháp đã trải qua là vô ích. Nó không dẫn tới giác 
ngộ. Nó dùng tham ái để kiểm soát tham ái. Trong khoảng khắc 
đó, Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và quyết tâm sẽ ngồi thiền cho 
tới khi Ngài tìm thấy câu trả lời. 

Vào một đêm trăng rằm tháng năm, Ngài trở thành Tathagata, 
Đức Phật, Bậc Giác Ngộ hoàn toàn (trong canh ba, khoảng 3 đến 7 
giờ sáng). Ngài đã khám phá ra con đường Trung Đạo. Ngài đã 
thấu hiểu một cách tiếp cận khác với thiền. Một phương pháp liên 
quan tới cả thân và tâm và hoàn toàn loại bỏ “người kiểm soát”. 


Đức Phật hiểu thấu đáo cách tâm Ngài vạn động thông qua 
quan sát chỉ tiết, cẩn thận. Ngài nhận ra rằng các hoạt động tâm lý 
có quy trình và là một chuỗi quy luật sinh diệt liên tục. Chúng ta 
ngày nay biết đó là “Duyên Khởi - Thập Nhị Nhân Duyên”. Tiếng 
Pali của quy luật này là paticca samuppada. 


Vào buổi sáng ngày giác ngộ, Ngài nhận ra việc quan sát rõ 
ràng những hiện tượng tâm sâu sắc nhất, không nghi ngờ gì, dẫn 
tới Nibbana. Việc quan sát cách tâm vận hành và quan sát chúng 
chỉ tiết, thấu đáo sẽ khiến hành giả hiểu được nguyên nhân thật 
sự của đau khổ. Chúng ta tự tạo ra đau khổ. 


Ngài đã quan sát thấy cách ham muốn vận hành, cách nó dẫn 
tới đau khổ và cách chấm dứt đau khổ. Đức Phật nhận ra ham 
muốn xuất hiện bởi vì chúng ta nuôi dưỡng chúng và theo đuổi 
chúng. Chúng ta đồng hóa với chúng. 

Nói cách khác, Nếu hành giả ngồi yên lặng, và tâm họ bắt đầu 
nghĩ tới việc đi đầu đó khác, liệu họ có dừng được không? Liệu họ 
có thể chỉ nói “được rồi, tâm ơi! Tôi muốn ngồi yên và hưởng thụ 
sự an tĩnh trong buổi chiều hôm nay.” Không - các ham muốn cứ 
đến và đi, không cần ai mời, không cần ai hỏi. Theo nghĩa nào đó, 
những ham muốn không phải là “của hành giả”. 


14 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Bởi vì chúng ta thường đồng nhất với những mong muốn 
chúng ta cảm nhận được. Chúng ta nghĩ rằng ham muốn đó là “của 
mình” và bị dính mắc vào chúng. Sự dính mắc chắn chắn dẫn đến 
đau khổ. Chúng ta không kiểm soát được cách chúng phát sinh hay 
cách chúng xuất hiện. Tham ái và đau khổ sẽ tự động xuất hiện khi 
chúng ta đồng nhất với chúng, coi những ham muốn, mong muốn 
đó là của mình và bấu víu vào chúng. 


Duyên khởi là sự hiểu biết rằng mọi thứ diễn ra trong thân tâm 
là có điều kiện, có mối quan hệ nhân quả. Chúng được điều kiện 
hóa bởi những điều diễn ra từ trước. Và chúng chắc chắn sẽ diễn 
ra. Thông qua quan sát trực tiếp các mắt xích này rõ ràng, chúng 
ta sẽ thấy mọi thứ chỉ là quy luật khách quan tự nhiên. Không có 


As” 


“chúng tôi” hay “tôi” trong quy trình này. 


Một điều quan trọng trong nhận thức về Duyên khởi là điều 
được gọi là “cái tôi” hay “bản ngã” nó không phải là cái tôi hay bản 
ngã. Tất cả chỉ là một quy trình khách quan diễn ra tự nhiên, vượt 
khỏi sự kiểm soát. Thực tế là không có gì kiểm soát cả bởi vì không 
có cái tôi vĩnh viễn hay không thay đổi nào cả. Đức Phật quan sát 
thấy tất cả chỉ là những quy trình, những hoạt động thân tâm sinh 
và diệt liên tục, không có cái tôi nào liên quan cả. 

Ai kiểm soát mọi thứ? Ai ra quyết định? Thâm chí “quyết định” 
bản chất cũng chỉ là một quá trình vận hành của tâm dựa trên 
những hành động quá khứ. Quyết định không được “một ai đó” có 
quyền kiểm soát đưa ra cả. Chúng chỉ là trạng thái tâm “quyết 
định” vào thời điểm đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được 
là nhận biết thực tế của tình huống hiện tại và không đồng hóa với 
nó, không dính mắc vào kết quả mong muốn của bất kì tình huống 
nào. Thao tác này được đặt tên Chánh tinh tấn (là 6 Biết - 6R và 
sẽ đề cập sau). Đây là sự thật tối hậu, sâu sắc, độc đáo được Đức 
Phật khám phá và chia sẻ tới các vị đệ tử. 

Khi Đức Phật hoàn toàn giác ngộ và khám phá rốt ráo, Ngài 
nhận thấy tham ái và đau khổ chấm dứt. Ngày nay, các nhà nghiên 


15 


Đường tới Niết-bàn 


cứu đã phát hiện ra có sự thay đổi rõ ràng và đo lường được diễn 
ra trong cơ thể và tâm lý của người hành thiền. Những kết quả tích 
cực có thể đo lường được một phần. 


Đức Phật nhận ra Ngài không thể hoàn toàn giác ngộ chỉ bằng 
kiểm soát thân hoặc tâm riêng rẽ. Ngài không thể cắt đi tín hiệu 
từ cơ thể bằng ức chế các cửa giác quan bằng siêu tập trung. Mặt 
khác, việc hành hạ cơ thể và mong muốn kiểu soát tâm cũng không 
hiệu quả. 

Đức Phật nhận ra thân và tâm cùng hoạt động. Nhưng lúc đầu 
Ngài muốn kiểm soát từng thứ một. Và cho dù Ngài đã làm mọi 
khả năng thì các phương pháp này đều không hiệu quả. Cuối cùng 
Ngài phải từ bỏ việc kiểm soát thân và tâm và tìm phương pháp 
khác để giải quyết tình huống này. 

Hàng trăm năm sau, những bản chú giải và phụ chú giải lời 
Đức Phật giảng dạy ra đời, trong đó có cuốn Thanh Tịnh Đạo. 
Những chú giải này bắt đầu phân tách phương pháp thực hành, 
phân biệt Chỉ và Quán (Samatha & Vipassana) thành hai loại kỹ 
thuật khác nhau. Trong khi trong Kinh điển nguyên thủy, chúng 
luôn đi cùng nhau. 


Thanh Tịnh Đạo được viết vào khoảng năm 430 sau Công 
Nguyên, hơn 900 năm sau khi Đức Phật tại thế. Ngài Phật Âm cố 
gắng tích hợp các phương pháp thực hành thiền mà Đức Phật đã 
giảng dạy trong một tập sách. Quyển sách này rất được coi trọng 
trong truyền thống Trưởng lão bộ- Theravada. Bởi vì nó không 
phải là lời Đức Phật dạy nên nó được coi là bản chú giải. Thanh 
Tịnh Đạo đề cập đến rất nhiều phương pháp để phát triển sự tập 
trung. Có phương pháp sử dụng đề mục Kasina hay là những đĩa 
tròn màu sắc. Có phương pháp sử dụng hơi thở làm đề mục và tạo 
ra quang tướng. Chúng tôi sẽ đề cập đến nguồn gốc của quyển 
sách cũng như các phương pháp thực hành này sau. 


16 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 

Rồi các trường phái “thuần Quán” ra đời. Các trường phái này 
né tránh hoàn toàn việc phát triển siêu tập trung. Những vị đạo sự 
thậm chí còn yêu cầu thiền sinh tránh xa khỏi các phương pháp 
rèn siêu tập trung vì họ có thể bị dính mắc. Các phương pháp 
thuần quán này giúp hành giả đạt được mức độ tập trung nhất 
định để bắt đầu quan sát được các hiện tượng tâm lý. Các vị thiền 
sư coi đây là phương pháp nhanh và trực tiếp hơn. Tuy nhiên câu 
hỏi là liệu Đức Phật có dạy như thế? 


Đây là một vấn đề quan trọng. Trong các bài Kinh, Đức Phật đề 
cập rằng, sự tập trung- Chỉ (samatha) và quan sát - Quán (vipassana) 
luôn được kết hợp. Vì vậy Samatha và Vipassana phải được thực 
hành cùng nhau. 


Đây là nhưng gì được dạy trong Kinh điển và là những gì 
Bhante Vimalaramsi tái khám phá. Ngài gọi phương pháp thực 
hành này là TWIM - Trangil Wisdom Insight Meditation hay jhãna 
tỉnh thức. 


Trước khi chúng tôi đề cập đến phương pháp hành thiền, hãy 
cùng khám phá cách tâm hoạt động như thế nào bằng việc nghiên 
cứu khái niệm quan trọng nhất trong Phật học - Duyên khởi. 
Duyên khởi - từ bỏ việc kiểm soát 

Sau nhiều năm thực hành theo các truyền thống Bà la môn, 
Đức Phật nhận ra Ngài không đạt được giác ngộ. Cốt lõi của các 
phương pháp đó có vấn đề. Ý tưởng cho rằng có ai đó có thể kiểm 
soát được ham muốn và kiểm soát được đau khổ là quan niệm sai 
lầm. Trong đêm thành Đạo, Đức Phật trực tiếp nhận ra điều này 
thông qua quan sát quy trình vận hành thân tâm. Ngài hiểu rằng 
mọi thứ đều có tham ái trong đó. Và mọi điều đều xuất hiện bởi vì 
có điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ. Bởi vì những hành động đã 
diễn ra cho nên không ai có thể kiểm soát được kết quả sẽ đem lại. 
Nói cách khác, hành giả không thể kiểm soát được ham muốn sinh 


17 


Đường tới Niết-bàn 


khởi mà chỉ có thể quan sát được cách nó vận hành theo quy luật 
tự nhiên. 


Duyên khởi là gì và nó vận hành như thế nào? Khi hành giả 
ngồi thiền, tâm dần trở nên tĩnh lại. Và có thể có một âm thanh 
xuất hiện. tiếng chim hót. Âm thanh (tiếng chim) chạm vào tai (nhĩ 
căn, cái tai vật lý), nhĩ thức xuất hiện. Ba yếu tố - âm thanh, nhĩ 
căn, nhĩ thức - tạo nên mắt xích Xúc trong thập nhị nhân duyên. 
Xúc (Phassa) là kết quả của ba yếu tố cùng gặp mặt. Việc nghe xuất 
hiện. 

Khi việc nghe xuất hiện, cảm thọ/ cảm giác (vedana) liên quan 
tới âm thanh cũng xuất hiện. Tri giác nhận biết về cảm thọ đó là 
dễ chịu, khó chịu hay trung tính cũng xuất hiện. Cảm thọ và tri giác 
sẽ được nối tiếp bởi Tham Ái (tanhä) với cùng quy tắc “tôi thích” 
hoặc “tôi không thích” hoặc “tôi không quan tâm”. Đây là khoảng 
khắc hành giả bắt đầu đồng hóa với điều đang diễn ra và cá nhân 
hóa việc này. 

Tham Ái luôn được nhận biết bằng các nút thắt hoặc căng 
thẳng trong vùng đầu. Hành giả có thể nhận biết được Tham Ái 
bằng các căng thẳng xuất hiện. Hành giả cần quan sát và buông đi 
những căng thẳng trong vùng đầu này và khi đó điều tiếp theo như 
sau sẽ không diễn ra: suy nghĩ (thủ) -> hữu -> sinh -> lão tử”. 


Tiếp theo Tham Ái là Thủ (upadana) - được nhận diện là các 
suy nghĩ - xuất hiện. Đó là những câu chuyện về việc tại sao hành 
giả thích hay không thích. Nó luôn dựa trên kinh nghiệm trong 
quá khứ - điều đã diễn ra liên quan tới âm thanh tương tự trong 
quá khứ. Suy nghĩ xuất hiện, câu chuyện liên quan đến âm thanh 
bắt đầu. 

Tiếp đó một mong muốn hay một sự thôi thúc hành động liên 
quan tới âm thanh xuất hiện. Đó là thói quen của tâm, hay tập khí 
- Hữu (Bhava). Ví dụ, nếu hành giả là người quan sát chim, khi họ 
nghe thấy tiếng chim, họ có thói quen lôi máy quay ra ghi lại. 


18 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Một xu hướng thói quen là điều hành giả sẽ hành động theo 
cùng một cách trong hoàn cảnh tương tự. Đó có thể là thói quen 
phản ứng với cảm giác đang có. Có ai đó vào phòng và phàn nàn 
về việc gì đó. Chúng ta sẽ luôn phản ứng theo cách nào đó cụ thể, 
hoặc không thích hoặc phản ứng theo cảm xúc khi người đó bắt 
đầu phàn nàn. 


Vợ hoặc chồng gọi điện và nói rằng họ sẽ về nhà muộn. Ai cũng 
sẽ gặp những cuộc gọi kiểu này và thường sẽ cùng phản ứng theo 
cùng một cách khi có cùng trạng thái tâm tương ứng. Đó có thể là 
sự phán xét, đó có thể là khó chịu, đó có thể là chấp nhận... Tất cả 
chỉ là thói quen. Nó xuất hiện khi có bối cảnh phù hợp xuất hiện. 


Khi việc phản ứng theo thói quen này xuất hiện, hành giả sẽ có 
xu hướng kiểm soát cảm xúc bằng suy nghĩ. Nếu quan sát họ sẽ 
thấy tâm bị làm phiền và cố gắng kiểm soát những suy nghĩ phiền 
toái này. Đây quá trình đồng hóa với sự việc đang diễn ra. Hành 
giả trở nên dễ xúc động. 

Tâm chứa đựng nhiều trạng thái. Có tâm tham, có tâm hỷ. 
Trong Kinh Bất Đoạn, Đức Phật mô tả “quyết định” cũng là một 
trạng thái tâm được điều kiện hóa bởi những hành động trong quá 
khứ. Quá trình quyết định này có thể được gọi là dự định, dự kiến. 
Tuy nhiên dán nhãn như vậy dễ gây hiểu nhầm rằng có ai đó hay 
cái tôi nào đó ra quyết định. Quyết định chỉ là một trạng thái tâm, 
tuy rằng nó là một phần quan trọng của hành động cụ thể. 


Như đã đề cập ở trên, hiện tượng xuất hiện và trôi qua như 
tiếng chim, và nó phụ thuộc vào âm thanh để tồn tại. Khi tâm trí 
hành giả an tĩnh, họ có thể thấy rõ quyết định xuất hiện cũng như 
là sự “thôi thúc” để quyết định đó được hành động. Khi hành giả 
có thể quan sát được sâu sắc như vậy, họ sẽ thấy rất thú vị và họ 


“.‹IU, 


sẽ hiểu rõ “tôi” “bạn”... không tồn tại. 


19 


Đường tới Niết-bàn 


Ví dụ, một mong muốn uống trà xuất hiện. Hành giả có thể nghĩ 
đến việc loại trà nào ngon. Nếu họ đủ chánh niệm, họ có thể quan 
sát được rõ ràng khoảng khắc họ quyết định loại trà nào nên uống. 


Đây là khoảng khắc “quyết định của tôi” xuất hiện. Nếu họ lùi 
lại một chút, cho phép mọi thứ xuất hiện và quan sát một cách kĩ 
càng (đây là trạch Pháp - một trong bảy yếu tố giác ngộ), hành giả 
sẽ thấy “quyết định” tự xuất hiện hoàn toàn. Và rồi nó cũng trôi đi. 
Có một thôi thúc hành động liên quan cũng xuất hiện vì Tham Ái 
có mặt. Tham Ái là điều thúc đẩy họ hành động. 


Liệu có tự do ý chí thực sự? Liệu có một linh hồn hay thực thể 
nào đó đưa ra quyết định không? Có thể... tuy nhiên khi nhìn mọi 
thứ ở mức độ sâu sắc nhất, tất cả chỉ là tâm quyết định sinh và 
diệt. Hành giả có quyết định. Nhưng quyết định đó có điều kiện. 


Từ “hành” được đề cập đến trong Kinh điển là thuật ngữ khó 
diễn giải hoàn toàn. Có điều tiềm ẩn, nhưng không ai tạo ra điều 
này. Nó chỉ là những thứ điều kiện hóa từ trước. Không có ai ra 
quyết định, chỉ có khoảng khắc quyết định. Sức mạnh thực sự mà 
chúng ta có được là cho phép, quan sát, buông và thư giãn cái 
quyết định đó. Quan sát quyết định trôi đi. 


Tiếp theo, sau mắt xích Hữu - tập khí trong Duyên khởi là 
hành động (Sinh - Jati). Hành giả đứng lên cầm máy quay. Động 
lực thúc đẩy thành hành động. Nó có thể là hành động về thân, về 
lời nói, về suy nghĩ. 

Bất hạnh thay, trong khoảng khắc hành giả chạm tới chiếc máy 
quay, con chim đã bay mất. Và vì bạn đã cầm máy quay lên, sự tiếc 
nuối có thể xuất hiện. Họ nghi rằng những hành động trong quá 
khứ luôn dẫn tới kết quả tích cực. Nhưng thực tế, chúng ta không 
bao giờ biết rõ kết quả của bất kì hành động nào. 


Mắt xích cuối cùng là “lão tử”. Đúng! Có những khoảng khắc 
hạnh phúc đâu đó nhưng rồi chúng cũng qua đi. Nếu hành giả chụp 


20 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


được bức ảnh, họ sẽ muốn con chim giữ nguyên lâu hơn hay muốn 
thu âm... 

Trong mười hai mắt xích Duyên khởi, chúng tôi mới đề cập 
đến phần cuối, những phần thô có thể dễ dàng quan sát. Bảy mắt 
xích đó là Xúc; Thọ; Ái; Thủ; Hữu; Sinh; Lão Tử. Đây là những mắt 
xích hành giả có thể quan sát được mà không cần thiền quá sâu. 

Xúc > Thọ > Ái > Thủ > Hữu > Sinh > Lão Tử. 


Năm mắt xích đầu tiên của duyên khởi có thể được hiểu là 
những tiềm năng. Chúng chỉ có thể quan sát được thông qua 
những chuyển động vi tế của tâm. Sau này, khi hành giả thiền sâu 
sắc, họ có thể thấy được sự xuất hiện của năm mắt xích đầu tiên: 
Vô Minh > Hành > Thức > Danh Sắc > Lục nhập. 


Đức Phật mô tả mọi điều luôn bắt đầu bằng Vô Minh. Vô Minh 
là gì? Là sự thiếu hiểu biết về Tứ Diệu Đế hay Duyên Khởi. Việc 
không hiểu rõ về Tứ Diệu Đế dẫn tới những điều bất thiện và đau 
khổ không có hồi kết. 

Trang tiếp theo là biểu đồ thể hiện mối liên kết của Duyên 
Khởi. Mỗi mắt xích phụ thuộc vào mắt xích phía trước. Mắt xích 
này là thức ăn để mắt xích kia xuất hiện. Trong mỗi mắt xích đều 
có Tham Ái tồn tại khiến cho chu trình diễn ra liên tục không có 
điểm dừng. 

Tương Ưng Bộ Kinh lưu trữ rất nhiều bài Kinh mô tả kĩ về 
Duyên Khởi. 

Tương Ưng bộ Kinh, 12.1 “—Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho 
các Ông về lý Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta 
sẽ giảng. 

—Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: 


21 


Đường tới Niết-bàn 


—Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các Tỷ-kheo, 
vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh sắc; danh 
sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; 
ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn 
này tập khởi. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tập khởi. 


Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên 
hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc 
diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. 
Do xúc diệt nên thọ diệt. Dọ thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thú diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
điệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ 
uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là đoạn diệt. 


=^ 
| 
Ô Hành — 


Chương 1: Đạo Phật là gì? 


Mục tiêu cao nhất của thiền TWIM là giúp hành giả quan sát rõ 
ràng các mắt xích phụ thuộc vào nhau hay điều kiện hóa với nhau. 
Khi hành giả hiểu sâu sắc quy trình này, Nibbana, trạng thái vô 
điều kiện xuất hiện lần đầu. Trải nghiệm này là Đạo Tuệ. Hành giả 
nhận ra không có cái tôi hay bản ngã nào hết. Tất cả chỉ là một quy 
trình vận hành khách quan phụ thuộc lẫn nhau. 


Từ giác ngộ này, hành giả sẽ có sự nhẹ nhõm bởi vì như câu 
nói nổi tiếng “Vô ngã - vô ưu”. Không có ai, không ai kiểm soát. 

Nếu hành giả thấy một bóng đen bước tới gần, nỗi sợ có thể 
xuất hiện bởi vì tâm sẽ tạo ra những tưởng tượng về có cướp giật 
hay ma quỷ từ kinh nghiệm trong quá khứ. Và nếu họ đến gần hơn 
bóng đen, có thể đó là một người bạn và những hình ảnh đáng sợ 
được thay thế bằng những cảm giác hạnh phúc. Cũng như vậy, 
chúng ta nghĩ rằng trong suy nghĩ có cái tôi. Và giờ đây, chúng ta 
nhận ra đó chỉ là ảo giác. 

Chúng ta có thể đối chiếu các mắt xích duyên khởi bằng cách 
theo dõi hành vi của mình giống như cách chúng ta quan sát một 
thị trấn và lần theo dấu vết của nó hàng trăm năm vừa qua. Căn 
nhà đầu tiên được xây, dẫn tới nhiều căn nhà hơn, rồi chúng tàn 
phá dần theo thời gian và được thay thế bằng những căn nhà khác. 
Mọi thứ cứ thế tiếp tục. Việc sinh và diệt liên tục của nhân duyên 
giống như vận hành của một đại đô thị, hưng thịnh và suy tàn, 
không ngừng thay đổi. Không có một ai cụ thể đưa ra cá quyết 
định và hành động để tạo nên một thành phố. Tất cả chỉ là những 
thay đổi, được điều chỉnh bởi những gì đã diễn ra trong quá khứ. 


Tương tự như vậy, hành giả không có một bản ngã hay linh 
hồn nào đó định hướng sự thay đổi trong cuộc sống. Tất cả chỉ là 
những sự kiện diễn ra do nhân duyên sinh diệt. Đây là điều mà tất 
cả đều nhầm lẫn khi đặt tên là tôi, của tôi, bản ngã của tôi. Mọi thứ 
chỉ là quá trình vận hành tự nhiên, một chuỗi bất tận nhân quả 
tuần hoàn chảy như một dòng sông. 


23 


Đường tới Niết-bàn 


Duyên khởi là nguyên lý quan trọng nhất trong Đạo Phật cùng 
với Tứ Diệu Đế. Hiểu được nguồn gốc của đau khổ là Tham Ái và 
cách Duyên Khởi hoạt động dẫn tới đoạn trừ Tham Ái. Hiểu rằng 
con đường Bát Chánh Đạo là cách đi đến mục tiêu tối thượng. Đây 
là cốt lõi của Đạo Phật. 

Bát Chánh Đạo 
Chánh kiến 
Chánh tư duy 
Chánh ngữ 
Chánh nghiệp 
Chánh mạng 
Chánh tỉnh tấn 
Chánh niệm 


Chánh định 


PO. j1 ÔN, ỢU đà cÓU: bỏ. la 


24 


Chương 2: Định nghĩa lại Chánh niệm 


Chánh niệm là gì? 

Chánh niệm có nghĩa là gì? Trong một bài viết đăng trên tạp 
chí Đạo Phật, câu hỏi này được bốn vị thiền sư thảo luận. Không 
định nghĩa thống nhất nào được đưa ra. Họ quyết định sẽ thảo 
luận nó trong kỳ sau. 


Ngày nay chánh niệm là một thuật ngữ phổ biến, thời thượng 
và không chỉ gói gọn trong Đạo Phật nữa. Nó được sử dụng rộng 
rãi trong nhiều lĩnh vực, từ tâm lý học trị liệu cho tới giáo dục trẻ 
em và thậm chí cả huấn luyện quân sự. Chánh niệm thường được 
dùng để mô tả việc nhận biết suy nghĩ và trạng thái tâm và có tác 
dụng thư giãn và lắng tâm xuống. Đây là những cách sử dụng tốt 
của chánh niệm. Nhưng liệu đó có phải là những øì Đức Phật giảng 
dạy? Liệu những gì đang áp dụng phổ biến là những điều Ngài đã 
hướng tới? 


Tôi có một giả định. Giả định này chưa từng được nhắc tới nên 
hãy đọc tiếp. Từ Pali của chánh niệm là sati. Khi các văn bản Pali 
được dịch, dịch giả buộc phải chọn một từ tiếng Anh (hoặc ngôn 
ngữ khác) phù hợp nhất để chuyển ngữ. Vấn đề là một số điều Đức 
Phật dạy là những ý tưởng mới, quan niệm mới và chưa bao giờ 
được phổ cập ở văn hóa Châu Âu. Ngôn ngữ Latin không có từ ngữ 
có khái niệm tương đương thuật ngữ hay khái niệm Phương Đông. 
Đây là một khó khăn trong dịch thuật. 


Vậy dịch giả phải làm gì? Họ chọn từ nghĩa sát nhất. Sati liên 
quan tới quan sát và biết điều gì đang diễn ra. Vì thế từ “mindful” 
(niệm) được lựa chọn. Điều này có lẽ có lý. 

Vấn đề ở đây là từ mindfulness là khái niệm rõ ràng trong ngôn 
ngữ Anh. “Be mindful ofthe opening and don't bump your headl”. 


25 


Đường tới Niết-bàn 


Cách định nghĩa này được người đọc tự động áp dụng cho từ sati 
vì thế chánh niệm thường được hiểu là nhớ quan sát nơi mình đi 
và để ý quá trình đi đến đó. 

Điều đang diễn ra là khái niệm của ngôn ngữ Anh đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới nguyên bản nghĩa từ Pali. Giờ đây có vẻ thuật 
ngữ Pali sati là để mô tả cho thuật ngữ mindful - chánh niệm, chứ 
không phải ngược lại. Theo nghĩa nào đó, thuật ngữ Pali đã trở 
thành thuật ngữ Anh. 


Dịch giả không phải là thiền giả và họ chỉ có thể đoán sati thực 
sự có nghĩa là gì thông qua văn bản. Nếu định nghĩa sati là như vậy 
và ứng dụng được vào đọc hiểu Kinh điển thì đây là cách dịch tốt. 
Nhưng có vẻ nó không là vậy. 


Chúng tôi có một định nghĩa khác cho từ mindfulness, không 
giống cách từ này thường được hiểu. Khi chúng tôi ứng dụng cách 
định nghĩa này trong đọc Kinh điển, chúng tôi thấy phù hợp và 
hiệu quả. 

Chánh niệm là nhớ quan sát cách tâm chú ý di chuyển từ chỗ 
này tới chỗ khác. 

Hãy xem xét kĩ định nghĩa này. Phần đầu tiên là “nhớ”. Nghe 
thì dễ nhưng làm thì khó. Khi hành giả bắt đầu chú ý, họ sẽ thấy 
tâm trí thường xuyên phân tán, xao nhãng khỏi việc quan sát và 
dính mắc vào những suy nghĩ xuất hiện không thể kiểm soát. Hành 
giả để ý tâm, khi một suy nghĩ xuất hiện và họ bị nó cuốn vào suy 
nghĩ đó cho đến khi họ nhớ rằng họ phải quan sát sự di chuyển 
của tâm chú ý. Họ lại qua trở về việc quan sát tâm và rồi sau một 
vài giây hay vài phút, suy nghĩ lại xuất hiện và cuốn sự chú đi... 


Điều quan trọng là nhớ điều đang làm: quan sát quá trình tâm 
chú ý di chuyển như là một phần của quá trình tự nhiên khách 
quan. Điều này dẫn tới phần tiếp theo. 


26 


Chương 2: Định nghĩa lại Chánh niệm 


Trong một khóa thiền, hành giả sẽ thực hành thiền đi bộ. Khi 
họ bắt đầu thực hành và đi bộ chậm rãi, tâm sẽ đi lang thang. Điều 
đầu tiên họ phải là là nhớ để chánh niệm. Và thực sự phải làm! 


Phần thứ hai của định nghĩa chánh niệm là nhận biết cách tâm 
chú ý di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đức Phật hướng dẫn 
hành giả cần biết rõ điều gì xuất hiện (sinh khởi) trong khoảng 
khắc hiện tại, bất kể đó là gì, và có thể quan được rõ ràng cách điều 
đó xuất hiện như thế nào. Ngài không quan tâm tới việc cảm thọ 
hay cảm giác cụ thể là gì hay hành giả quan sát kĩ lưỡng điều đó 
hay không. Ngài không hướng dẫn hành giả chọn một phần cụ thể 
trong bốn lĩnh vực (thân thọ tâm pháp) hay là một trong năm tập 
hợp (ngũ uẩn) mà chỉ cần quan sát. Việc quan sát cụ thể những 
phần riêng lẻ là phương pháp rèn sự tập trung. 


Thay vào đó, Đức Phật muốn các vị đệ tử quan sát hoạt động 
của tâm chú ý và để ý (1) cách nó xuất hiện và tan đi (sinh và diệt) 
mà không có sự kiểm soát nào từ hành giả, và (2) cách hành giả 


¬ € 


đồng hóa những hoạt động tỉnh thần này là “tôi, của tôi”. Tâm bám 
chặt lấy một cảm giác và đồng hóa với nó thành “cảm giác của tôi” 
mặc dù hành giả không hề yêu cầu một cảm giác nào cụ thể xuất 
hiện hay biến mất. Hành giả không hề có kiểm soát nào với những 
cảm giác hay trạng thái tâm cả. Mọi thứ chỉ xuất hiện khi điều kiện 
phù hợp. 

Quá trình đồng hóa với những cảm giác này tạo nên quan niệm 
sai lầm rằng có một “cái tôi” hay “bản ngã”. Khi hành giả quan sát 
được cách khái niệm “cái tôi” xuất hiện, họ có thể buông chúng đi 
bằng cách không để ý đến chúng, thư giãn căng thẳng do sự xáo 
trộn đó gây ra, mỉm cười và trở về với đề mục thiền. Rồi họ sẽ thấy 
rõ ràng không hề có một cái tôi nào. Tất cả là dòng tâm thức bất 
tận hoạt động. 

Khi hành giả không kiểm soát điều đang diễn ra, họ bắt đầu 
quan sát thấy quá trình đồng hóa - Tham Ái - là nguyên nhân cốt 


27 


Đường tới Niết-bàn 


lõi tạo đau khổ. Tham Ái luôn biểu hiện dưới dạng mong muốn 
kiểm soát điều đang diễn ra. Khi mong muốn không đạt, đau khổ 
xuất hiện và chúng ta không thích điều này. Việc này dẫn tới thất 
vọng và thêm mong muốn kiểm soát. 


Một lần nữa, chánh niệm được định nghĩa là gì? Chánh niệm là 
nhớ quan sát tâm chú ý di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, khi 
mọi thứ tự động xuất hiện và biến mất theo cách của chúng. 


Chánh niệm không phải là việc tập trung mạnh mẽ vào đối 
tượng cụ thể - cảm thọ hay hơi thở hay bất cứ gì. Chánh niệm chỉ 
là biết điều đang xảy ra. 


Quá trình quan sát tâm chú ý di chuyển là nơi mà hành giả thấy 
rõ các chướng ngại xuất hiện và kéo sự chú ý đi. 


Năm chướng ngại hành thiền là: 

1. Tham hoặc thích thú dục lạc giác quan (sensual desires) 
Sân hận - ghét bỏ 

Hôn trầm - lười biếng, buồn ngủ, lờ đờ 


Trạo cử - lo lắng, bất an, bứt rứt, bồn chồn 


¬ >. 


Nghi ngờ - nghi ngờ bản thân, vị thầy, phương pháp, Đức 
Phật) 


Khi hành giả có thể an trú trong đề mục thiền họ sẽ thấy Tham 
Ái trú ẩn rõ ràng. Mục tiêu của hành giả là hiểu rõ ràng cách Tham 
Ái phát sinh và nhờ hiểu rõ quá trình này họ có thể buông bỏ Tham 
Ái và an trú tại đề mục thiền. Và họ thực hiện việc này không phải 
bằng cách nghiến răng và xua đuổi các chướng ngại. 

Hành giả cần đối xử với chướng ngại như những người bạn. 
Thực tế mọi chướng ngại là những vị thầy. Chúng cho hành giả 
biết rõ họ đang bị dính mắc vào việc gì. Khi hành giả thực sự hiểu 
rõ chướng ngại, họ sẽ không cần ai hướng dẫn nữa. họ sẽ quan sát 


28 


Chương 2: Định nghĩa lại Chánh niệm 


tứ niệm xứ bằng tâm thanh tịnh, trong sáng. Họ sẽ tự tháo gỡ 
Tham Ái và sự đồng hóa với chúng. Thật nhẹ nhõm khi họ có thể 
buông bỏ được mong muốn kiểm soát những gì không thể kiểm 
soát. 


Bốn nền tảng thiết lập niệm (Tứ Niệm Xứ) 

Để tìm hiểu sâu hơn về thiền TWIM, hành giả cần phải hiểu rõ 
tứ niệm xứ và cách chúng ứng dụng trong thực hành thiền. 

Trung bộ Kinh bài số 10, Satipatthana, mô tả cách hành giả quan 
sát tứ niệm xứ. Bài Kinh hướng dẫn cách quan sát bốn nền tảng và 
buông bỏ Tham Ái và Chấp thủ - buông bỏ đi việc đồng hóa. 


Bốn nần tảng thiết lập niệm là Thân, Thọ (cảm giác), Tâm, 
Pháp (những gì xuất hiện trong tâm). Chúng cũng được biết đến 
là ngũ uẩn: Thân, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 


Khi tứ niệm xứ được sử dụng thay thế cho ngũ uẩn, Tưởng và 
Thọ được tích hợp lại. Tứ niệm xứ và ngũ uẩn là cách nói khác của 
cùng một điều. Tùy thuộc vào vấn đề hay góc nhìn mà sử dụng. Đó 
là góc nhìn để thực hành thiền hay góc nhìn về quá trình hoạt động 
tự nhiên của thân tâm. 


Hành giả phải quan sát rõ ràng điều gì đang có mặt trước khi 
họ tự tạo ra nhầm lẫn do đồng hóa với những gì hành giả quan sát 
được. Hành giả cần quan sát thân chỉ là thân, thọ chỉ là thọ, thức 
chỉ là thức... Họ cần tự trải nghiệm quan sát quá trình vận hành tự 
nhiên khách quan (vô ngã- anatta) này. 


Thanh Tịnh Đạo mô tả phương pháp Tứ Niệm Xứ là tách rời 
bốn nần tảng ra và thực hành riêng biệt. Nếu hành giả muốn quan 
sát cơ thể vậy chỉ quan sát hơi thở hoặc những bộ phận cơ thể. 
Nếu hành giả muốn quan sát cảm thọ, hãy chỉ quan sát cảm thọ. 
Và áp dụng như vậy cho hai lĩnh vực tâm và Pháp. 


29 


Đường tới Niết-bàn 


Thực hành thiền minh sát Vipassana đã tách rời bốn nền tảng 
thành riêng biệt như mô tả ở trên. Hành giả quan sát và tập trung 
từng thứ một. Đa phần các hành giả quan sát hơi thở ra vào. Một số 
thiền sư cố gắng giải thích và hướng dẫn hành giả quan sát cảm thọ 
hay đối tượng của tâm một cách riêng biệt thông qua cách thực hành 
khác. Ví dụ hành giả tập trung vào cảm thọ, họ sẽ chỉ quan sát cảm 
thọ và bỏ quan phần còn lại của ngũ uẩn. Như vậy, họ sẽ không hoàn 
toàn có chánh niệm khi không thể quan sát được sự chú ý của tâm di 
chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mục tiêu của chánh niệm không 
phải là đề mục. Mục tiêu của chánh niệm là mối quan hệ giữa đề mục 
thiền và các đối tượng khác xung quanh. 

Việc chú giải trong Thanh Tịnh Đạo không phù hợp với Kinh 
điển. Hành giả không tách rời bốn lĩnh vực. Họ không thể. Họ sẽ 
quan sát cả bốn lĩnh vực một lúc vì chúng diễn ra đồng thời. Bốn 
lĩnh vực cùng tồn tại trong một khoảng khắc. Nếu không như vậy, 
hành giả đã không tồn tại. Hành giả không thể nhận biết được cơ 
thể nếu không có cảm thọ, tri giác được nó và nhận biết nó. Hành 
giả không thể có tâm nếu như không có thân, có thọ hay có Pháp. 


Các niệm xứ (lĩnh vực) được quan sát cùng lúc. Chúng không 
tách rời. Thân và tâm phụ thuộc lẫn nhau và việc này có thể thấy 
rõ ngay từ giai đoạn hành thiền đầu tiên. Hành giả hông thể quan 
sát được cơ thể nếu không có ý tức hay tri giác được điều gì đang 
diễn ra hay không cảm nhận được những cảm giác trên cơ thể. 
Quan sát tách rời từng thứ giống như việc tháo gỡ xe ô tô thành 
nhiều phần khác nhau và quan sát nó chạy. Ô tô không thể chạy, 
chúng ta không thể quán sat được ô tô chạy như thế nào nếu 
chúng không được lắp rắp chặt chẽ. 


Cảm thọ không phải cảm xúc 
Về niệm xứ Thọ, điều cần làm rõ là đây là các cảm thọ - cảm 
giác chứ không phải cảm xúc. Trong Kinh điển, Thọ trong ngũ uẩn 


là cảm giác chứ không phải cảm xúc. Điều quan trọng duy nhất cần 


30 


Chương 2: Định nghĩa lại Chánh niệm 


lưu ý là phân biệt cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu hoặc cảm 
giác không khó chịu không dễ chịu (trung tính). 


Cảm xúc thường được hiểu là trạng thái cảm xúc có mặt của 
Tham Ái. Nếu hành giả nhìn người mà họ thấy hấp dẫn, cảm giác 
dễ chịu xuất hiện và ham muốn có thể xuất hiện. Cảm giác dễ chịu 
cộng thêm ham muốn là “cảm xúc” - xu hướng thói quen của tâm 
(Bhava). Cảm xúc xuất hiện là quá trình đồng hóa đã xuất hiện. 


Ví dụ, từ “tình yêu” trong tình cảm nam nữ không phải là tâm 
Từ. Loại tình yêu trong mối quan hệ này liên quan đến trạng thái 
say mê, luyến ái và có Tham Ái trong đó. Tâm Từ là một trạng thái 
tâm thuần khiết, không vị kỉ - một mong muốn hạnh phúc chân 
thành tới người khác. Tâm Từ có thể chuyển thành tâm Bi (trắc 
ẩn) khi lan tỏa tới ai đó đang gặp đau khổ. Tuy nhiên, các trạng 
thái này không có sự vị kỉ hay đồng hóa cảm giác. Chúng không 
phải là cảm xúc, chúng chỉ là những cảm giác thuần túy. 

Khi đề cập đến cảm giác, Đức Phật coi là bất cứ điều gì cảm 
nhận được. Nói cách khác, Đức Phật coi cảm giác là bất kì trải 
nghiệm tỉnh thần hay vật lý nào có thể được cảm nhận. Ngài phân 
loại cảm giác thành dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính. Ngài không 
dùng từ sensation - cảm giác vật lý ở đây. Ngài không phân biệt 
liệu cảm giác đó là cảm giác nóng, hay cứng hay cảm giác do nếm 
vị của xoài, của chuối. Ngài chỉ hướng dẫn đệ tử phân loại chúng 
thành dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Không cần phải phân biệt 
quá rõ ràng. 

Tại sao sự phân biệt sơ bộ này quan trọng? Bởi vì cảm giác 
(xúc) sẽ dẫn tới Tham Ái. Tham Ái là trạng thái “tôi thích” hoặc 
“tôi không thích” phụ thuộc vào cảm giác. Với tâm không được 
huấn luyện, Tham Ái sinh khởi rất nhanh nếu không buông kịp. 
Tâm “tôi thích” sẽ dẫn tới những suy nghĩ về việc tại sao lại thích 
và những câu chuyện liên quan. Với quá trình này, tâm bắt đầu đi 
lang thang khỏi đề mục thiền. 


31 


Đường tới Niết-bàn 


Đây là trạng thái tâm bất thiện mà hành giả đang quan sát. 
Tâm trở nên lờ đờ, mờ mịt khi Tham Ái có mặt kéo theo chuỗi suy 
nghĩ và câu chuyện. Vậy làm thế nào để buông đi quá trình Tham 
Ái này và thế nào là tâm tự do minh mẫn không có Tham Ái? 


Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến những trạng 
thái tâm tự do và cách chúng sinh khởi. Chúng tôi sẽ đề cập đến 
các giai đoạn tiến bộ trong hành thiền có tên gọi là Jhãna. Chúng 
tôi sẽ mô tả theo sát Kinh điển nguyên thủy và đề cập nghĩa gốc 
của từ Jhãna thay đổi như thế nào theo thời gian. 


32 


Chương 3: jhãng - bậc thiền - là gì? 


Hơn một loại Jhãna 


Nếu Hành giả đã từng đọc hay nghe từ jhang - bậc thiền - thì 
đó là trạng thái Hành giả có thể muốn trải nghiệm. jhãna thường 
được mô tả là mức độ của sự tập trung (định). Trong các bậc thiền, 
hành giả trải nghiệm hạnh phúc và mãn nguyện sâu sắc. Đó là điều 
ai cũng muốn trải nghiệm. Kinh điển ghi chép hành giả cần trải 
qua các bậc thiền để đạt Nibbäna nên hiểu rõ jhäna là việc quan 
trọng. Các bậc thiền là dấu mốc trên con đường tới Nibbäna. 


Thực tế là có hai loại jhãna! 


Ngày nay, có rất nhiều phương pháp và trường phái thiền khác 
nhau. Phương pháp nào, trường phái nào đúng? Bằng cách nào mà 
chúng ta có thể kiểm định được đâu chính xác là điều Đức Phật 
dạy? Ngay trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật có đề cập đến việc này. 


Kinh Trường Bộ, bài số 21. “Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi 
tiếp —Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều cùng 
một tư tưởng, cùng một giới hạnh, cùng một mong cầu, cùng một 
chí hướng? 


- Này Thiên chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không cùng một tư 
tưởng, không cùng một giới hạnh, không cùng một mong cầu, không 
cùng một chí hướng! Thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới 
sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại giới và nhiều giới sai biệt 
này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã 
thiên chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: “Đây là sự thật, 
ngoài ra toàn là si mê”. Do vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không cùng 
một tư tưởng, không cùng một giới hạnh, không cùng một cứu cánh, 
không cùng một mong cầu, không cùng một chí hướng. 


33 


Đường tới Niết-bàn 


Trong cuốn sách này, chúng tôi cố gắng bám sát Kinh điển 
nguyên thủy khi giải thích sự khác biệt trong các phương pháp 
thực hành phổ biến Đạo Phật. 


Có hai loại jhãna và dẫn tới hai cách thực hành khác nhau để 
đạt được jhang này. 


Cách thực hành thứ nhất là thiền siêu tập trung - Chỉ (Tập 
trung một điểm - one pointed concentration) và cách thứ hai là 
TWIM (Trangquil Wisdom Insight Meditation). 


Thiền Chỉ tiếp tục được phân loại thành 
1) Thiền Chỉ thuần túy 

2) Thiền Chỉ kết hợp Quán 

3) Thiền thuần Quán 


Từ jhãna không được sử dụng trong các phương pháp thiền 
trước thời Đức Phật. Đức Phật sử dụng từ này để mô tả trải 
nghiệm riêng của Ngài trong hành thiền. 


Với việc jhäna thường được dịch là Định hay trạng thái Tập 
Trung không phản ánh đúng bản chất của từ này theo quan điểm 
TWIM. Những chuyên gia tiếng Pali như Hòa Thượng Punnaji, 
Malaysia, chia sẻ hãng chỉ có nghĩa là “bậc”. 


Hòa Thượng Punnaji cũng thường định nghĩa lại một từ khác 
có liên quan là samadhi, vốn thường được định nghĩa là một trạng 
thái siêu tập trung (người dịch:tâm bị hút vào đề mục). Sama, tiếng 
Pali, có nghĩa là “cân bằng” đhi có nghĩa là “trạng thái” theo cách 
dùng này. Vì thế Bhante Punnaji dịch samadhi là “an even state of 
balance - trạng thái cân bằng”. Từ Samadhï ngụ ý về một trạng thái 
tâm không phân tán, thống nhất, cân bằng chứ không phải trạng 
thái tập trung mạnh mẽ đến mức đè nén các chướng ngại. Trạng 
thái này có sự cởi mở và tỉnh thức. 


34 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Bhante Vimalaramsi định nghĩa từ jhäna là “cấp độ hiểu”. Mỗi 
tầng /hãnga là một bậc hiểu sâu sắc hơn về quy trình hoạt động của 
Duyên Khởi và quy trình vận hành của tâm. Bhante Vimalaramsi 
thường dùng từ “collectedness”(tnh lặng) thay thế cho từ 
“concentration (tập trung) để nghĩa được chính xác hơn. 


Hơn nữa, Bhante cũng phát hiện ra từ đhí cũng có thể được 
dịch là “trí tuệ” theo góc nhìn “cấp độ hiểu”. Vì vậy, chúng tôi kết 
hợp sama và dhi thành Tranquil Wisdom - Trí Huệ Tĩnh. 


Theo Đức Phật mô tả về hang, khi hành giả thực hành ngày 
một sâu sắc thì mỗi bậc thiền đều phản ánh mức độ hiểu biết về ý 
nghĩa của buông bỏ Tham Ái. Hành giả đi qua các bậc thiền khi họ 
tiến bộ, và họ quan sát thấy những Tham Ái thô trược tới những 
Tham Ái tinh tế hơn do tâm ngày một sáng và tĩnh. Sau khi qua 
bậc thiền cao nhất, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, hành giả đạt diệt 
tận khổ - Diệt Thọ Tưởng Định. Đây là cách cửa để đi đến Nibbäna. 
Trong khoảng khắc đó, Diệt Khổ (nirodha samapatti) diễn ra. Đây 
là trạng thái không có cảm giác, không tri giác, và không có ý thức 
sinh khởi. Tâm dừng hoạt động, và sau đó hành giả có thể trải 
nghiệm Nibbana. 


Một lần nữa jhaãna không có nghĩa là “tập trung bị hút hay tập 
trung kiên cố” (absorption). Nó có nghĩa là một trạng thái tĩnh 
lặng tỉnh thức hoặc mức độ hiểu về quá trình phát triển tâm. Tuy 
nhiên, khi người thực hành sử dụng các bản chú giải và hướng dẫn 
như là Thanh Tịnh Đạo mà không để ý đến lời dạy Đức Phật thì 
jhäna thường được mô tả là cách thiền Chỉ - tập trung một điểm. 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, cuốn năm, bài số 27, có đoạn (AN 
5.27) “Định này an tịnh, thù diệu, đem đến khinh an, đạt được nhất 
tâm, không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên. 

Rõ ràng là đoạn trích này có ngụ ý rất rõ về một trạng thái cởi 
mở và tỉnh thức, chứ không phải trạng thái tâm bị đè nèn. 


35 


Đường tới Niết-bàn 


Do đó, có hai loại jhãna và tương đương hai cách để hiểu. Một 
cách jhaãnga theo thiền siêu tập trung - Chỉ (ƒhana kiên cổ), đạt được 
bằng một loạt các phương pháp rèn tập trung khác nhau bao gồm 
quan sát hơi thở, chú tâm vào đĩa tròn có màu sắc (kasina), hoặc 
ngọn nến. jhäna kiểu này phổ biến trong những bậc thầy Yoga và 
Đức Phật cũng thành thạo trước khi Ngài giác ngộ. 


Jhang kiên cố này cũng rất phổ biến trong cộng đồng Phật học 
và tu sĩ Phật giáo. Phương pháp này được nêu rõ trong các bản 
chú giải như “Thanh Tịnh Đạo”. 


Bhante Vimalaramsi chia sẻ như sau 


“Thanh Tịnh Đạo được Ngài Phật Âm (Buddhaghosa Acariya) 
viết vào thế kỉ thứ năm, một ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt. 
Vị thầy của Ngài Phật Âm đã yêu cầu Ngài tới Sri Lanka và dịch 
toàn bộ các bản chú giải viết bằng ngôn ngữ Sinhales sang tiếng 
Pall. 


Phật Âm cũng có nhiệm vụ gắn kết bốn dòng truyền thừa Đạo 
Phật chính thời đó, chấm dứt việc tranh luận không dứt giữa các 
trường phái này. Ngài là một học giả đích thực, nhà ngôn ngữ học 
Pali nhưng Ngài không nghiên cứu Kinh điển kĩ. Ngài cũng không 
thực hành thiền. Trước khi trở thành Tỳ kheo Phật giáo, Ngài là 
học giả Sanskrit và đã học thuộc lòng bộ Kinh Vệ Đà, bộ Kinh cổ 
của Bà La Môn. 

Điều bất hạnh là bởi vì Ngài không phải là người hành pháp 
nên những gì Ngài viết phụ thuộc mạnh vào những chú giải hướng 
dẫn thực hành thiền. Ngài đã sai lầm trong việc chia việc thực 
hành thiền của Đức Phật ra làm hai loại: Định hay là Samatha, và 
Quán hay là Vipassana. Trong khi đó, các bài Kinh luôn đề cập đến 
việc Samatha-Vipassana song hành. 


Tuy nhiên, ngày nay, cuốn Thanh Tịnh Đạo được coi trọng hơn 
Kinh điển. Sách này được coi là bách khoa thư về thiền và dùng 


36 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


như là sách giáo khoa hướng dẫn thực hành thiền của Trưởng lão 
bộ (Nguyên thủy - Theravada). Nó như là Kinh Thánh trong đạo 
Thiên Chúa vậy.” 


Một trong những thiền sư hướng dẫn Bhante Vimalaramsi đã 
từng yêu cầu: là Tỳ kheo Theravada (Trưởng lão bộ), Bhante phải 
tuyệt đối tôn trọng “Thanh Tịnh Đạo”. Bhante nhớ lại và chia sẻ 
“Có lẽ tôi không phải là Tỳ kheo Theravadu. Tôi chỉ là một Tỳ kheo”. 
Dù Bhante có áp dụng một số điều trong Thanh Tịnh Đạo, nhưng 
ngài không chấp nhận toàn bộ vì có rất nhiều điểm mâu thuẫn và 
bất đồng giữa Thanh Tịnh Đạo và Kinh điển nguyên thủy. 


Trong bài 36 Trung Bộ Kinh, Kinh Mahãsaccaka, Đức Phật có 
đề cập đến việc Ngài đã từng thực hành các loại thiền Chỉ và không 
thấy sẽ đi đến giải thoát. Đây là lý do chúng tôi, những người theo 
Kinh điển, không thấy mình là Theravada thuần thúy. Chúng tôi 
tự gọi mình là Suttaväda” (chỉ tin tưởng Kinh điển nguyên thủy) 
hoặc Phật tử. 


Loại jhana thứ hai là jhana tỉnh thức (Trangqil Aware jhàng) 
giống với cách mô tả trong Kinh điển. Bhante Vimalaramsi tái 
khám phá điều này khi ngài nghiên cứu Kinh điển. Với việc thực 
hành đúng theo hướng dẫn trong Kinh điển, Bhante đã từng bước 
từng bước đoạn trừ Tham Ái khi đi theo lộ trình jhãna tỉnh thức. 
Lộ trình này được mô tả trong bài số 111, Trung Bộ Kinh - Kinh 
Bất đoạn. 


Một điều lưu ý là những dấu hiệu của /hãng, những tâm thiện 
sinh khởi khi hành giả đang trong bậc thiền, đều rất giống nhau 
trong cả hai loại. Điều khác biệt là trong jhãnag tỉnh thức thì 
chướng ngại dần dần được thanh lọc, còn trong trạng thái tập 
trung cao độ, các chướng ngại bị đè nén hay ức chế. Những trạng 
thái tâm sinh khởi trong các jhãna giống nhau nhưng chắc chắn là 
không cùng loại. 


37 


Đường tới Niết-bàn 


Dấu hiệu quan trọng nhất của sơ thiền là niềm vui (Hỷ), nhị thiền 
là niềm vui sâu sắc (Lạc) & tự tin (nội tĩnh), tam thiền là dễ chịu và 
mãn nguyện (xả niệm lạc trú), và tứ thiền là sự cân bằng và quân bình 
sâu sắc (xả niệm thanh tịnh). 

Điều gây bối rối là trong cả jhãng kiên cố lẫn jhãna tỉnh thức 
đều có đủ những dấu hiệu trên. Có điều chúng khác nhau. Trong 
jhang kiên cố, các trạng thái này rất rõ ràng và mạnh mẽ. Trong 
Jhăng tỉnh thức, các trạng thái có phần cân bằng và êm ái hơn. 


Bậc thiền thứ tư được chia tiếp thành bốn xứ: Không vô biên 
xứ, có dấu hiệu là cảm giác mở rộng; Thức vô biên sức, có dấu hiệu 
là cảm giác Thức sinh và diệt vô tận; Vô sở hữu xứ, có dấu hiệu là 
cảm giác không có gì; và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có dấu hiệu 
là tâm như có như không. Chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn về những 
bậc thiền trong những chương tới. 


Việc các trạng thái tâm tương đối giống nhau xuất hiện trong 
cả hai loại jhänag tạo ra những nhầm lẫn và bối rối. Làm thế nào 
mà lại có hai loại jhäna có cùng đặc điểm nhưng lại khác nhau và 
đạt được thông qua các phương pháp thực hành rất khác nhau? 
Đó cũng là lý do sau 2.500 năm, vẫn đề trở nên mù mịt. 


Trước khi chúng ta tham khảo Kinh điển nguyên thủy viết về 
jhang, hãy cùng tìm hiểu hai loại jhãna này đang được giảng dạy 
như thế nào. Chúng ta bắt đầu với loại jhãna kiên cố. 


Bậc thiền Chỉ 


Tập trung cao độ - siêu tập trung (absorption) có thể đạt được 
thông qua đặt tâm mình dính chặt vào một đề mục, bỏ qua và loại 
bỏ toàn bộ những chướng ngại thường kéo tâm đi lang thang. Bậc 
thiền theo cách này thường được gọi là trạng thái Định siêu thế. 
Hành giả có tâm tập trung đến mức họ không còn cảm nhận được 
øì từ thế giới bên ngoài. Họ không nghe thấy gì, không cảm thấy 
øì, và chỉ còn cảm thấy tâm mình. Để đạt trạng thái siêu tập trung 


38 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


sâu này, hành giả phải mất nhiều năm thực hành nghiêm túc và kỉ 
luật. 

Hành giả cần liên tục để ý và đưa tâm quay về đề mục mỗi khi 
nó đi lang thang. Họ có thể đưa nó về, và có lúc phải vật vã ép nó 
quay về đề mục. Sẽ không có việc đón nhận và buông bỏ dù nhẹ 
nhàng hay cứng rắn, mà hành giả trói tâm mình vào đề mục. 


Thanh Tịnh Đạo giải thích giai đoạn đầu của jhanga là cận định 
(upacara). Hành giả vẫn quan sát và nhận biết được, chưa bị hút 
hoàn toàn (lưu ý: cận định là thuật ngữ không xuất hiện trong 
Kinh điển). 


Trong cận định, không có chướng ngại nào xuất hiện. Cho dù 
Hành giả cố gắng gợi lên suy nghĩ về sân hận, tức giận thì nó cũng 
không ở lâu và tâm sẽ trở lại trong lành. Tâm Hành giả không đi 
lang thang nhưng nó sẽ chặn bất cứ chướng ngại nào muốn lôi tâm 
đi khỏi đề mục. Với việc rèn luyện loại bỏ các chướng ngại, tâm 
học được cách tự động quay về với đề mục. 


Khi Hành giả thực hành sâu hơn, hành giả sẽ vào Định hoàn 
toàn (appanđ). Trong Định này, mọi ý thức về thế giới bên ngoài 
biến mất hoàn toàn. Hành giả đang trải nghiệm Sơ thiền. Và hành 
giả tiếp tục thực hành lần lượt từng bậc thiền thông qua việc dùng 
siêu tập trung để đè nén tất cả những chướng ngại có thể sinh 
khởi. 

Phương pháp này có hiệu quả. Hành giả sẽ trải nghiệm được 
trạng thái siêu tập trung và những trạng thái tâm tương tự như 
jhãna tỉnh thức. Tuy nhiên hai loại jhãna này không giống nhau. 
Sự khác biệt giữa hai loại jhãna này khá tỉnh tế khiến mọi người 
coi là không quan trọng. Tuy nhiên việc này rất quan trọng. Đó là 
một loại jhãna thì Tham Ái vẫn có mặt. Một loại jhäna khác thì 
không. 


39 


Đường tới Niết-bàn 


Để đạt được jhãna theo phương pháp này theo một số truyền 
thống Thái Lan, có thể hành giả phải thực hành cả chục năm. Một 
số truyền thống Sri Lanka chia sẻ là có thể nhanh hơn. Hành giả 
thực hành không tới mười năm là đạt được Sơ thiền. Có trường 
phái yêu cầu thời gian ít hơn nhưng cần sự nỗ lực vượt bậc. 


Bhante từng kể câu chuyện về một vị Tỳ kheo đã nhập Định. 
Vị Tỳ kheo khác kéo tay vị đó và đặt lên đỉnh đầu. Cái tay của vị 
này cứ thế treo trên đầu. Và khi vị ấy xuất thiền, người ta hỏi vị đó 
có biết việc này không thì vị đó không. Vị tỳ kheo không ý thức 
được cơ thể của mình trong lúc đó mà chỉ nhận thức được đề mục 
thiền. 


Khi hành giả bị hút vào đề mục, người đó không nghe thấy âm 
thanh, không cảm nhận được cảm giác cơ thể, hay cảm nhận được 
bất cứ điều gì ở các cửa giác quan. Ham muốn của cơ thể sinh học 
bị đè nén hoàn toàn. Hơn nữa vì hành giả quá chú tâm vào đề mục, 
ham muốn cũng bị đè nén ở mức độ tâm. Tại tứ thiền, hành giả 
thậm chí ngừng thở qua mũi hay miệng mà “thở” qua tai (Điều này 
không giống với jhãnga tỉnh thức, hành giả vẫn nhận biết được thế 
giới bên ngoài và tiếp tục thở bình thường). 


Jhang tỉnh thức 


Trong“Kinh thánh cầu”, bài 26 Trung Bộ Kinh & “Đại Kinh 
Saccaka” bài 36, Đức Phật có giảng về con đường Ngài đi đến giác 
ngộ. Như đề cập trong đoạn trước, lúc đầu Ngài tin rằng để đạt 
được giác ngộ thì phải kiểm soát tâm để kiểm soát Tham Ái. Từ đó 
đau khổ chấm dứt. 

Bài Kinh có đề cập chi tiết cách Đức Phật ngồi thiền như là 
phương tiện chính để kết thúc khổ đau. Ngài tìm và học với những 
bậc thầy Yoga tài ba nhất thời đấy. Ngài học được tất cả những gì 
mà bậc thầy chỉ dậy. Và Ngài được dạy loại jhãna kiên cố này giống 
như hầu hết các Yogi thời đó. 


40 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Khi Gautama đạt bậc thiền thứ bảy, Vô sở hữu xứ, thầy Ngài - 
Alara Kalama - đã tán dương rằng không còn gì để học nữa. Kalama 
mời Gautama tiếp tục ở lại và cùng giảng dạy. Gautama đã từ chối vì 
biết rằng còn có việc phải làm. Ngài biết Ngài còn có thể đi tiếp được. 
Dù ở bậc thiền rất sâu, đau khổ vẫn còn tồn tại 2. Tham Ái không 
hoàn toàn được diệt trừ. 


Ngài hỏi Alama Kalama liệu còn có những tầng sâu hơn không. 
Alama Kalama đã chỉ tới một vị thầy khác, người dạy bậc thiền cao 
nhất có thể. 


Dưới hướng dẫn của Uddaka Ramaputta, người đã dạy Đức 
Phật đạt được bậc thiền thứ tám là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Ngài thành thục bậc thiền này chỉ trong một thời gian ngắn và rồi 
sự việc lặp lại. Ramaputta mời Ngài ở lại và cùng dạy. Đức Phật từ 
chối vì thấy vẫn còn điều phải làm. Con đường này không dẫn tới 
Nibbãna. Ngài vẫn trải nghiệm thấy Tham Ái rất vi tế xuất hiện khi 
rời khỏi các bậc thiền rất sâu này. 

Một lần nữa, Ngài rời đi với lời nhắn là không còn gì để học. 
Ngài đã thành thạo bậc thiền cao nhất được dạy thời đó. Ngài 
không thể tìm được ai dạy kỹ thuật cao cấp hơn để kiểm soát tâm. 


Hòa Thượng Bikkhu K. Nanananda từng đề cập đến trong cuốn 
sách “NÑibbana - The Mind stilled, tập 2, phần 6, trang 127” 


“Những lớp kiết sử tiềm ẩn tỉnh tế này (hành) có chứa Tham 
Ái. Đấy là lý do tại sao... Älãra Kãlãma and Uddaka Rãmaputta nghĩ 
họ có thể vượt thoát khỏi vòng luân hồi (samsara) bằng cách an 
tịnh toàn bộ hoạt động cơ thể, hoạt động lời và hoạt động tâm 
(thân hành, khẩu hành, ý hành). Nhưng họ không hiểu rằng tất cả 
những cái này đều là sankhara tiềm ẩn. Vì thế họ phải đối mặt với 
tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ đã làm dịu những hoạt động cơ 
thể tới mức độ cực kì vi tế. Họ làm dịu hơi thở vào, hơi thở ra. Họ 
đã đè nén được hoạt động tư duy và suy nghĩ bằng các phương 


41 


Đường tới Niết-bàn 


pháp tập trung. Nhưng họ không có hiểu biết đúng. Tất cả chỉ là 
những biện pháp làm dịu tức thời”. 


Gautama đã không có giác ngộ thực sự. Vì thế Ngài thất vọng 
và bỏ qua tất cả những phương pháp thực hành rèn sự chú tâm và 
quyết định thực hành các biện pháp khổ hạnh ép xác từ các bậc 
thầy Yoga. Bằng việc kiểm soát cơn đau nổi lên trong cơ thể có 
được qua những biện pháp ép xác khổ hạnh, Ngài hy vọng có thể 
kiểm soát được tâm. Ngài muốn có bình an và thăng bằng tâm trí. 


Sau sáu năm thực hành ép xác khổ hạnh, trải qua những 
phương pháp cực khó, thậm chí ghê tởm như tự uống nước tiểu 
(tham khảo Trung Bộ Kinh, bài 36 và bài 12) khiến cơ thể gần chết, 
Đức Bồ Tát cuối cùng cũng từ bỏ con đường này. Ngài đã hoàn 
toàn kiểm soát được cơ thể và thành thạo mọi biện pháp khổ hạnh 
ép xác, nhưng không phương pháp nào giúp Ngài chấm dứt Tham 
Ái. 

Sau quãng thời gian thành thục luyện tâm và luyện thân Yogi, 
Đức Phật tương lai ngồi bên bờ sông Hằng, gần Bồ Đề Đạo Tràng 
ngày nay. Ngài đang thực hành việc chỉ ăn một hạt gạo một ngày 
và ở trạng thái gần chết đói. Ngài biết Ngài sẽ chết nếu tiếp tục. 


Một người phụ nữ trẻ tên Sujata đã tới và cúng dường Ngài 
một bát sữa gạo. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ngài cho 
phép mình ăn một bữa tương đối. Ngay lập tức, Ngài cảm nhận 
được năng lượng. Sức sống lan tỏa sắp cơ thể và tâm trí. 

Và khi Ngài ngồi bên bờ sông, dưới tán cây bồ đề, Ngài đã hồi 
tưởng lại toàn bộ những nỗ lực trong quá khứ và nhận ra tất cả 
đều không đâu tới đâu. Ngài không giải quyết được đau khổ như 
ý định ban đầu. Ngài đã thử và thành thục toàn bộ phương pháp 
luyện thân và tâm nhưng không hề giải thoát. 


42 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Và Gautama, Đức Phật tương lai, bắt đầu hồi tưởng về hoàn 
cảnh chúng sinh. Trong Kinh Tương Ưng, tập Duyên Khởi ( 
Niddãnnavagga Sn12.4) (3) có đề cập: 


Trước khi Ngài giác ngộ, chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là 
Bồ-tát, đã khởi lên tư tưởng sau đây: “Thật sự thế giới này đang 
lâm nguy, bị sanh, bị già, bị chết, đoạn diệt và tái sanh; và từ nơi 
đau khổ này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết; từ nơi đau 
khổ này, không biết khi nào biết đến xuất ly, thoát khỏi già và 
chết”. 


Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát suy nghĩ như sau: “Do cái gì có mặt, 
già, chết có mặt? Do duyên gì, già, chết sanh khởi?”. Sau khi như lý 
tư duy, này các Tỷ-kheo, Bồ-tát nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến 
như sau: “Do sanh có mặt, già, chết có mặt. Do duyên sanh, già, 
chết sanh khởi”... 

Và bài Kinh tiếp tục mô tả cách Bồ Tát khám phá các mắt xích 
của Duyên Khởi bằng suy ngẫm và quan sát. Ngài quan sát thấy 
khi một mắt xích ngừng lại thì các mắt xích phía sau cũng dừng. 
Ngài quan sát thấy khi mắt xích cuối cùng “vô minh” dừng (đoạn 
diệt) thì Nibbäna, trạng thái không điều kiện, xuất hiện. 

Rồi Bồ Tát nhớ lại khoảng thời gian mình còn bé. Ngài ngồi 
nghỉ dưới tán cây roi trong khi cha Ngài tham gia ngày hội nông. 
Ngài nhớ lại rằng, ngài rất thư giãn và an tĩnh và tự nhiên Ngài trải 
nghiệm một trạng thái rất an lạc và dễ chịu. Lúc đó, tâm của ngài 
không còn ham muốn hay chướng ngại nào cả. Ngài trải nghiệm 
một trạng thái toàn thiện, vui vẻ. 


Hoàn toàn tỉnh thức và minh mẫn, một trạng thái an lạc phát 
sinh. Ngài buông bỏ mọi nỗ lực trong khoảng khắc hiện tại và chỉ 
quan sát những điều đang diễn ra. Ngài quan sát mọi thứ như là 
và tiếp tục thư giãn (an tịnh). Đây là tâm thiền mà sau này Ngài 


“>..“Ý 


dùng thuật ngữ “jhäna” để mô tả về nó. 


43 


Đường tới Niết-bàn 


Và Đức Phật tương lai, ngồi dưới tán cây bồ đề, hồi tưởng lại 
kỉ niệm quá khứ. Ngài nhận ra rằng đó là một trạng thái hoàn toàn 
khác. Và khi Ngài để ý đến trạng thái tâm này, Ngài trải nghiệm nó 
lại một cách dễ dàng. 

Bằng cách thả lỏng toàn bộ thân và tâm, không có sự kiểm soát 
nào hết, chỉ an trú trong hiện tại, an lạc và tĩnh tại như cậu bé ngày 
xưa đã từng, Ngài đạt được trạng thái nhẹ nhàng, an lạc, cởi mở. 
Điều mà Đức Phật tương lai khám phá trong khoảng khắc đó được 
Bhante Vimalaramsi đặt tên là Tranquil Aware Jhänas (jhana tỉnh 
thức). Trạng thái này hoàn toàn khác với cách tập trung mà Ngài 
rèn luyện với các vị thầy ngày trước. Và từ mô tả trạng thái chính 
xác là “collectedness” (an tĩnh). 


Collectedness được định nghĩa trong tiếng Anh: “trạng thái an 
tĩnh, điềm đạm”. 


Và Ngài thiền sâu hơn. Đến hết canh ba (3 đến 7 giờ sáng), Ngài 
thành Đạo, thành Phật. 


“Phật” là một danh xưng cho người hoàn toàn giác ngộ. Đây 
không phải là tên, mà là danh hiệu. Dù gì, Đức Phật Gautama 
không phải là vị Phật đầu tiên và cũng không phải vị Phật cuối 
cùng. 

Tôi từng, vô ý, có trải nghiệm jhãng kiên cố. Hài hước thay đó 
là trải nghiệm trong khóa TWIM Bhante Vimalaramsi dạy (tôi đã 
không làm theo đúng hướng dẫn - điều phổ biến). Khi tôi rời khỏi 
bậc thiền, tâm tôi rất sáng, rất êm dịu và cực kì hạnh phúc. Cảm 
giác của tôi lúc đó rất “thần thánh”, rất khác biệt khiến tôi nghĩ 
mình như một vị tu sĩ tràn ngập sự linh thiêng. Trạng thái đó kéo 
dài khoảng hơn một giờ rồi tan biến. 

Ngày tiếp theo, trạng thái đó hoàn toàn biến mất, và cảm giác 
mình chẳng đạt được gì sau đó. Tôi thấy trống rỗng, và thực tế, 
không đạt được gì từ trải nghiệm mạnh mẽ đó. Tôi thấy lạ lùng, vì 


44 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


trải nghiệm mạnh mẽ đó lại không có chút tác động nào đến tính 
cách của tôi. Tôi rất muốn tin vào điều ngược lại nhưng đúng là 
không có thay đổi tích cực nào diễn ra. Và đó là khoảng khắc giá 
trị với tôi. Tôi đọc lại hướng dẫn và thấy rằng mình không đủ tỉnh 
thức. Tôi bị hút vào đề mục. 

Trong khóa thiền TWIM khác, tôi cố tình chú tâm vào hơi thở, 
ép tập trung vào hơi thở tại vùng bụng, như cái cách mà tôi thường 
thực hành Vipassana ngày trước. Tôi có trải nghiệm rất khác khi 
trói tâm mình vào hơi thở. Tâm trở nên rất tập trung. Nó giống 
như là một chùm sáng, như một khung cửa và tôi đang nhìn ra 
ngoài từ ô cửa sổ nhỏ. Trong góc nhìn nhỏ đấy, không có gì tồn tại, 
chỉ là sự yên tĩnh và trống rỗng. 

Và khi tôi rời khỏi trạng thái đó, tôi không thấy mình minh 
mẫn và sáng suốt như thực hành TWIM. Sự tập trung cao độ có 
sản phẩm phụ là một trạng thái khó chịu và có phần bức bối. Tâm 
không cảm thấy sáng, cân bằng và nhẹ nhõm. Tâm bị mất đi tính 
mềm dẻo và khả năng tư duy sáng suốt. Lạ lùng thay, tôi cảm thấy 
như là mình bị căng thẳng nhẹ. Khi tới thời Pháp thoại, tôi cảm 
thấy khó khăn để nghe rõ ràng từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, dần dần, 
tâm rồi cũng quay trở lại trạng thái cân bằng. 


Với phương pháp thiền TWIM, hành giả khởi đầu bằng một 
trạng thái tâm cởi mở, nhẹ nhõm và thư giãn. Trạng thái tâm này 
được nuôi dưỡng bằng cảm giác của Metta hay Tâm Từ và mỉm 
cười. Việc lan tỏa Metta giúp chú tâm trở nên nhẹ nhàng và cởi 
mở. Đồng thời mỉm cười là việc thiện, giúp tâm bớt nặng nề. Việc 
nghiêm túc hóa vấn đề trong thực hành thiền cũng tạo nên căng 
thẳng và khó chịu (hoặc, như trong Kinh có mô tả, Tham Ái). 
Chúng tôi thường sử dụng đề mục Metta vì tiến bộ thực hành sẽ 
nhanh, nhưng đề mục hơi thở cũng hiệu quả nếu dùng thao tác 
thư giãn đúng cách. Đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ trích dẫn đoạn 


45 


Đường tới Niết-bàn 


Kinh Tứ niệm xứ để minh họa quá trình thực hành thiền dùng đề 
mục hơi thở và thao tác thư giãn. 


Thao tác thiết yếu trong TWIM để hành giả có thể đi đúng lộ 
trình jhaãng tỉnh thức là việc làm đúng Chánh Tỉnh Tấn. Và cụ thể 
hơn là thao tác an tịnh được đề cập đến trong các bài Kinh. Chúng 
tôi gọi thao tác này là thư giãn. Thao tác này trong nguyên gốc 
tiếng Pali là passam bhayam. Thao tác thư giãn là mấu chốt để loại 
bỏ chướng ngại (và Tham Ái) thông qua Chánh Tinh Tấn. Việc 
thực hành đúng này sẽ khiến /hana tỉnh thức phát sinh. 

Trong cả hai bài Kinh, Tứ Niệm Xứ và Quán Niệm Hơi Thở 
(Satipatthana Sutta & Änãpãnasati Sutta). “Thở vào vị ấy biết, thở 
ra vị ấy biết”. Hành giả không phải chỉ chú tâm vào hơi thở mà chỉ 
cần biết là mình đang thở. Hành giả chỉ đơn giản là “biết” mình 
đang thở. 


" 


Trong tiếng Pali, từ này là “sati” có nghĩa là quan sát và biết. 
Hành giả biết hơi thở dài là hơi thở dài, biết hơi thở ngắn là hơi 
thở ngắn. Điều này có nghĩa là quan sát điều đang diễn ra một cách 
tự nhiên, khách quan mà không cố gắng kiểm soát. Hành giả không 
cố ý thở ngắn hay thở dài, không cố tình thở sâu hay thở nông hay 
thay đổi bất cứ điều gì của hơi thở cũng như trói sự chú ý của mình 
vào hơi thở. Hành giả chỉ cần biết điều gì đang diễn ra. 


2 xé 


Nếu có người hỏi “Hành giả có biết mình đang ở đâu không?”. 
Hành giả có thể nhìn xung quanh và nói “Có! Tôi đang ở trong 
vườn nhà”. Hành giả không tập trung vào cụ thể cái gì đó ở khu 
vườn. Hành giả không nhìn chằm chằm vào bụi cây, vào hòn đá. 
Họ biết rằng họ đang ở trong vườn. Vậy thôi. 

Đức Phật còn giải thích việc thực hành này rõ hơn với thao tác 
thực hành tiếp theo “Cảm giác cả toàn thân, vị ấy thở vào... Cảm 
giác cả toàn thân vị ấy thở ra”. Ngài mô tả là hành giả khi hít thở 
thì cảm nhận toàn bộ cơ thể. Hành giả ý thực được điều đang diễn 


46 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


ra, bên trong và bên ngoài. Thao tác này giúp trường ý thức được 
mở rộng hơn. 


Tiếp theo là thao tác quan trọng nhất trong thao tác hành thiền 
được đề cập trong kinh Tứ Niệm Xứ: “4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vô... An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra”. Rất nhiều Pháp môn và 
trường phái thực hành thiền bỏ qua thao tác này. Nhưng đây là 
thao tác mấu chốt giúp hành giả tiến bộ trong thực hành, trừ bỏ 
được Tham Ái và tiến tới Nibbäna. 


Nhưng tại sao nhiều trường phái thường bỏ qua hoặc dùng 
thao tác thư giãn như là thao tác bổ trợ đơn thuần? Tại sao không 
áp dụng thư giãn như là một việc chủ động trong thực hành? Chủ 
động thực hiện thao tác thư giãn những căng thẳng trong vùng 
đầu (căng thẳng tồn tại ngay trong lõi của ý nghĩ) là cực kì quan 
trọng. Trong thực tế, thư giãn giúp hành giả tách ra khỏi trạng thái 
siêu tập trung. Bởi vì siêu tập trung tạo căng thẳng, trạng thái thư 
giãn (an tịnh) thì không. 


Hành giả thư giãn điều gì? Hành giả thư giãn những căng thẳng 
và khó chịu, vốn là biểu hiện của Tham Ái. Tham Ái là nguyên nhân 
để suy nghĩ và những xu hướng thói quen cảm xúc xuất hiện. Nó 
cũng là nguyên nhân khiến tâm đi lang thang vào những mơ mộng 
và suy nghĩ linh tỉnh hàng ngày. Và tất cả điều này là tâm hành. 


Đức Phật đề cập đến những sự phân tâm này và nhắc nhở hành 
giả cần thư giãn/ an tịnh tất cả. Dưới đây là đoạn trích từ Kinh Quán 
Niệm Hơi Thở (MN118): “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Theo đúng Kinh, Đức Phật có hướng dẫn hành giả hãy thư giãn 
cụ thể cả thân và tâm, đặc biệt là thư giãn những suy nghĩ, vốn là 
tâm hành, khi chúng xuất hiện. 


47 


Đường tới Niết-bàn 


Tại sao quá trình tư duy xuất hiện? Bất cứ điều gì thu hút sự 
chú ý: suy nghĩ, cảm thọ, cảm giác... Cảm giác dễ chịu khiến chúng 
ta phản ứng bằng cách chạy theo, cảm giác khó chịu khiến chúng 
ta phản ứng bằng cách xua đuổi hay né tránh. Đây là điều khiến 
“đau khổ” xuất hiện. Tâm chạy loạn theo hết điều này đến điều 
khác. Qua luyện tập, hành giả sẽ dần dần nhận ra đây là đau khổi 


Nhận biết sự xao nhãng hay chướng ngại khi chúng xuất hiện. 
Và nếu hành giả bỏ qua chúng, đẩy chúng đi, hoặc theo cách hướng 
dẫn “nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm" 1 thì không phải cách phù hợp để 
buông chướng ngại. Vì sao? Bởi vì hành giả không buông nguyên 
nhân thực sự của chướng ngại, đó là Tham Ái, là lực kéo tâm hành 
giả vào chướng ngại. 


Đức Phật thấy rằng việc đưa thao tác chủ động thư giãn những 
căng thẳng và khó chịu trong vùng đầu sẽ giảm bớt năng lượng của 
những điều xao nhãng. Chúng sẽ tự động tan đi theo cách của chúng 
bởi vì hành giả đưa thêm thao tác thư giãn vào. Thao tác thư giãn đã 
cắt đi năng lượng của tâm xao nhãng (những căng thẳng và khó 
chịu). Hành giả càng chú tâm vào việc gì thì việc đó càng trở nên 
mạnh mẽ và hút nhiều năng lượng chú ý. Việc buông sự chú tâm 
giảm thiểu suy nghĩ và căng thẳng. Hành giả cần chủ động buông sự 
chú ý khỏi điều xao nhãng. Xua đuổi chướng ngại làm điều ngược lại. 


Đức Phật gọi nguyên tắc này là Chánh Tinh Tấn (Samma 
Vãyãma). Trong thiền TWIM, 6 biết (6R) tuân chủ đúng nguyên 
tắc này. Tôi sẽ đề cập đến thao tác này sau. 


Đại Kinh Saccaka (Kinh Trung Bộ, bài 36) có đề cập đến việc Đức 
Phật đã từng cố gắng kiểm soát tâm qua việc “cắn chặt răng...”. Và 
Ngài thấy rằng nỗ lực của Ngài, thay vì việc giúp tâm được điều phục, 
thì khiến bản thân bị mệt và trạo cử nhiều hơn: “Khi Ta đang nghiễn 


1 Trung Bộ Kinh, bài 20, đoạn 2 có đề cập đến kỹ thuật để loại bỏ chướng ngại, tương 
tự như trong bài Kinh số 36. Tuy nhiên, trong bài 36, Đức Phật phản đối kỹ thuật này. 


48 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục 
tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nách của Tu, này Aggivessang, 
đầu cho Ta có chí tâm tỉnh cần, tỉnh tấn, tận lực, dầu cho niệm được 
an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi tỉnh tấn do tỉnh tấn chống lại khổ 


x 


thọ ấy”@ 


Cố gắng theo cách này không hiệu quả. Việc cố gắng kiểm soát 
những chướng ngại theo cách cực đoan chỉ là dùng tâm sân hận 
để xua đi điều mình không muốn. Không có sự buông bỏ thực mà 
chỉ là xua đuổi. Hành giả lại tạo thêm chướng ngại cho bản thân. 
Nhiều người thực hành thiền chia sẻ “Chán quá! Tôi không thể để 
cái tâm mình hoạt động như cách tôi muốn. Đến là khó chịu, bực 
mình!”. Chúng ta không thể dùng chướng ngại để loại trừ chướng 
ngại! Nói cách khác, việc kiểm soát không hiệu quả. Có cách khác 
để thực hành... 


Có vị thiền sư từng viết về quá trình nhập thất tự tu trong chín 
tháng. Trong bài viết đó, vị thiền sư mất bốn tháng đầu tiên để 
“đấu tranh” với tâm, để tâm được đặt yên vào hơi thở! Cái gì? Đấu 
tranh? Làm thế nào mà đấu tranh đem lại sự an tĩnh? Liệu có cách 
nào khác để tiến bộ? Có! Khoan đã, liệu có phải mất bốn tháng để 
có tập trung (Định)? 


Các phương pháp rèn tập trung thường cố gắng kiểm soát tâm 
và đẩy đi những suy nghĩ và cảm giác xao nhãng. Phương pháp đòi 
hỏi tâm luôn dính chặt vào đề mục và đè nén tất cả những trạng 
thái xao nhãng khác. Đức Phật, trong những bài giảng, hướng dẫn 
hành giả không đè nén những kiết sử/ dính mắc. Trong Tăng Chi 
Bộ Kinh, phẩm Định 


AN5.27.... (4) tự mỗi người ấy khởi lên trí:... Định này an tịnh, 
thù diệu, đem đến khinh an, đạt được nhất tâm, không phải là sự 
chế ngự gò ép thường xuyên.” 


49 


Đường tới Niết-bàn 


Trong đoạn Kinh này, từ Định theo nghĩa gốc tiếng Pali là 
samadhi. Hòa thượng Punnaji dịch là “Tranquil State of Wisdom” 
- Trạng thái khinh an của Trí tuệ. Bài Kinh trên được dịch là 
“Định” trong tiếng Việt& sang tiếng Anh là “Concentration”. Và 
đây là cách dịch sai. Liệu người đọc có bắt đầu nhận ra được 
những phương pháp rèn siêu tập trung mà Đức Phật phản đối 
đang len lỏi vào những lời hướng dẫn? 


Điều mà hành giả đang nỗ lực đạt được là loại trừ Tham Ái. 
Hành giả chỉ thực sự đạt được khi quan sát và hiểu chúng, không 
phải xua đuổi. Trong jhãna kiên cố, những chướng ngại sau khi bị 
nén sẽ bùng lên mạnh mẽ, giống như là con chó điên sẽ tấn công 
dữ dội khi thoát khỏi chuồng. Thay vì xua đuổi, hành giả thư giãn, 
cảm nhận và đón nhận chướng ngại như là. 


Đức Phật phát hiện việc thư giãn những căng thẳng và khó 
chịu, thứ bao bọc xung quanh điều kéo tâm trí đi lang thang, làm 
giảm dần năng lượng của những xao nhãng. Và cuối cùng, sau khi 
đã thư giãn toàn bộ căng thẳng và khó chịu, những xao nhãng tự 
biến mất theo cách của nó hoàn toàn. 


Tại sao? Bởi vì hành giả không cung cấp thêm thức ăn cho nó. 
Hành giả không phản ứng với xao nhãng. Đây là ý nghĩa của “an 
tịnh - thư giãn”: buông đi những căng thẳng và khó chịu, điều kéo 
hành giả suy nghĩ. 

Khi hành giả phản ứng với tâm lang thang với sân hận (“Tôi 
không thích!”), thì họ đang gieo một Tham Ái mới. Mà Tham Ái là 
điều họ đang cố gắng loại bỏ. Hành giả cần thư giãn cách phản ứng 
này. Thả lỏng, chấp nhận chướng ngại có mặt ở đó như là. 

Như trong Kinh đề cập, an tịnh - thư giãn là động từ. Động từ 
này liên quan tới việc rời bỏ bằng cách làm mềm và chủ động thư 
giãn những căng thẳng và khó chịu trong thân hoặc tâm. Đây 
không phải thao tác thả lỏng tâm trạng hay cơ thể đơn thuần. 


50 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Trên đường, chúng ta có thể bắt gặp người phụ nữ đẹp đi 
ngang qua. Tâm xuất hiện những cảm giác dễ chịu, kéo theo đó là 
Tham Ái “mình thích cô ấy”. Chúng ta thấy tâm trí bị dính chặt vào 
hình ảnh người phụ nữ. Và rồi những suy nghĩ về người phụ nữ 
xuất hiện “Mình chưa gặp cô ấy bao giờ... cô ấy từ đâu đến...” Và 
nếu chúng ta ngồi thiền theo cách nén tâm, những suy nghĩ về 
khoảng khắc gặp người phụ nữ đó lắp đi lặp lại, hình ảnh lởn vởn 
trong đầu. Và tâm mình liên tục di chuyển giữa đề mục thiền và 
hình ảnh người phụ nữ. Chúng ta nỗ lực đặt tâm vào đề mục và cố 
gắng xua đi chướng ngại. 


Nhưng vì chúng ta không cho phép cái tâm tán loạn xuất hiện 
theo cách của nó, và không chủ động buông đi những căng thẳng 
và khó chịu bao quanh cái tâm đó (Dục lạc) nên kết quả là càng 
nhiều suy nghĩ xuất hiện. Tất cả là vì Tham Ái đi kèm theo những 
suy nghĩ đó được nuôi dưỡng, nhân lên. 


Rồi chúng ta trở nên khó chịu, thất vọng vì suy nghĩ trở nên 
mất kiểm soát, dục vọng nổi lên liên tục trong tâm và tâm trí 
không thể trở nên tĩnh lặng. Rồi chúng ta tiếp tục suy nghĩ, suy 
nghĩ và lạc lối trong suy nghĩ. Một thoáng mơ mộng trong ngày 
biến thành ác mộng! 

Giải pháp cho vấn đề này là khi những hình ảnh xuất hiện cùng 
với những cảm giác dễ chịu, chúng ta nên thư giãn ngay lập tức. 
Chúng ta nên buông đi sự chú ý của mình vào nó, thư giãn những 
căng thẳng bao bọc xung quanh. Và nếu làm thế, những suy nghĩ 
tiếp nối sẽ không xuất hiện. Chúng ta sẽ không bị thất vọng vì đã 
thực sự buông đi căng thẳng và không đè nén bất cứ điều gì. 

Từ khóa “thư giãn” trong bối cảnh hiện đại thường liên quan 
tới việc làm giảm stress. Người ta có thể dùng thuốc an thần để 
làm dịu stress. Cũng tương tự như vậy, chúng ta làm dịu đi những 
chướng ngại và buông đi những căng thẳng và khó chịu. 


51 


Đường tới Niết-bàn 


Quay lại câu chuyện Giác Ngộ của Đức Phật, một lần nữa Ngài 
lại ngồi thiền. Nhưng lần này, Ngài thư giãn và buông đi những 
căng thẳng bọc quanh những suy nghĩ lang thang. Ngài thư giãn 
và an tịnh những căng thẳng sinh khởi trong tâm. 


Trong canh đầu của đêm, Đức Phật đã thực hành theo cách 
này. Ngài đạt tứ thiền tỉnh thức (Tranquil Aware /hana). Cũng như 
vậy, khi hành giả thêm vào thao tác thư giãn, tiến bộ trong jhãna 
sẽ rất nhanh! Đức Phật gọi tiến trình này “hiệu quả ngay lập tức” 
hay là akaliko trong ngôn ngữ Pali. 


Từ bậc thiền đó, Tam Minh sinh khởi: Ngài nhớ lại những kiếp 
quá khứ, trải nghiệm các cõi khác nhau, và nhận ra cách nghiệp 
quả vận hành. Cuối cùng, bằng trí tuệ trực tiếp (thấu hiểu Duyên 
Khởi) Ngài chứng ngộ Nibbana trong trong sáng hôm đó. 


Con đường Đức Phật giác ngộ được gọi là “Tam Minh” (Tevi/a). 


Tuy nhiên, con đường Ngài thường hướng dẫn nhất, như được 
đề cập đến trong Kinh Bất Đoạn (MN111), là con đường hành giả 
tiến bộ qua từng bậc thiền sắc giới (vật chất), bậc thiền vô sắc 
(tỉnh thần) và chạm đến Nibbäna. Lưu ý, đây là jhäna tỉnh thức 
(Tranquil Aware jhäna) không phải loại jhãna kiên cố hay Yoga 
hay phương pháp khác. 


Trong tuyển tập Kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến /hana là 
50 bài trong tổng số 152 bài Kinh ). Rõ ràng là Đức Phật khuyến 
nghị về con đường jhãnga đến giác ngộ. Tuy nhiên chúng ta cần đi 
đúng loại /jhang. 

Bên cạnh việc hành giả có lộ trình rõ ràng để tiếp xúc với yếu 
tố Nibbäna, một yếu tố thuận lợi nữa với jhäng tỉnh thức là hành 
giả tiến bộ nhanh hơn nhiều so với con đường jhãng kiên cố. 


Nếu cân nhắc việc Đức Phật giảng Pháp tới nhiều tầng lớp từ 
nông dân không biết chữ đến quý tộc, Ngài phải có một phương 
pháp thiền đơn giản để họ thấy được “hiệu quả lập tức” (akaliko). 


52 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Những người bần nông không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu, 
quan tâm để thành thục jhãna. 


Việc thư giãn căng thẳng và khó chịu dần dần khiến các 
chướng ngại được loại bỏ. Với cách thực hành thiền Chỉ, hành giả 
thường đè nén chướng ngại trong một khoảng thời gian. Và rồi 
chính những chướng ngại đó sẽ quay lại khi sự tập trung suy giảm. 
Vì thế, mỗi thời thiền là hành giả lại một lần đè nén tiếp các 
chướng ngại. 

Trong jhaãng kiên cố, hành giả thường thấy khó chịu khi ngồi 
thiền nếu bị quấy rầy bởi yếu tố ngoại cảnh. Ví dụ như âm thanh lớn 
nào xuất hiện, sự khó chịu ngay lập tức phát sinh. Có lúc trong phần 
lớn thời gian thiền, phản ứng đối với chướng ngại này là sân/ph et 
bỏ hoặc bồn chồn/ trạo cử. Hành giả cố gắng xua đuổi chướng ngại. 
Còn với TWIM, hành giả đón nhận “chướng ngại đang diễn ra” và loại 
bỏ đi những căng thẳng và khó chịu từ chướng ngại đó. Dần dần 
chướng ngại mất đi năng lượng và sức mạnh của nó. 


So sánh jhaãng tỉnh thức & jhäna kiên cố 

Ngồi thiền với jhãna tỉnh thức, hành giả vẫn nghe được âm 
thanh. Nếu thiền sư gọi, hành giả vẫn biết và có thể phản hồi. Nếu 
có người chạm vào cơ thể và nói, hành giả cũng biết và có lựa chọn 
phản hồi hoặc không. Cùng lúc đó, nếu có tiếng xe máy vang lên 
từ xa, với tâm cân bằng, hành giả nghe thấy nhưng không quan 
tâm đến nó. Hành giả có thể tự động thư giãn để quan sát, chấp 
nhận và buông đi những chướng ngại kéo tâm đi lang thang. 

Khi hành giả trú tại những /hãna sâu, người đó có thể trải 
nghiệm thấy cảm giác tâm lìa khỏi cơ thể. Bởi vì trong thiền vô sắc 
giới (aripajhana), tầm chỉ làm việc với tâm và vận hành ở cấp độ 
vi tế, sâu sắc. Vận hành ở các cửa giác quan đã lùi lại phía sau. Chỉ 
khi nào có Xúc (phassa) thì hành giả mới nhận biết được xung 
quanh. Từ Xúc (phassa) ở đây có nghĩa là điều gì đó đã diễn ra và 


53 


Đường tới Niết-bàn 


hút sự chú ý của mình, ví dụ như tiếng chuông điện thoại hoặc 
tiếng gọi của ai đó. 

Có thiền sư khuyên thiền sinh hãy tránh xa jhãna kiên cố vì 
hành giả có thể bị dính mắc thậm chí tới mức nghiện chúng. Thực 
tế chứng minh điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trải nghiệm 
trong các bậc thiền tĩnh lặng là rất mạnh mẽ. Hành giả có thể bị 
mắc kẹt trong cảm giác hạnh phúc vô biên đó. 


Tôi từng đọc bài viết trên các diễn đàn trực tuyến, và có nhiều 
người hành thiền đã trải nghiệm /hãna kiên cố và họ nghĩ họ đã 
giác ngộ. Họ kể về niềm hạnh phúc có được khi trải nghiệm, thế 
nhưng họ mới chỉ đạt sơ thiền. Và đó mới chỉ là dấu mốc đầu tiên, 
còn rất nhiều điều phải học. 


Tuy nhiên, liệu Đức Phật có hướng dẫn đệ tử phương pháp 
chứa những cạm bẫy tiềm tàng kiểu này không? Hay Đức Phật 
hướng dẫn đệ tử từng bước muốn khám phá tiếp? 


Dựa trên Kinh điển, Đức Phật đã không hướng dẫn jhãna kiên 
cố. Ngài đã trải nghiệm và loại bỏ cách đi này trong hành trình tìm 
đạo (Trung Bộ Kinh, bài 36). 


Với jhãna tỉnh thức, hành giả không dễ bị dính mắc. Việc đó 
giống như học sinh chỉ muốn học lớp ba và không muốn lên lớp 
bốn bởi vì học sinh đó không muốn học thêm gì khác. Hành giả 
luôn thực hành với mong muốn đi sâu hơn để xem điều gì diễn ra. 
Nhiều bài Kinh nguyên thủy đề cập đến hành giả dễ dàng trải 
nghiệm các bậc thiền tỉnh thức khác nhau và luôn biết đây không 
phải là trải nghiệm cuối cùng, vẫn còn việc hơn thế. Tiến trình 
không kết thúc sớm. 

Bài Kinh số 105, Trung Bộ Kinh, Sunakkhatta Sutta, có đề cập 
đến việc hành giả, khi trải nghiệm bậc thiền “vô sở hữu xứ”, hãy 
hướng tới “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Hành giả bỏ qua mọi điều 
liên quan tới bậc thiền trước. 


54 


Chương 3: jhãna - bậc thiền - là gì? 


Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một số người 
thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với người thiên 
nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, này Sunakkhatta, câu chuyện 
thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với 
điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên 
hệ đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không nghe, không lóng tai, và 
tâm không an trú vào trí giác, và người ấy không giao thiệp với 
người mà người ấy không thích thú. 


Ví như, này Sunakkhatta, một người ăn món ăn ngon và đã 
quăng bỏ. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có ưa ăn 
lại món ăn ấy không? 


—Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy? Vì rằng, bạch Thế Tôn, món 
ăn ấy được xem là ghê tởm rồi. 

Trải nghiệm hành giả có khi thực hành jhang tỉnh thức thường 
sẽ không lặp lại giống hệt nhau. Các bậc thiền là những bậc đo sự 
tiến bộ. Ví dụ, khi hành giả ngộ ra điều gì đó, họ sẽ thấy vui. Tuy 
nhiên điều này có thể không diễn ra nữa. Hành giả đã hiểu sâu sắc 
thêm một khía cạnh nào đó. Thế là đủ trong lúc đó. Điều ngộ ra đó 
đã nằm trong tâm trí của hành giả. 

Với thao tác thư giãn, hành giả tiến bộ với tốc độ bất ngờ. 
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có đề cập là giác ngộ có thể diễn 
ra ngay trong kiếp này, trong bảy năm, sáu năm, năm năm... hoặc 
thậm chí chỉ bảy ngày. Tuy nhiên tiến bộ nhanh chóng chỉ diễn ra 
khi hành giả thực hành chính xác các thao tác được hướng dẫn. 


Trong khóa thiền 10 ngày TWIM thông thường, hầu hết thiền 
sinh đều đạt được tứ thiền, nhiều trong số đó trải nghiệm được 
các bậc thiền vô sắc. Một vài thậm chí còn “thành công” (trải 
nghiệm Giác Ngộ quả vị đầu tiên). Điều này không phải diễn ra 
trong mọi khóa thiền nhưng luôn có người đã sẵn sàng. Họ hiểu 


55 


Đường tới Niết-bàn 


và thực hiện hoàn hảo hướng dẫn. Họ đã có một khóa thiền cực kì 
thành công, theo bất cứ nghĩa nào. 


Khi hành giả buông căng thẳng và khó chịu, chướng ngại dần 
biến mất. Khi sự kiện này diễn ra, hành giả sẽ trải nghiệm niềm 
vui (hỷ). Có thể là lần đầu tiên trong đời, hành giả được tự do khỏi 
Tham Ái cho đến khi một chướng ngại khác xuất hiện. 


Đây là trải nghiệm cơ bản trong sơ thiền: một trạng thái tâm 
sâu sắc, cân bằng, có chút năng động. Trong sơ thiền, hành giả bắt 
đầu quan sát được quá trình vận hành khách quan của tâm trí. Từ 
sơ thiền, hành giả có thể bắt đầu tiếp xúc sâu sắc với mười hai mắt 
xích của Duyên Khởi. Và nhờ buông bỏ dần những dính mắc, điều 
kiện... hành giả sẽ đi tới trạng thái xuất thế gian - trạng thái vô 
điều kiện. 

Tóm lại, TWIM không phải là phương pháp rèn sự tập trung. 
TWIM là phương pháp rèn tỉnh thức. 


56 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập 
trung (thiên Chỉ) 


Những phương pháp rèn tập trung 


Tôi muốn tổng kết như ở dưới những loại hình tập thiền tập 
trung phổ biến với giới Phật học ngày nay, đặc biệt là truyền thống 
Theravada (trưởng lão bộ). Danh sách này không nhằm mục đích 
bao gồm toàn bộ các loại hình thức luyện tâm mà phân loại theo 
đặc điểm chung nổi bật. Cụ thể: 


e - Thiền Chỉ - tập trung tuyệt đối (full absorption) Phương 
pháp thiền Định sử dụng đề mục thiền như là hơi thở, quán 
tưởng, ánh nến, đĩa màu sắc (kasina) và hành giả hoàn toàn 
bị hút vào đề mục. 

e Thiền thuần Quán (dry insight) Hành giả không bị hút 
vào đề mục mà liên tục quan sát điều đang diễn ra để phát 
triển trí tuệ. “Thuần túy” có nghĩa là không cần sự tập trung 
cao độ. 


e« Thiền Chỉ Quán (Concentration Insight Meditation) 
Hành giả phát triển 8 bậc thiền Chỉ rồi rời khỏi bậc thiền 
để quan sát tâm. Từ đó trí tuệ sinh khởi. 

Chúng ta đã tìm hiểu về thiền Chỉ thuần. Bây giờ chúng ta tiếp 

tục khám phá loại thiền thứ hai. 


Thiên thuần Quán (thiền minh sát) 


Trong Theravada ngày nay tồn tại các kĩ thuật thiền Quán khác 
nhau. Một phương pháp phổ biến được gọi là thuần Vipassana 
(hoặc thiền Minh Sát) được phát triển bởi Hòa Thượng Mahasi 
Sayadaw, Miễn Điện. Một hệ thống tương tự là “quán thọ” được 
thiền sư U Ba Khin và thiền sư S.N Goenka phổ biến khắp thế giới. 


57 


Đường tới Niết-bàn 


Các phương pháp này không sử dụng thiền Chỉ. Các thiền sinh 
được hướng dẫn là tránh xa các bậc thiền Chỉ. Điều này là do họ 
có thể bị dính mắc lớn vào trải nghiệm bậc thiền Chỉ, việc này cản 
trở hành giả quan sát sự thật. 


Thiền sinh được hướng dẫn là có đường đi nhanh. Thay vì quá 
trình phát triển bậc thiền Chỉ rất tốn thời gian, công sức và bền bỉ 
thì thiền sinh thực hành phương pháp “quét”- cảm nhận cơ thể/ 
cảm giác cơ thể với sự tỉnh thức. Bằng việc quan sát những cảm 
giác trên cơ thể và nhận ra bản chất tự nhiện của chúng thì hành 
giả có thể đạt được giác ngộ. 


Trong Quán thuần túy Ngài Mahasi, hành giả được yêu cầu theo 
dõi hơi thở và tự ghi nhận “vào,vào - ra,ra” hoặc ghi nhận “nghe, 


nghe”, “nóng,nóng” nếu sự chú tâm bị rời khỏi đề mục hơi thở hay 
bước chân khi thiền hành. 


Các thiền sư tin rằng việc này sẽ khiến hành giả chứng Nibbäna 
nhanh hơn nhiều so với việc phát triển các bậc thiền Chỉ - điều vốn 
mất hàng năm để rèn luyện. Mahasi Sayadaw chia sẻ hành giả có thể 
chứng đạt Nibbana, chỉ trong vòng ba mươi ngày nhập thất với 
phương pháp này. Đây là lý do tại sao rất nhiều người thực hành 
theo. Một hệ thống thực hành bài bản, thang bậc tiến bộ rõ ràng và 
nhanh chóng. 


Tôi từng đọc được những khẳng định tương tự trong sách của 
Admiral Shattuck về khóa thiền Vipassana bốn mươi năm trước. 
Lúc đó tôi vô cùng hào hứng. Tôi tự tưởng tượng bản thân sẽ trở 
thành một ai đó thần thánh sau một khóa thiền ba mươi ngày. Rồi 
mọi thứ trong đời sẽ đơn giản hơn nhiều... 


Thực tế,tôi tham gia khóa thiền nhập thất đầu tiên trong một 
tầng hầm tại Denver. Khu hầm được chia thành nhiều khu vực nhỏ 
bằng những tấm màn. Khóa thiền được dẫn dẫn bởi một người 
thiền sư Mỹ gốc Sri Lanka. Vị thầy cực kì nghiêm túc và nghiêm 
khắc, luôn yêu cầu chúng tôi dậy hành thiền từ 4 giờ sáng tới nửa 
đêm. Đó là khóa thiền đầu tiên - ba mươi ngày - và khi kết thúc 


58 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


cảm giác của tôi như được ra khỏi trại giam. Bốn mươi ba năm 
trước, lúc đó tôi 19 tuổi. 


Tôi đã thực hành cách thiền này trong nhiều năm, trải nghiệm 
hầu hết “Tuệ Minh Sát” hay Vipassana-nana, thang đo trong phương 
pháp này. Sau này, tôi sống và làm việc tại trung tâm thiền Vipassana 
tại San Jose, California. Nhưng những trải nghiệm tôi có được với 
phương pháp này không giúp tôi thay đổi tính cách về bản chất như 
được mô tả trong Kinh nguyên thủy. Trải nghiệm về những tầng tuệ 
Minh Sát rất mạnh mẽ và ấn tượng như Ngài Mahasi Sayadaw đã mô 
tả. Nhưng tôi vẫn là thế, vẫn có chút rối loạn thần kinh sau rời khóa. 
Có lẽ tôi tử tế hơn một chút hoặc là bị ảo tưởng với suy nghĩ mình 
trở nên thần thánh, khác biệt hơn người khác do trải nghiệm những 
tầng Tuệ này. 


Bhante Vimalaramsi ngày đó 28 tuổi, chưa xuất gia. Ngài tham 
gia nhập thất tại Trung tâm thiền. Là thợ mộc lành nghề với nhiều 
kinh nghiệm xây nhà ở San Francisco, Ngài tình nguyện xây dựng 
thiền đường cho trung tâm. 


Tôi gặp lại Ngài năm 2006, 25 năm sau lần gặp đó. Lúc này 
Bhante đã xuất gia và tu tập tại Miến Điện trong nhiều năm tại 
Trung tâm thiền Mahasi, Yangon. Ngài thực hành Vipassana theo 
truyền thống Mahasi dưới hướng dẫn của Hòa Thượng U Pandita 
Sayadaw, và sau đó là Hòa Thượng U Janaka. 


Nhờ Bhante, tôi đã biết là ngay tại Miến Điện, thì việc tiến bộ 
trong thiền của hành giả cũng cực kì khó. Ngài đã quan sát rất 
nhiều thiền sinh và tỳ kheo. Ngài cũng tham gia nhiều khóa nhập 
thất ba tháng, và thậm chí hai năm. Sau rất nhiều khóa như vậy, 
Ngài được thiền sư nói là đã đến đích cuối. Quá trình này lâu hơn 
ba mươi ngày. Nhưng rồi Bhante Vimalaramsi trăn trở về giác ngộ 
mà Ngài trải nghiệm vì nó không giống như Kinh điển mô tả. Dù 
cho Ngài đã hoàn thành từng đó khóa nhật thất, Ngài vẫn không 
thấy tính cách của mình có gì thay đổi về bản chất. 


59 


Đường tới Niết-bàn 


Khi tôi liên hệ với Bhante, Ngài chia sẻ trải nghiệm của mình tại 
Myanmar chỉ tiết qua email. Nhờ mô tả rất chỉ tiết của Ngài về những 
trải nghiệm đạt được qua phương pháp Vipassana, tôi nhận ra rằng 
có lẽ bản thân phương pháp Vipassana có vấn đề. Người thực hành 
không có được sự thay đổi đáng có. Bhante đã đi đến đích cuối và 
trải nghiệm đủ 16 tầng Tuệ Minh Sát và bây giờ quyết định thực 
hành điều khác. 


Khi tôi đọc website Ngài tạo dựng, mọi thứ rất lạ lẫm. Ngài chia 
sẻ về thư giãn và mỉm cười, tuyệt nhiên không có những bài chia sẻ 
kiểu truyền động lực hay “phải nỗ lực nữa, phải chăm chỉ nữa”. Nếu 
hành giả không thể mìm cười? Hãy cười to sảng khoái! Có vẻ Ngài 
không đủ nghiêm túc. Và liệu đây có phải là pháp môn nghiêm túc 
không? Hoặc chính bản thân việc nghiêm túc là vấn đề? 

Thiền quán thuần túy theo cách Ngài Mahasi có vẻ là một hình 
thức thiền Chỉ khác. Điều mà hành giả đạt được là thông qua việc 
xua đi chướng ngại và bám chặt vào đề mục thiền. Việc này không 
đồng nhất vì Kinh điển nguyên thủy hướng dẫn chỉ đơn giản “nhận 
biết” đề mục. Phương pháp quán này vẫn chú tâm mạnh vào đề 
mục mà bỏ qua thao tác thư giãn. 


Hành giả được hướng dẫn “đón nhận cái đau bằng cách quan 
sát trực tiếp vào chúng. Quan sát bản chất tự nhiên đến và đi của 
cái đau”. Hành giả cần quan sát và ghi nhận chúng cho tới khi 
chúng đi. Nhưng đây là một cách điều khiển sự chú ý - điều gây ra 
căng thẳng. Thiền sư S.N Goenka hướng dẫn phương pháp tương 
tự như vậy nhưng với thao tác “quét” cảm giác trên cơ thể. Thao 
tác quét cảm giác giúp hành giả nhận biết được sự xao nhãng, cho 
phép chúng ở đó và rồi tiếp tục. Nhưng biện pháp này bỏ qua hoàn 
toàn cái thư giãn đi căng thẳng gây ra từ sự xao nhãng. Phương 
pháp này vẫn là một cách rèn Chỉ, tập trung vào cảm giác thay vì 
hơi thở. 


Với thiền TWIM, hành giả quan sát cảm giác khó chịu, biết nó 
ở đó, buông sự chú ý và thư giãn những căng thẳng và khó chịu - 


60 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


điều kéo tâm từ đề mục tới cái đau. Hành giả không dính mắc, tức 
là không nghĩ về nó, không phân tích nó, không mang tâm sân vào 
đó. Những hành động như trên không làm giảm đi căng thẳng và 
khó chịu. 

Với việc chú tâm vào cảm giác đau - điều vốn đã làm tâm bị 
căng - và quan sát nó kĩ lưỡng không giúp hành giả phát triển trí 
tuệ: đoạn trừ khổ. Việc này chỉ khiến đau khổ phát triển. Bhante 
đã mô tả quá trình Ngài thực hành pháp môn Mahasi và đã có 
những trải nghiệm vượt qua hoàn toàn cơn đau. Tuy nhiên đó là 
sự ức chế cơn đau tạm thời. Bhante chia sẻ là Ngài đã thành công 
trong việc ép các chướng ngại xuống và đẩy được nó đi. 


Khi thực hành theo các phương pháp này hành giả sẽ có tiến bộ 
thực tế theo Tuệ Minh Sát (Vipassana ñãna), thang đo tiến bộ của 
Thuần Quán theo sách Thanh Tịnh Đạo. Các Tuệ Minh Sát là trải 
nghiệm rất thật và vì thế khiến hành giả có niềm tìn để thực hành. 
Tuệ Minh Sát thì phụ thuộc vào tài liệu hành giả theo thì sẽ có 9, 12 
hay 16 tầng. Các trải nghiệm sẽ giống như sách Thanh Tịnh Đạo hoặc 
sách của Mahasi mô tả. 


Khi chúng tôi tìm hiểu sâu hơn. Chúng tôi không thấy Kinh 
điển nguyên thủy mô tả những tầng Tuệ này. Khi chúng tôi thực 
hành có thao tác thư giãn, những tầng tuệ này không xuất hiện. 
Bhante đã trải nghiệm toàn bộ các tầng tuệ, đến tầng Tuệ phản 
chiếu (tầng cao nhất sinh khởi sau khi trải nghiệm Nibbäna). 
Nhưng Ngài thất vọng vì thực tế là tính cách của Ngài cũng như 
Giác Ngộ không đạt được. 


Tôi nghĩ nhiều người theo hệ thống thuần quán này vì họ được 
cung cấp lộ trình và kết quả rõ ràng )- Và kết quả đạt được cũng 
thú vị. Nhưng đây là lộ trình không trọn vẹn. Hành giả có thể quan 
sát được vô thường, khổ, vô ngã nếu Hành giả là Phật tử. Nhưng 
Hành giả sẽ không quan sát được Duyên Khởi. 


61 


Đường tới Niết-bàn 


Đức Phật có dạy thấy được Duyên Khởi là chìa khóa tới Nibbäna. 
Ngài chia sẻ “ai thấy Duyên Khởi sẽ thấy được ba đặc tính, nhưng 
người thấy được ba đặc tính không tự động hiểu được Duyên Khởi”. 


Việc quan sát trực tiếp và hiểu sâu sắc Duyên Khởi sẽ giúp 
hành giả thay đổi tính cách từ bản chất. Khi hành giả rời khỏi bậc 
thiền Chỉ (hang kiên cố), nhân cách và mạng lưới tế bào thần kinh, 
vẫn nguyên vẹn, vẫn vậy. Hành giả chỉ quan sát được sự thật ở 
mức độ bề mặt, thô trược bởi vì Tham Ái vẫn còn đó - nó chỉ bị ức 
chế tạm thời. Vì thế hành giả không thể quan sát được những vận 
hành trong tâm cực kì vi tế. 


Nhiều thiền sinh Vipassana thấy thực hành của họ đi xuống 
sau một thời điểm nhất định. Nhiều người nghĩ rằng việc không 
tiến bộ là lỗi của họ. Họ nghĩ họ cần phải tham gia nhiều khóa nhập 
thất hơn, tỉnh tấn nhiều hơn. Và cuối cùng nhiều người từ bỏ. Họ 
nghĩ trong những kiếp sẽ tu tập tốt hơn và có đủ công đức hơn!” 


Tôi đã trải nghiệm những tầng Tuệ này và cũng không có sự 
thay đổi về bản chất và từ bỏ việc luyện tập. Tôi vẫn nghiên cứu 
Phật học nhưng không còn hứng thú với hành thiền và luôn trăn 
trở liệu tôi có bỏ sót điều gì mà mọi người đều biết! 

Chỉ - Quán (so sánh với Thuần Quán) 

Với jhãna kiên cố, trải nghiệm của hành giả rất mạnh mẽ và dễ 
dàng dính mắc. Các chướng ngại bị ức chế hoàn toàn trong một 
thời gian ngắn. Hành giả rời khỏi bậc thiền trong trạng thái hạnh 
phúc và viên mãn tột độ. Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu. 
Hơn nữa, hành giả không học được gì từ đó. Trải nghiệm này giống 
như uống thuốc phiện. Trạng thái dễ chịu đến rồi đi. Nó dễ khiến 
hành giả có trạng thái như nghiện, trốn vào một chốn hạnh phúc 
xa rời cuộc đời một thời gian. 

Một trong cách tiếp cận khác khi thực hành thiền Chỉ đó là giai 
đoạn đầu hành giả thực hành jhãnga kiên cố, rồi được hướng dẫn 
là rời khỏi bậc thiền và quan sát. Trạng thái tâm ngay lúc rời khỏi 


62 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


bậc thiền được coi là có “niệm rất mạnh mẽ”. Hành giả sử dụng 
ngay ánh sáng mạnh mẽ đó để quan sát quy trình tâm. 


Hành giả được hướng dẫn chú tâm vào bốn nền tảng chánh 
niệm, quan sát tam tướng là Vô Thường, Vô Ngã, Khổ. Các thiền 
sư theo trường phái này khẳng định với niệm mạnh mẽ khi rời 
khỏi bậc thiền, hành giả sẽ quan sát trực tiếp hiện tượng thân tâm, 
Minh (hiểu rõ) xuất hiện và cuối cùng trải nghiệm Nibbäna. Nhiều 
thiền sư đã dùng Kinh điển để minh chứng cách tiếp cận này. 
Nhưng họ đã diễn dịch sai Kinh điển. 

Các bài Kinh mô tả những chi phần tạo nên /hãng và có đề cập 
đến tính chất vô thường, vô ngã, khổ của chúng. Và bằng cách 
quan sát những chỉ phần, trạng thái tâm đó, hành giả sẽ hiểu rõ, 
sẽ có giác ngộ, nhưng không phải bằng cách đè nén Tham Ái và 
chướng ngại với thiền Chỉ - chú tâm mạnh mẽ vào một đề mục. 
Cách thiền trong Kinh mô tả cho phép chướng ngại xuất hiện và 
nhẹ nhàng buông chúng và chúng sẽ tự động qua đi. 


Những phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) đều dựa trên 
ghi chép trong Thanh Tịnh Đạo. Cuốn sách có mô tả việc khi hành 
giả nhập định, rồi rời khỏi định đó và bắt đầu quan sát với định 
lực đã có. Hành giả quan sát các quy trình tâm với Niệm mạnh mẽ. 
Bằng cách quan sát trực tiếp như vậy, hành giả sẽ hiểu bản chất 
tự nhiên của mọi thứ là vô thường, vô ngã, khổ (anicca, dukkha, 
anatta). Sách Thanh Tịnh Đạo nhấn mạnh khoảng khắc quan sát 
này ấn tượng tới mức hành giả sẽ đạt Nibbäna. 


Có người khẳng định đây là điều Kinh hướng dẫn khi chia sẻ 
về cách hành giả quan sát các chi phần và tính chất của các bậc 
thiền. Họ sử dụng một số bài Kinh để làm minh chứng việc này. 
Tuy nhiên đây không phải cách hiểu đúng. 

Ví dụ, trong Kinh Bất Đoạn (Trung Bộ số 111), có đề cập đến 
hành giả quan sát rất nhiều chi phần khi trải nghiệm các bậc thiền. 
Tuy nhiên hành giả quan sát ngay trong các bậc thiền chứ không 
cần rời khỏi đó. Thực tế, khi các bậc thiền biến mất thì các chi phần 


63 


Đường tới Niết-bàn 


cũng biến mất. Các chi phần và các bậc thiền luôn song hành. Hành 
giả không thể quan sát được sau đó. 


Trạng thái tập trung cao độ và hạnh phúc từ bậc thiền Chỉ là 
kết quả của việc đè nén toàn bộ Tham Ái, điều gây Khổ, xuống. Cụ 
thể, Tham Ái nào bị đè nén? Đó là những chướng ngại. Thế nhưng 
mục tiêu của thiền là gì? Đó là loại trừ những chướng ngại và 
thanh lọc tâm. Nếu hành giả trong quá trình luyện tập đè nén 
chướng ngại với sự tập trung thì liệu bằng cách nào để họ có thể 
hiểu được rõ ràng chướng ngại và nguyên nhân tạo nên chúng? 


Hành giả thiền Chỉ (theo lộ trình jhãna kiên cổ) sẽ quan sát 
thấy các uẩn sinh khởi và biến mất - đến rồi đi. Hành giả có thể 
thấy được vô thường, vô ngã, khổ nhưng không thể quan sát được 
trực tiếp các mắt xích của Duyên Khởi một cách sâu sắc. 


Đa phần người đọc Kinh đều chỉ biết về phương pháp thực 
hành thiền Chỉ. Họ không biết sự tồn tại của jhãna Tỉnh Thức. Khi 
Đức Phật mô tả trải nghiệm của Ngài Sariputta trong bài Kinh Bất 
Đoạn, Đức Phật nói rõ từng chi phần xuất hiện ngay trong Sơ 
Thiền rồi Nhị Thiền chứ không phải là rời khỏi. 

Trong quá trình tìm hiểu, tôi có đọc và gặp những hành giả 
thực hành theo cách thực hành thiền Chỉ rồi sau đó rời khỏi và 
quan sát các chi phần. Rất nhiều người mô tả phương pháp này. 
Tuy nhiên tôi chưa gặp được ai thành công - chứng nghiệm 
Nibbana - theo cách này. 


Cuối cùng, hành giả có thể có hiểu biết bằng việc quan sát tâm. 
Nhưng hành giả không có niệm đủ vi tế và sâu sắc đến mức quan 
sát được các mắt xích của Duyên Khởi - mấu chốt của thực hành. 
Hành giả cũng không thể có giác ngộ thông qua phân tích hay đánh 
giá những gì họ quan sát. 

Thắng trí - trải nghiệm trực tiếp vượt qua mọi suy nghĩ. Hành 
giả có thể quan sát với con mắt không một chút bụi - Tham Ái. 
Quan sát trực tiếp thân tâm vận hành khi không có chút gợn Tham 
Ái, đạt được qua jhãng tỉnh thúc, sẽ đưa hành giả chạm Nibbäna. 


64 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


Lưu ý với việc thực hành thiền Chỉ 


Lời cuối về thực hành thiền Chỉ: cố gắng hơn mức cần thiết để 
ép tâm ở một đối tượng có thể gây nguy hiểm. Điều này có vẻ hơi 
quá nhưng là sự thật. Ruth Denison, một người hướng dẫn thiền 
nổi tiếng ở California, từng tham gia khóa thiền nhập thất dòng 
Zen với hy vọng tìm một con đường tới giác ngộ. Khi thực hành 
quan sát hơi thở theo hướng trói tâm vào đó, tỉnh thần của Ruth 
bị suy sụp tới mức phải nhập viện. Sau trải nghiệm này, Ruth bỏ 
qua truyền thống này và chọn phương pháp khác cân bằng hơn 
với sự kết hợp của chuyển động và nhảy múa. 

Có nhiều trường hợp hành giả gặp vẫn đề về thần kinh với cách 
thiền. Hành giả tìm kiếm với từ khóa “thiền định mặt trái” và sẽ 
thấy nhiều bài viết đề cập. 

Sau trải nghiệm tồi tệ ban đầu, Ruth, với trung tâm thiền của cô 
- Dhamma Dena Vipassana - tại Joshure Tree, làm việc với nhiều 
người bị mất kết nối với hiện tại do tập thiền Chỉ hay thuần Quán. 
Kết nối thân tâm của họ bị rối loạn với những mức độ khác nhau. 
Ruth hướng dẫn những người này tái kết nối với cơ thể bằng cách 
tiếp xúc với đất, xây tháp đá... Trong các khóa TWIM được tổ chức 
tại Dhamma Dena, tôi đã được nghe Ruth chia sẻ về vấn đề này. 


Trong một khóa, tôi tiếp xúc với một người được gửi tới Trun 
gtaam. Cô ấy trông khắc khổ, yếu đuối, rụt rè và không thể ngồi 
thiền được. Giọng nói của cô ấy khi cất lên mang chút tuyệt vọng. 
Ruth đã rất may mắn để giúp những người như vậy trở lại cân 
bằng. Tôi chân thành mong Ruth có thể hỗ trợ được người này. 


Nhiều người cộng đồng Vipassana đề cập đến trạng thái “khoảng 
tối của linh hồn - Dark Night of the Soul” trong thiền. Đây là thuật 
ngữ mới đề cập đến giai đoạn bậc cao khi tuệ sợ hãi xuất hiện. 

Trong Vipassana, có bộ thang đo tiến độ là Tuệ Minh Sát.Tôi 
từng trải qua toàn bộ và các thầy cũng hướng dẫn là để tự nhiên. 
Những trải nghiệm này vốn không có tên như vậy, nhưng tôi biết 
rõ ràng điều gì đang xảy ra. Đó là trải nghiệm nỗi sợ về cái chết 


65 


Đường tới Niết-bàn 


xuất hiện khi hành giả không thấy có cái Tôi nào ở đó. Tuy nhiên 
do tâm hành giả mất cân bằng, Tham Ái sinh khởi và biểu hiện với 
hình tướng của nỗi sợ mạnh mẽ. Điều này gây ra do hành giả tự 
đồng hóa. 

Trong thiền TWIM, hành giả sẽ không gặp trải nghiệm tương 
tự như vậy do thao tác 6 biết. Hành giả coi nỗi sợ xuất hiện giống 
như những chướng ngại khác. TWIM là cách thiền buông bỏ Tham 
Ái và nuôi dưỡng trạng thái tâm cân bằng và hạnh phúc. 


Việc suy sụp tỉnh thần vẫn có thể xảy ra nếu hành giả cố gắng 
hơn mức cần thiết. Nếu hành giả cố tình xua đuổi chướng ngại 
bằng sức mạnh tinh thần thay vì thư giãn và cho phép nó ở đó thì 
điều này có thể xảy ra. 


Nhiều thiền sư hướng dẫn thiền Chỉ thường trích dẫn Kinh 
điển về cách hành thiền này là đúng đắn. Tuy nhiên họ quên rằng 
Đức Phật đã từ bỏ những phương pháp này. 

Trong một cuốn sách về thiền Chỉ khá phổ biến, tác giả có đề 
cập tới việc “khoảng ba trong số một nghìn thiền sinh sẽ trải 
nghiệm hỷ xuất hiện và không biến mất... Đây là việc piti - hỷ bị 
mắc kẹt và không trôi đi. Việc này có thể kéo dài hàng tuần, hàng 
tháng thậm chí cả năm. May mắn đây chỉ là những ca hiếm hoi. 
Thường hành giả cũng không có giải pháp nào hiệu quả ngoại trừ 
việc đợi cho chuyện này qua đi. Đồng thời những hoạt động về cơ 
thể cũng có thể hỗ trợ một phần như tập thể dục, lao động tay 
chân, ăn nhiều thịt...” 7) Tác giả mô tả hỷ như là một trạng thái 
hưng phãn, khó chịu tiếp diễn cho dù hành giả có ngồi thiền hay 
không. Đôi lúc nó còn khiến mất ngủ. 

Một vấn đề khác cũng được tác giả đề cập đến. Hành giả đôi 
lúc cố tình muốn vượt qua sơ thiền vì “...niềm vui sung mãn khiến 
những kí ức đau thương nổi lên” ®)- Nhị thiền, tam thiền cũng có 
những vấn đề nhất định có thể nảy sinh. 


Các trải nghiệm của thiền Chỉ (jhãna kiên cố) hay thuần Quán 
không giống những gì mô tả trong Kinh điển nguyên thủy. Các bài 
Kinh không hề mô tả việc những trạng thái bất ổn phát sinh trong 


66 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


việc thực hành đoạn diệt Tham Ái từ từ. Có người nói thực hành 
con đường này nhanh hơn. Tức là đồng nghĩa với việc con đường 
Đức Phật vạch ra là chậm. Tôi nghĩ với trí tuệ siêu phàm của Ngài, 
Ngài biết rõ con đường nào là đúng đắn. 


TWIM & Kinh điển nguyên thủy 


Khi thư giãn- an tịnh được áp dụng thì hành giả không gặp 
những trạng thái tiêu cực mạnh mẽ. Kinh điển mô tả hành giả di 
chuyển từng bậc thiền và sau tâng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 
sẽ thực hành ở trú xứ Diệt Thọ Tưởng Định. Có người gọi đây là 
bậc thiền thứ chín. Trong bậc thiền này, mọi hoạt động của tâm 
chấm dứt hoàn toàn. 


Từng bước một từ từ, hoạt động của tâm trở nên an tĩnh và chậm 
rãi dần, khởi đầu từ sơ thiền tới bậc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Có 
tổng cộng tám bậc thiền. Và cuối cùng tâm sẽ dừng hẳn lại. 

Hành giả không phải đi cao hơn xa hơn trong thiền mà đúng 
ra là sâu dần và chậm dần cho đến khi mọi thứ dừng lại. 


Quá trình hành thiền này không có điểm dừng ở giữa. Hành 
giả, một cách tự nhiên đi sâu từ từ trong các bậc thiền. Trí tuệ cũng 
phát sinh từng bước. Cuối cùng tâm dừng lại và nhập Đoạn Diệt. 


Đề mục cơ bản của thiền TWIM là Metta và bốn tâm vô lượng 
(Brahmavihara), tất cả nằm trong Kinh điển. Có một số kĩ thuật 
được bổ sung như “phá vỡ rào cản” hay “gửi Metta tới người bạn 
tâm linh” là để phục vụ cho giai đoạn làm quen của người mới. Khi 
thực hành TWIM trở nên sâu sắc thì hành giả tuân theo đúng 
hướng dẫn từ Kinh điển, lan tỏa Brahmavihara đến sáu hướng. 


Trong nhiều trường phái, không phải TWIM, các thiền sư 
hướng dẫn việc tụng niệm bốn câu liên tục, lặp đi lặp lại. Đây là 
phương pháp cổ truyền để phát triển tâm Từ. Với TWIM, Metta là 
thiền cảm giác. Hành giả gợi lên cảm giác chân thành từ lời nguyện 
và đặt nó ở khu vực trái tim. Hành giả bao bọc người Hành giả tâm 
linh với cảm giác dễ chịu. 


67 


Đường tới Niết-bàn 


Với cách cổ truyền nhiều người giảng dạy, thiền Metta trở 
thành một bài tập trí tuệ thay vì cảm giác. Với việc lặp đi lặp lại 
các lời nguyện, Metta biến thành cách thực hành thiền Chỉ, phát 
triển sự tập trung. Trong khi đó, với TWIM, lời nguyện chỉ là công 
tắc để gợi lên cảm giác yêu thương - từ ái. Sau một thời gian, hành 
giả cũng bỏ hẳn việc tụng niệm. Việc này khiến thiền Metta trở về 
đúng nghĩa của nó - phương pháp thiền cảm giác tạo trạng thái 
tâm nhẹ nhõm và hạnh phúc. 

Việc lặp đi lặp lại lời nguyện nào đó khiến cảm giác khó sinh 
khởi rõ ràng. Thay vì làm thế, Bhante Vimalaramsi hướng dẫn 
thiền sinh nở nụ cười nhẹ để nhắc nhở bản thân về cảm giác. Nụ 
cười nở từ trái tim, từ tâm, từ đôi môi. 


Đạo Phật đời thường (Secular Buddhism) 


Có biến thể của Đạo Phật là Đạo Phật đời thường. Dòng này chỉ 
hướng dẫn những phần của Đạo Phật mà người thực hành có thể 
tự trải nghiệm và bỏ đi những phần cần niềm tin. Ví dụ, kiếp trước 
không được đề cập đến trong Đạo Phật đời thường. Đúng là người 
hành thiền thường không thể nhớ được các kiếp quá khứ. Tuy 
nhiên, thực tế là có nhiều thiền sinh có được năng lực này. Và toàn 
bộ nền công nghiệp thôi miên hồi quy tiền kiếp (Past-life 
Regression Hypnotherapist) đều dựa trên việc giải quyết các vấn 
đề tâm lý phát sinh từ các kiếp trước. 

Có vẻ Đạo Phật đời thường nỗ lực loại bỏ Đức Phật ra khỏi 
Phật học. Nhiều trường phái hướng dẫn thực hành chánh niệm - 
Mindfulness như là một công cụ trị liệu tâm lý để giảm stress và 
chữa lành. Vậy Nibbäna nằm ở đâu? Những trải nghiệm sâu sắc về 
Vô thường, vô ngã ở đâu? Và Tham Ái là gì? 

Đạo Phật đời thường loại bỏ một số khái niệm Phật học 
nguyên thủy vì chúng được coi là những khái niệm kì quặc và 
không cần thiết trong việc giúp người giải quyết vấn đề. Tạp chí 
Mindfulness, với cái tên như vậy, lại không hề đề cập đến Đức 
Phật. Toàn bộ các thuật ngữ Pali cũng bị loại bỏ. 


68 


Chương 4: Các phương pháp rèn tập trung (thiền Chỉ) 


Tôi từng đi qua tiệm sách và thấy những đầu sách Đạo Phật chỉ 
còn gói gọn trong một kệ. Đầu sách về Chánh Niệm chuyển sang 
mục self-help. Chỉ còn lại một vài đầu sách của Dalai Lama và 
Thích Nhất Hạnh trong khu vực sách tôn giáo phương Đông. 


Các sách chánh niệm hiện tại cũng không đề cập đến giác ngộ hay 
thắng trí (hiểu biết sâu sắc). chánh niệm chỉ còn là một phần trong 
trong bộ công cụ trị liệu tâm lý. Phật học đã bị làm giảm giá trị. 


MBSR - Mindfulness-Based Stress Reductionlà một trường 
phái sử dụng chánh niệm để trị liệu tâm lý. Quan niệm về Vô 
Thường và Vô Ngã của Phật học không còn quan trọng. Duyên 
Khởi không được đề cập đến. Cuối cùng Chánh Niệm chỉ còn là 
quan sát hơi thở và đi bộ chậm để làm giảm những náo động trong 
tâm. Mục tiêu của chánh niệm chỉ là giảm căng thẳng và lo lắng. 
Theo phương pháp này, việc giác ngộ và đoạn trừ hoàn toàn Tham 
Ái là điều không thể. 

Hiện tại có rất nhiều ứng dụng điện thoại giúp người dùng 
thực hành thiền quan sát hơi thở hoặc cảm nhận cơ thể trong 
khoảng năm mười phút để làm giảm căng thẳng. Từ ngày thiền 
Vipassana phổ biến trong thập niên 70, ngày một nhiều người 
thực hành thiền, nhưng ít người đi thật sâu sắc. Thực hành chánh 
niệm miên mật ngày một giảm. 

Một sự pha trộn Đạo Phật khác là phương pháp thiền có tên là 
Advaita. Nó dựa trên Kinh Vệ Đà của người Hindu. Triết lý của 
phương pháp này là “bất nhị” hay tất cả là một. Đại diện của 
trường phái này là Eckart Tolle và Adyashanti. Phương pháp này 
tập trung vào việc quan sát khoảng khắc thực tại mà không kiểm 
soát hay phân tích. Có người gọi đó là niệm không lựa chọn 
(choiceless awareness). Hành giả cho phép mọi thứ diễn ra và có 
mặt ở đó, tâm sẽ lắng dần xuống và đến trạng thái “mọi thứ là 
một”. Dòng truyền thừa Dzogchen Tây Tạng cũng tương tự như 
vậy. Hành giả quan sát với tâm thức mở rộng mà không kiểm soát 
trải nghiệm. 


69 


Đường tới Niết-bàn 


Các phương pháp trên rất hữu ích và gần giống với những gì 
Đức Phật dạy về chánh niệm. Hành giả thay vì cố gắng để đạt cái 
øì đó thì cho phép mình quan sát. Hành giả cho phép mọi thứ diễn 
ra, cho đến mức những câu hỏi “ai đang hành thiền” hay “Hành giả 
đang muốn đạt điều gì?” xuất hiện. Đây là bước đầu tiên để buông 
đi cái “người điều khiển”. Adyashanti mô tả thay vì kiểm soát việc 
hành thiền, thì hành giả “buông đi người thiền”. 

Khi hành giả vào sâu hơn và hoạt động của tâm chậm lại, những 
người thực hành theo cách này mô tả sẽ thấy cái bản thể cốt lõi, hay 
linh hồn hay “the sacred” như Tolle mô tả. Adyashanti gọi trạng thái 
“oneness” là không thay đổi và viên mãn. Thực chất đây là một dạng 
niềm tin là có linh hồn hay bản ngã cao thượng nào đó. 


Khi giai đoạn thực hành BrahamaVihara kết thúc trong TWIM, 
tâm Xả hoàn toàn biến mất. Người thực hành lúc này sử dụng “tâm 
tĩnh lặng” là đề mục thực hành. Hành giả quan sát các dao động của 
tâm và buông ngay khi chúng bắt đầu, và quay về với tâm tĩnh lặng. 


Giai đoạn này, việc thực hành rất giống với những gì trong 
Kinh Vệ Đà mô tả. Và cách hành thiền đến thời điểm này đã rất 
hữu ích. Tuy nhiên, người thực hành theo Adyashanti không thể 
xuống sâu hơn được nữa để quan sát tiếp. Nếu bước thư giãn, nền 
tảng trong TWIM, không được áp dụng, hành giả không thể buông 
đi được những căng thẳng rất vi tế để xuống sâu hơn. Hành giả 
TWIM bằng cách thư giãn có thể vượt qua trạng thái mà nhiều 
người coi đó là một linh hồn bất biến, xuống tới bậc sâu hơn và 
thậm chí tới giai đoạn khởi đầu của tâm thức. 

Khi hành giả, với niệm sắc bén, có thể quan sát được ngay khi 
tâm bắt dầu dao động thì không thể tìm được điều gì gọi là cái tôi. 
Tất cả chỉ là những khoảng khắc Thức xuất hiện rồi biến mất (sinh 
điệt), liên tục không ngừng nghỉ. Từ trải nghiệm này, hành giả có 
yếm ly, rồi ly tham rồi đoạn diệt ảo giác về cái tôi. 


70 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho 
người mới 


Chương này tập hợp hướng dẫn cơ bản thực hành thiền TWIM 
theo lộ trình Jhãna tỉnh thức với mục tiêu cuối cùng là chứng 
nghiệm Nibbana. Nếu hành giả bám sát Kinh điển, không phụ 
thuộc vào những bản chú giải, thì kết quả họ đạt được sẽ như trên. 
Đây là lộ trình của phương pháp thiền Tranquil Aware Insight 
Meditation - Thiền Quán Trí Huệ Tĩnh hoặc TWIM. 


Các bậc thiền được mô tả dưới đây là jhãna tỉnh thức. Trong 
loại jhäna này, hành giả nhận biết rõ thân và tâm hoạt động. Đức 
Phật từng giải thích hành giả không thể hiểu được bản thân trừ 
khi quan sát một cách tổng thể họ là như thế nào và quá trình vận 
hành tự nhiên khách quan sinh của mọi hoạt động thân tâm sinh 
và diệt. Hành giả không thể kiểm soát được điều gì qua việc xua 
đuổi hay ngăn chặn điều đang diễn ra. Chỉ bằng cách thông qua 
việc chấp nhận điều đang diễn ra ở hiện tại, không đấu tranh, 
không kiểm soát và quan sát rõ ràng trong trạng thái tâm tĩnh lặng 
không tham ái, hành giả mới có thể thật sự buông bỏ. 


Hệ thống những lời Phật dạy được xây dựng trên một nền tảng 
đạo đức. Nếu hành giả làm điều bất thiện, kết quả đau khổ và trạng 
thái tâm như chướng ngại sẽ theo sau. Nếu hành giả làm điều 
thiện, trạng thái tâm thiện và kết quả thiện sẽ theo sau. Thực hành 
thiền là phương pháp toàn thiện. Nếu hành giả muốn đạt hiệu quả 
trong thiền, họ phải theo sát, tối thiểu là năm giới. 


Năm giới là gì? Không giết hại, không lấy của không cho, không 
nói dối hay nguyền rủa, không dính líu vào những hoạt động tà 
dâm hay không uống chất gây say, gây nghiện. Những việc này 
không khó. Và Kinh điển cũng mô tả những người thực hành theo 
những nguyên tắc đơn giản này sẽ có cuộc sống bình an và hạnh 
phúc ngay trong kiếp này và những kiếp sau. 


71 


Đường tới Niết-bàn 


Giữ năm giới chặt chế đúng như Đức Phật mô sẽ sẽ giúp hành 
giả có kết quả hành thiền thuận lợi và sâu sắc. Họ sẽ không gặp 
vấn đề về hối hận hay bất an vì không làm điều gì tổn thương tới 
mình và tới người. Trong các khóa thiền nhập thất, thường hành 
giả cần giữ thêm ba giới luật để đảm bảo họ tiến bộ tốt hơn. Ba 
giới luật bổ sung này là không ăn sau buổi trưa, không tham gia 
các việc giải trí và không trang điểm và xức nước hoa. 


Tóm tắt hướng dẫn hành thiền 


Những người mới bắt đầu thường dành một vài ngày hoặc một 
vài tuần đầu tiên bồi đắp tình thương tới chính bản thân và “người 
bạn tâm linh” thông qua việc đọc thầm một số câu như “Nguyện 
cho tôi hạnh phúc”, “Nguyện cho tôi bình an” với mục đích khơi 
gợi cảm giác tâm Từ. Việc thực hành lan tỏa cảm giác tới bản thân 
và người bạn tâm linh này giúp hành giả đạt tới tứ thiền. Sau khi 
tiến bộ, họ sẽ chuyển sang thực hành lan tỏa tâm Từ vô lượng tới 
sáu hướng và theo lộ trình từ tứ thiền tới các cõi thiền vô sắc. 

Tư thế ngồi ban đầu 

Trước khi thiền, rất hữu ích nếu bạn có một chỗ tương đối yên 
tĩnh để ngồi thoải mái và thẳng lưng. 

Không nhất thiết phải ngồi bắt chéo chân. Và chắc chắn kiết 
già không phải là tư thế bắt buộc. Một tư thế ngồi mà bạn quen và 
cảm thấy dễ chịu, có ích hơn là một tư thế lạ và dễ gây đau nhức. 
Ở phương Tây, nhiều thiền sinh thấy ngồi bệt dưới đất là một việc 
khó. Trong trường hợp đó, hãy dùng một chiếc ghế thay thế tư thế 


⁄ 


làm bạn nhức mỏi. Không có “Phép màu” nào ở dưới mặt sàn. 

Bạn hãy tránh ngồi dựa nhiều vào ghế. Ngồi thẳng lưng. Tư thế 
ngồi nên là thoải mái. Mục tiêu là giảm hết mức có thể các nguyên 
nhân gây nhức mỏi vật lý, làm giảm khả năng chú ý của bạn. Chúng 
ta đã có quá đủ các chướng ngại trong tâm làm phiền. 


72 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Chỉ dẫn cơ bản về Tâm Từ 

Khi bạn thực hành Chánh niệm về Tâm Từ, hãy bắt đầu lan tỏa 
cảm giác yêu thương và sự tử tế tới chính mình. Hãy nhớ tới thời 
điểm khi bạn hạnh phúc. Khi cảm giác hạnh phúc khởi lên, đó là 
cảm giác ấm áp và thoải mái. 

Có người có thể phàn nàn rằng - thực ra chúng tôi nghe 
thường xuyên - không thể nhớ nổi kỉ niệm đẹp. Vậy, chúng tôi hỏi, 
“Bạn có thể tưởng tượng ôm một em bé trong tay và nhìn thẳng 
vào mắt của bé hay không? Các bạn có cảm thấy dễ chịu không? 
Khi em bé mỉm cười, bạn có cười không?” 


Một ý tưởng khác là hãy hình dung bạn đang ôm một chú cún 
con. Khi bạn nhìn vào cún, bạn tự nhiên mỉm cười và chơi đùa với 
cún. Cảm giác bạn tạo ra là ấm áp, rạng rỡ và thứ cảm giác chân 
thành này lan tỏa ra từ ánh mắt, tâm trí và trái tim bạn. 


Khi bạn đã tạo ra được cảm giác này, hãy dùng cảm giác này 
để ước (nguyện, cầu mong) cho chính bản thân bạn được hạnh 
phúc. “Như khi lúc đó tôi đã hạnh phúc, tôi mong giờ đây mình 
cũng hạnh phúc như thế.” Tiếp tục nhắc nhở bản thân bằng câu 
“Tôi mong mình bình an,” “Tôi mong mình hạnh phúc” “Tôi mong 
mình thanh thản.” (“nguyện cho tôi được hạnh phúc”, “nguyện cho 
tôi được an vuÏ”...) 


J (ứ 


Bạn có biết cảm giác bình an và thanh thản thế nào không? Hãy 
đặt cảm giác đó và bạn vào khu vực trái tìm và lấp đầy bản thân 
với cảm giác hạnh phúc đó. 

Khi cảm giác đó không còn rõ ràng, hãy ước/ nguyện trong 
tâm: “Tôi mong mình tĩnh tại.” “Tôi mong mình thanh thản,” để 
khởi lên cảm giác hạnh phúc. Một cách chân thành, hãy mong ước 
bản thân bạn được hạnh phúc! Hãy yêu lấy chính bản thân bạn. 
Cảm giác hạnh phúc này là đối tượng hành thiền (đối tượng 
đặt sự chú tâm). 


73 


Đường tới Niết-bàn 


Mỗi lần cảm giác này giảm đi, hãy lặp lại vài “câu mong ước” 
trong tâm. Chỉ cần lặp lại vài lần trong tâm trí- đừng biến chúng 
thành thần chú (mantra). Nhắc đi nhắc lại một câu sẽ không mang 
lại cho chúng ta cảm giác chúng ta mong muốn. Chúng ta chỉ cần 
một câu để nhắc bản thân khởi lên cảm giác hạnh phúc. Khi cảm 
giác đã khởi lên, hãy bỏ việc nguyện ước bằng lời. 

Có nhiều thiền sư chỉ tập trung vào việc nhắc đi nhắc lại những 
câu nguyện ước, nhưng điều đó không có tác dụng. Việc lặp đi lặp 
lại một câu, biến đối tượng hành thiền thành câu nói, chứ không 
phải là cảm giác. 

Có người tưởng tượng dễ dàng, người khác thì không. Việc bạn 
nhìn thấy rõ ràng đối tượng thiền hay không không quan trọng. 
Bạn chỉ cần biết là đối tượng thiền đang ở đó. Hãy cảm thấy chính 
mình ở giữa trái tim, và bao bọc chính mình bằng cảm giác hạnh 
phúc, mãn nguyện. 


Chúng ta thực sự mong muốn “cảm thấy dễ chịu”! Cảm giác thanh 
thản, hay bình an, hay yêu thương, hay nhẹ nhàng, hay tốt bụng, hay 
rộng rãi, hay vui vẻ, hay rõ ràng, hay tĩnh tại, hay chấp nhận. Hãy đón 
nhận điều này khi ngồi thiền. Cảm thấy dễ chịu là điều tốt. Hãy cho 
phép bản thân như vậy, hãy cảm nhận sự mãn nguyện này. 

Bạn chẳng có nơi nào để đi cả, bạn đang có một kỳ nghỉ nho 
nhỏ. Không cần làm gì khác ngoài việc cảm thấy hạnh phúc và lan 
tỏa cảm giác hạnh phúc này tới chính mình. Bạn có làm được điều 
này không? Đừng cố gắng hạnh phúc. Hãy hạnh phúc! Hãy mãn 
nguyện. Hãy bình an - ngay tại đây, vào lúc này. Bạn được phép 
cảm thấy hạnh phúc trong ít nhất là 30 phút! 


Đây là Phương pháp thiền về cảm giác nhưng đừng Quán quá 
mức vào khu vực trái tim để cố tạo cảm giác Metta. Đừng ép buộc 
có cảm giác, khi nó không có. Đừng đặt toa xe trước con ngựa. Mỉm 
cười và cảm nhận nụ cười đó bằng cả cơ thể bạn. Khi bạn nói lời 
mong ước, hãy khởi lên tâm Từ. Và nó sẽ tự lan tỏa tại vùng ngực. 
Hãy chân thành mong ước cho bạn được hạnh phúc. Hãy tin tưởng 


74 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


điều này, và biết rằng bạn thực sự mong muốn mình được hạnh 
phúc. Hãy sống trong cảm giác này, biết cảm giác này ở đây và hãy 
mỉm cười với cảm giác đó. 

Có thể sẽ có vài chướng ngại khi bạn cố gắng nói điều này với 
chính mình, “Không, tôi không xứng đáng được hạnh phúc!” Sự 
chối bỏ hạnh phúc này là một sự xao lãng. Chúng tôi sẽ đề cập đến 
các việc xao lãng này sau. Chúng tôi sẽ giải thích các biện pháp giải 
quyết chúng để bạn có thể cho phép bản thân cảm nhận và thực 
hành Metta lâu hơn. 


Sau này, khi bạn bắt đầu gửi Metta tới người khác, hãy biết 
rằng các chướng ngại tương tự có thể xuất hiện. Đây cũng là việc 
xao lãng. Không có lý do gì mà người khác không được hạnh phúc. 
Hãy chấp nhận và cho phép bản thân được hạnh phúc và bình an. 
Sau đó, vì bạn hạnh phúc trong tâm, bạn sẽ vui vẻ chia sẻ cảm giác 
đó tới chúng sinh khác. 

Khi bạn ngồi thiền, đừng cử động. Không nhúc nhắc ngón chân, 
không vặn vẹo hoặc xoa gãi, bóp nắn, đừng nghiêng ngả người về 
trước và sau. Giữ nguyên tư thế của bạn. Ngồi tĩnh lặng như vị sư 
ở ảnh dưới đây. Khi bạn ngồi yên, tâm trí bạn sẽ lắng xuống. Nếu 
có bất kỳ cử động nào, tâm trí sẽ bị xao nhãng - như một viên kẹo 
dẻo Jell-O, bạn hãy bình thản và không nhúc nhích. 


75 


Đường tới Niết-bàn 


Mim cười 

Đây là thiền Mỉm cười. Lý do bạn nên mỉm cười vì rằng người 
ta đã phát hiện khi các khóe môi của bạn được kéo lên, tâm của 
bạn cũng vậy. Khi khóe môi chùng xuống, tâm của bạn cũng vậy. 9 


Hãy đặt một nụ cười nhỏ lên đôi môi bạn, nhưng không dừng 
lại ở đó. Hãy đặt nụ cười trong đôi mắt bạn ngay cả khi mắt bạn 
đang nhắm. Bạn sẽ để ý rằng có thể có nhiều căng thẳng ở xung 
quanh mắt. Hãy đặt một nụ cười vào tâm trí. Đặc biệt là hãy đặt 
một nụ cười trong trái tim bạn. 


Đầu tiên, đó có thể là một nụ cười gượng øạo, rồi nụ cười gượng 
gạo này sẽ biến thành một cảm giác hạnh phúc thực sự. Đó là nụ cười 
chứa Metta. Điều quan trọng là bạn phải tin tưởng. Mỉm cười với đôi 
môi, hãy cười từ tận sâu trong tâm khảm, và trái tim bạn! 


Khi tâm bạn xao nhãng 25 lần trong một lần ngồi thiền, 25 lần 
bạn biết được điều này, thả lỏng, thư giãn, mỉm cười, và quay trở 
lại với đối tượng thiền (tâm Từ), và bạn sẽ có được một buổi thiền 
tốt. Đó chắc chắn không phải là một buổi thiền bình an và tĩnh 
lặng, mà một buổi thiền khá động, và đó vẫn có thể là một buổi 
thiền tốt! 


Mỗi khi bạn để tâm trí xao nhãng và quay trở lại, bạn hãy thả 
lỏng và thư giãn, bằng cách này, bạn sẽ phát triển được khả năng 
nhìn ra xao lãng và để chúng qua đi. Chánh niệm & khả năng Quán 
của bạn sẽ phát triển. Khi bạn thực hành, bạn sẽ thành thạo dần, 
khả năng Quán (quan sát) của bạn sẽ ngày một sắc bén. 


Sự xao nhãng - mất chú ý 


Khi bạn thực hành Metta theo cách này, tâm trí bạn sẽ xao 
nhãng. Xao nhãng ở đây nghĩa là gì? Bạn đang tập trung vào đối 
tượng thiền hành, đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc ở ngực. Bạn 
đang cảm giác điều này, và sau đó bạn bị một vài suy nghĩ hoặc 
cảm thọ nào đó xen vào. Đó có thể là cảm thọ ngứa ngáy, muốn ho, 
nóng rực, hay đau chân. Đó có thể là ký ức về một cuộc trò chuyện 


76 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


với một người bạn hay một chuyến đi ra hồ. Hoặc đó có thể là một 
suy nghĩ về một số thứ bạn cần mua. 


Đột nhiên, bạn quan tâm vào sự xao nhãng đó thay vì đối 
tượng thiền. Nói một cách khác, tâm đi lang thang. Bạn không biết 
tại sao bạn lại ở đó và bạn nên làm gì. Sau đó, bạn nhớ ra rằng bạn 
đang thiền và rằng bạn nên kéo sự chú ý quay trở lại việc hành 
thiền. Nhớ ra - đó là phần đầu tiên của định nghĩa về chánh niệm. 


Nếu bạn dừng không nghĩ vấn đề gây xao lãng nữa và nhẹ 
nhàng thư giãn, bạn sẽ thấy được rằng có một căng thẳng tỉnh 
thần (tight mental fist) xung quanh cảm giác và suy nghĩ. Bạn cũng 
có thể thấy được bạn không muốn nó ở đó. Bạn muốn nó biến mất. 
Nhưng bạn càng muốn cảm giác đó biến mất, sự xao nhãng này 
ngày càng trở nên lớn hơn, cường độ mạnh hơn. 


Vì vậy, tâm trí bạn lại tập trung vào sự ngứa ngáy, cái đau, suy 
nghĩ... Làm sao mà tâm lại đưa bạn đến đó? Không phải tự nhiên 
mà tâm bạn nhảy đến đó. Có cả một quá trình để việc này xảy ra, 
và bạn bắt đầu thấy rõ làm thế nào mà tâm bạn lại di chuyển từ sự 
này sang sự khác. Đừng nghĩ về điều đó, chỉ Quán một cách cẩn 
thận về cách thức quá trình này diễn ra. Ở đây, chúng ta sẽ không 
phân tích lý do diễn ra điều này, chỉ đơn giản là Quán những gì 
đang xảy ra. Quán cách thức tâm di chuyển và phản ứng ở thời 
điểm hiện tại - đó là phần thứ hai của chánh niệm. 

Sự thật là khi cảm giác xuất hiện, nó sẽ ở đó. Và việc chúng ở đó 
không có vấn đề gì. Bạn sẽ có những suy nghĩ và sẽ có những cảm 
giác nào đó xuất hiện gây xao nhãng. Chẳng sao cả! Các suy nghĩ 
không phải là kẻ thù của bạn. Trên thực tế, suy nghĩ chính là cơ hội. 

Tất cả các suy nghĩ, cảm giác khởi lên và làm bạn xao nhãng 
còn gây ra sự căng thẳng. 

Diệu đế đầu tiên (Tứ diệu đế - bốn sự thật cao quý) là có khổ. 
Diệu đế thứ hai là sự khổ này do Tham (craving) gây ra. Diệu đế 
thứ ba là có thể diệt khổ. Diệu đế thứ tư là có phương pháp để diệt 
khổ. Phương pháp này là Bát Chánh đạo. 


77 


Đường tới Niết-bàn 


Sự căng thẳng này là cách bạn có thể nhận ra Tham ngay từ 
khi chúng mới khởi. bạn biết đấy, Tứ điệu đế thứ hai nói rằng 
Tham là nguyên nhân của khổ. Cuộc sống không nhất thiết phải 
khổ, tham là điều làm cho cuộc sống khổ. 


Sự xao nhãng đang nói với bạn thứ mà bạn đang Tham - thứ 
mà bạn đang bị bám víu (chấp thủ). Nhìn và hiểu những gì bạn 
thích và không thích là bước đầu tiên dẫn tới việc xả bỏ những 
bám chấp này. 

Bộ não của bạn có hai thùy bao gồm ba mang nhầy gọi là màng 
phôi não. Nó giống như một cái túi bao vòng quanh não và cột 
sống của bạn. Bất kỳ khi nào có sự xao nhãng, não sẽ chuyển động, 
và bộ não có vẻ như (có người sẽ phản đối, nhưng sẽ cảm thấy 
điều gì đó) sẽ bắt đầu mở đối với màng này. Điều này sẽ gây ra sự 
căng thẳng và ức chế mà chúng ta tự mình có thể quan sát được. 

Khi bạn bắt đầu nhận thức được sự căng thẳng và ức chế này, 
bạn sẽ muốn chủ động thư giãn cái căng thẳng này. Bằng việc thư 
giãn, bạn sẽ giải tỏa được Tham. Chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn về 
việc này khi tới phần 6R (6 biết). 


Khi xả bỏ Tham, đầu bạn sẽ có cảm giác nhẹ và thoáng hơn. 
Ngay sau khi bạn thư giãn, bạn sẽ thấy tâm trí trở nên bình an và 
dễ chịu. Tâm trí bạn trở nên tỉnh táo, và không có tạp niệm trong 
đầu. Lúc này, tâm bạn trong sạch. Lúc này, hãy mang tâm trí trong 
sạch đó trở lại đối tượng của thiền - Metta và nụ cười - một cảm 
giác ấm áp, lan tỏa và rạng rỡ. Và giờ thì hãy mong ước cho bản 
thân được hạnh phúc, hãy đặt tình cảm đó vào trái tim của bạn và 
lan tỏa cảm giác hạnh phúc đó tới bản thân. 


Bất kể bạn có bị xao nhãng bao nhiêu lần. Suy nghĩ và cảm giác 
không dễ dàng biến mất ngay ở lần đầu bạn nhận biết được chúng. 
Đó là việc đương nhiên. Khi các xao nhãng này liên tục quay trở 
lại, bạn sẽ nhận diện được chúng dễ dàng hơn. Và nếu chăm chỉ 
thực hành, cường độ và tần suất của các xao lãng sẽ giảm bớt. 


78 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Chướng ngại hành thiền 


Phật giảng có năm chướng ngại (triền cái - màn che) trong khi 
thiền. Chướng là những xao nhãng kéo bạn khỏi đối tượng của 
việc thiền - năm kẻ gây rối chắc chắn liên tục gọi bạn. 


Tất cả các xao nhãng này đều dựa trên ít nhất một trong năm 
chướng. Thường thì hai hoặc ba trong số chúng sẽ cùng đến một 
lúc và tụ tập với nhau. 


Năm chướng ngại là: 


1. Ham muốn (sensual desire): “Tôi thích cái này”, còn được 
biết đến là Tham ái. Bạn sẽ bấu víu lấy những cảm giác dễ 
chịu và muốn có nhiều hơn. Điều này sẽ làm cho bạn bị bám 
chấp với cảm giác dễ chịu của tâm trí ở trong quá khứ, và 
muốn tiếp tục có thêm cảm giác này trong tương lai. 


2. Tức giận, Ghét bỏ, và Sợ hãi - Sân hận: “Tôi không thích cái 
này”. Bạn muốn chối bỏ cảm giác mà bạn không thích. Hoặc, 
bạn có thể cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận về những cảm giác 
khó chịu hoặc đau đớn trong quá khứ. Bạn sẽ cố gắng đẩy ra 
xa và kiểm soát tất cả những gì làm bạn đau khổ. Bạn thậm 
chí cố gắng buộc tâm mình phải cảm nhận theo cách mà bạn 
nghĩ là đúng, trong khi bạn chỉ cần quan sát những điều đang 
diễn ra. Đó thực sự là kiểm soát quá mức. 


3. Uể oải, lười nhác - Hôn trầm. Nguyên nhân của những 
vấn đề này do thiếu nỗ lực và quyết tâm vì bạn mất hứng 
thú vào đối tượng thiền. Tỉnh thần của bạn như bị một màn 
sương bao phủ. Khi bạn nhìn kỹ lại, bạn sẽ thấy sự căng 
thẳng và bức bối trong đó. Ngay cả khi ngái ngủ, bạn vẫn 
có thể bị Tham chỉ phối. 


4... Bồn chồn, bứt rứt - Trạo cử: Khi bồn chồn, bạn liên tục 
muốn di chuyển và thay đổi, muốn làm điều gì đó khác với 
điều bạn đang làm, ở một nơi nào đó thay vì ngay tại nơi 


79 


Đường tới Niết-bàn 


này. Sự bồn chồn có thể biểu hiện bằng các cảm giác khó 
chịu, căng thẳng ở thân và tâm. 

5.. Nghi ngờ: Bạn không chắc bạn đã thực hành đúng, hay thậm 
chí đây có phải là một phép thực hành đúng hay không. Điều 
đó làm bạn không chắc về bản thân, hay thậm chí thiếu sự tin 
tưởng vào các giáo huấn của Phật, của Thiền sư, hay cả hai. 


Khi các chướng khởi lên, việc của bạn không phải là thích hay 
không thích. Công việc của bạn là chấp nhận, đòn chào chúng, và 
“mời chúng uống trà”! 


Đừng cho các chướng này sự quan tâm của bạn. Sự cưỡng ép 
và không thích chúng chỉ cung cấp thêm sự năng lượng và làm cho 
chúng mạnh hơn. 

Điều này là việc sẽ xảy ra đối với thiền tập trung một điểm. 
Bạn ép các chướng không khởi lên bằng cách thực hành sự tập 
trung cao độ. Tuy nhiên, ngay khi bạn dừng thiền, chúng sẽ quay 
trở lại, nhiều khi còn mạnh hơn. 


Nếu bạn để nguyên các chướng ở đó, đưa chú tâm quay lại đối 
tượng thiền. Năng lượng cố hữu của những chướng này sẽ dần dần 
giảm đi. Chúng sẽ biến mất như ngọn lửa thiếu chất đốt. Đó là cách 
bạn vượt qua chướng ngại vĩnh viễn. Ngọn lửa đã bị dập tắt. Trong 
tiếng Phạn Pali, từ Niết bàn (Nibbana) được dịch là “Ni”, hay là chữ 
“Không”, và “Bana” hay là “lửa”. Không có lửa. Không có sự Tham. 
Không có chướng ngại. 


6R (6 biết) 


Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để 
giải quyết chướng ngại. 


Hãy tưởng tượng, trong một giây phút, một vị Bồ Tát ngồi dưới 
gốc cây Mận khi còn là một cậu bé. Cậu bé không quá nghiêm túc 
hay căng thẳng, cậu bé đang vui vẻ, xem lễ hội bố cậu tổ chức. Ngay 


khi đó cậu bé chứng đắc được “an trú”. Với một tâm trạng nhẹ 
nhàng, cậu bé đạt đến trạng thái tĩnh tại và tỉnh thức. 


80 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Sau này, trong đêm Giác ngộ, sau khi đã thử tất cả các biện 
pháp thiền và thực hành tu khổ hạnh được truyền đạt thời đó ở 
Ấn Độ, Đức Phật nhớ lại trạng thái đó.10 Và Ngài nhận ra rằng 
trạng thái đơn giản đó - sự tĩnh tại, tỉnh táo và hạnh phúc - chính 
là chìa khóa để đạt tới sự tỉnh thức. Nhưng làm sao Đức Phật có 
thể truyền đạt điều này? 


Khi bắt đầu giảng dạy, Phật chủ yếu làm việc với những người 
nông dân và thương nhân ít học. Phật buộc phải có phương pháp 
đơn giản, hiệu quả có thể áp dụng dễ dàng và nhanh chóng. Phật 
phải có phương pháp mà tất cả mọi người có thể trải nghiệm được 
con đường và gặt hái được lợi ích cho họ một cách dễ dàng và ngay 
lập tức. Điều này là cách mà Phật có thể tác động đến một số đông 
người trong suốt cuộc đời của Phật. 


Bạn có muốn thấy điều này rõ ràng không? Dễ thôi! Hãy vui 
lên, vui vẻ khám phá, thư giãn, và mỉm cười! Thư giãn và mỉm cười 
sẽ dẫn bạn tới phép thực hành hạnh phúc hơn và thú vi hơn. 


Điều này nghe có vẻ là một lời khuyên hay, nhưng làm thế nào 
bạn có thể làm được điều đó? Khi bạn bị xao nhãng, bạn sẽ để mất 
nụ cười, hãy làm theo những bước sau: 


1. Recognize - Biết tâm lang thang: biết rằng sự quan tâm 
của tâm bạn đã chuyển sang thứ khác, và bạn đã bị lạc 
trong niệm. Bạn quên điều bạn đang làm. Bạn không còn 
đặt sự chú ý vào đối tượng của thiền. 

2. Release - Biết buông xả biết buông mối bám dính với 
niệm hay cảm xúc của bạn bằng cách để mặc sự xao nhãng 
đó - không bỏ thêm sự chú ý nào nữa. Dừng cho chúng ăn. 
Đơn giản là lùi lại. 

3. Relax - Biết thư giãn bất kỳ sự căng thẳng hay cứng nhắc 
nào gây ra sự xao nhãng đó; 


81 


Đường tới Niết-bàn 


4. Re-smile - Biết mỉm cười Đặt lại nụ cười lên môi và vào 
trái tìm bạn. Hãy cảm nhận trở lại tình cảm hạnh phúc của 
Metta; 


5. _Return - Biết trở về Nhẹ nhàng đưa sự chú ý của tâm về 
đối tượng thiền, đó là Metta. Tiếp tục với tâm định, tâm 
nhẹ nhàng, trú vào đối tượng thiền; 


6. Repeat - Biết lặp lại toàn bộ quá trình này. Lặp lại phép 
thực hành này bất cứ lúc nào sự tập trung của bạn bị kéo 
ra khỏi đối tượng thiền. 


Chúng tôi gọi đây là 6R (6 biết). Chúng được rút trực tiếp ra từ 
nội dung Kinh về Chánh Tinh tấn (Right Effort). + chữ R (4 biết) 
đầu là 4 Chánh Tinh tấn, với hai chữ R (2 biết) sau là sẽ nhắc bạn 


^AJ 


với “Biết trở về” (Return) và Biết lặp lại (Repeat) lúc cần. 


Nhớ ra rằng bạn không bao giờ chối bỏ điều gì. Bạn đừng bao 
giờ cố gắng kiểm soát bất kỳ điều gì - cố gắng kiểm soát là sử dụng 
Tham để đoạn trừ Tham! 

Đừng thực hành 6R (6 biết) với những âm thanh nhỏ bên 
ngoài hay cảm giác cơ thể lặt vặt. Chừng nào bạn vẫn còn duy trì 
cảm giác về Tâm Từ, hãy an trú trong cảm giác đó và để nó sâu 
hơn. Bỏ qua một vài sự xao nhãng nhỏ ở phía sau. Là người mới, 
hãy thực hành 6R (6 biết) chỉ khi sự chú ý của bạn hoàn toàn quên 
mất đối tượng thiền. 


Chánh Tinh Tấn là gì? 

1. Bạn nhận thấy rằng một trạng thái không lành mạnh (ác pháp) 
đã khởi phát. 

2.. Bạn không chú ý đến cảm giác không lành mạnh (ác pháp) đó, 
hãy để nguyên cảm giác đó, không chối bỏ hay nắm chặt lấy 
cảm giác đó. 

3. Bạn khởi phát một cảm giác lành mạnh (thiện pháp); 


4. Bạn an trú trong cảm giác lành mạnh (thiện pháp) đó 


82 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


CReeemee ĐO ` 


6R (6 biết) bổ sung Biết Trở về (Return) và Biết Lặp lại (Repeat) 
để hoàn thiện chu trình. Chúng ta thực hành Chánh Tinh tấn bằng 
việc lặp lại chu trình 6R (6 biết) này. Chúng ta sẽ tự thấy và chứng 
nghiệm thế nào là Khổ và cách chúng ta xoa dịu chúng. 


Bạn sẽ nhận biết được nguyên nhân làm bạn cứng nhắc và căng 
thẳng, và sau đó đoạn trừ sự khổ này bằng cách giải tỏa và thư giãn, 
và mang tới thiện pháp. Bạn sẽ phát hiện cách thực hiện con đường 
trực tiếp dẫn tới Diệt khổ. Điều này sẽ xảy ra mỗi khi bạn “Biết nhận 
ra” (Recognize) và “Biết buông bỏ” (Release) một cảm giác khởi phát, 
Biết thư giãn (Relax), và Biết mỉm cười (Re-Smile). Hãy để ý tới sự 
nhẹ nhõm ngay sau đó. 


Khi bạn nhìn nhận các Lợi lạc được nêu trong Kinh, có câu 
“Phật Pháp có tác dụng tức thì”. Bằng việc thực hành 6R (6 biết), 
bạn đã hoàn thành kết luận này! Khi bạn giải tỏa sự căng thẳng và 
cứng nhắc do sự xao nhãng gây ra, bạn ngay lập tức sẽ trải nghiệm 
Sự thật Cao quý thứ Ba (Diệu đế) : Đoạn Khổ. 


Nói một cách khác, bạn đang làm sạch tâm trí bằng cách thư 
giãn và bỏ qua nỗi khổ. Bạn sẽ tự trải nghiệm điều này. 


83 


Đường tới Niết-bàn 


Sau đó bạn tạo thiện pháp bằng cách mỉm cười, đưa tâm về với 
Metta. 


Bạn không cần phải thực hành trong một thời gian dài - hàng 
tháng hay hàng năm trời để cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn có thể chứng 
được điều này ngay sau bước “Biết thư giãn” (Relax) trong 6R (6 
biết). Bạn sẽ nhận thấy giây phút tâm trí trở nên trong sạch, không 
bị Tham ràng buộc. 


Thực hành nhiều lần 6R (6 biết), không để các chướng và năng 
lượng của chúng ràng buộc, bạn sẽ dần dần thay thế được tất cả 
các thói que không lành mạnh bằng những thói quen lành mạnh. 
Bằng cách này, bạn sẽ khởi được các trạng thái tâm lành mạnh và 
cuối cùng sẽ đắc được đoạn khổ. 


Để thành công, bạn cần phải phát triển được các kỹ năng về 
Chánh niệm và sức mạnh của Quán. Ngoài ra, luôn giữ cho tỉnh 
thần được vui vẻ và liên tục khám phá những điều mới mẻ. Điều 
này giúp bạn nâng cao chánh niệm. Thực hành 6R (6 biết) sẽ giúp 
phát triển các kỹ năng cần thiết này. 

Đôi khi mọi người nói rằng phép thực hành này đơn giản hơn 
nhiều so với họ nghĩ. Một số người thậm chí còn phàn nàn với 
thiền sư vì họ muốn phép thiền hành này phức tạp hơn! 


Giờ chúng ta hãy đi từng bước một một cách cụ thể. 
Biết tâm đi lang thang (Recognize) 


Chánh niệm nhớ việc quán và nhận biết di chuyển của tâm từ 
sự này đến sự khác - đó là từ đối tượng thiền sang sự xao nhãng. 
Việc quan sát này sẽ nhận dạng bất kỳ sự xao nhãng nào của tâm 
khỏi đối tượng thiền. Bạn có thể nhận dạng được sự căng thẳng 
khi tâm chuyển từ đối tượng thiền sang sự khác. 

Các cảm giác dễ chịu hay đau đớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào 
ở lục căn (5 giác quan và tâm). Bất kỳ hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, 
xúc hay suy nghĩ đều có thể gây ra sự xao nhãng này. Bằng việc 
quán một cách vô tư và cẩn thận. Bạn sẽ nhận thấy được cảm giác 


84 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


hơi căng thẳng tinh thần ở tâm và trong và cả căng thẳng vật lý 
trong não bộ. 


Nhận biết sớm được di chuyển của tâm có vai trò thiết yếu đối 
với việc thiền thành công. Tiếp theo, bạn sẽ... 


Biết buông bỏ (Release) 


Khi một suy nghĩ về một việc nào đó khởi lên, hãy buông bỏ 
nó. Hãy để mặc chúng ở đó mà không bỏ thêm sự chú tâm. Nội 
dung của sự xao nhãng này không quan trọng một chút nào, 
nhưng cơ chế về cách thức sự xao nhãng này khởi lên là quan 
trọng. Đừng cố gắng phân tích chúng hoặc lý giải tại sao chúng lại 
ở đây; hãy để mặc chúng và không chú ý gì đến chúng. Khi bạn 
không chú ý đến chúng, sự xao nhãng và những cuộc đối thoại 
trong tâm trí về chúng sẽ dừng lại. Chánh niệm sau đó sẽ nhắc 
người thực hành tới... 


Biết thư giãn (Relax) 


Sau khi buông khỏi suy nghĩ và để mặc chúng mà không cố 
gắng quan sát hoặc tham gia vào chúng, vẫn còn sự căng thẳng 
nhỏ, vi tế, khó nhận biết được trong tâm và thân. 


Để loại bỏ sự căng thẳng còn lại này, Phật đưa ra phương pháp 
“thư giãn” (Relax). Các Kinh1! gọi bước thư giãn này là “an tịnh 
thân hành”. Điều này thực sự là đúng đối với bộ não, là một phần 
trong cơ thể của bạn. 

Điều này có nghĩa là “giải tỏa” sự chú ý của bạn khỏi và xung 
quanh suy nghĩ. Điều này không chỉ là để nguyên như chúng vẫn 
vậy. Việc này có nghĩa là chủ động thư giãn, và điều này làm yếu 
đi sức mạnh của sụ xao lãng. Dần dần, sự xao nhãng sẽ tự động 
biến mất hoàn toàn. 


Xin đừng bỏ qua bước này! Đây là phần quan trọng nhất 
của việc thiền. Đây chính là bước bị bỏ qua khi chúng tôi nói 
trong phần mở đầu. Đây chính là chìa khóa dẫn đến sự tiến bộ! 


85 


Đường tới Niết-bàn 


Nếu không thực hiện bước thư giãn, mỗi khi tâm đi lang thang, 
bạn sẽ không trải nghiệm trực tiếp việc diệt trừ căng thẳng do 
Tham ái gây ra. Bạn sẽ không cảm thấy sự nhẽ nhõm khi căng 
thẳng được thư giãn. 


Nhớ lại rằng Tham ái luôn luôn biểu hiện bằng sự căng 
thẳng hay cứng nhắc ở cả thân lẫn tâm. Bước “Biết thư giãn” 
(Relax) sẽ mang lại cho bạn cái gọi là “Niết bàn hữu vi”. Bạn có cơ 
hội trải nghiệm được bản chất của sự Khổ (căng thẳng) và sự nhẹ 
nhõm trong khi thực hành bước “Biết buông bỏ” và “Biết thư 
giãn”. Tiếp tới, Chánh niệm sẽ gợi chúng ta tới... 

Biết mỉm cười (Re-smiile) 


Nếu bạn đã nghe giảng Pháp qua website của chúng tôi, bạn có 
thể sẽ nhớ lại rằng mỉm cười có vai trò quan trọng thế nào đối với 
thiền. Học cách mỉm cười và kéo khóe môi lên sẽ giúp tâm trở nên 
sắc bén, nhanh nhạy, sáng tỏ hơn. Sự nghiêm trọng, căng thẳng 
hay nhàm chán có thể làm cho tâm trở nên nặng nề và chánh niệm 
của bạn trở nên mờ nhạt và chậm chạp. Việc Quán có thể khó 
khăn, do vậy làm bạn trở nên chậm chạp trong việc hiểu được 
Pháp. 


Biết trở về (Return) 


Đưa tâm của bạn trở lại với đối tượng Thiền. Nhẹ nhàng điều 
hướng lại Tâm và đừng “quay phắt lại” lên trước khi bạn sẵn sàng. 
Hãy để quá trình này diễn ra từ từ, phù hợp, một hành động đúng 
thời điểm và không bị bắt buộc. 


Biết lặp lại (Repeat) 


Lặp lại toàn bộ những thao tác này thường xuyên nếu cần. Hãy 
an trú trong đối tượng của thiền cho đến khi tâm đi lang thang. Và 
lúc đó thì thực hiện chu trình 6R (6 biết) này. 


86 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Người bạn tâm linh 


Trong 10' đầu ngồi thiền, bạn hãy lan tỏa Tâm Từ tới chính 
mình. Hãy bao phủ quanh bản thân cảm giác hạnh phúc, tĩnh tại 
với hướng dẫn ở trên. Trong suốt buổi thiền còn lại, tiếp tục lan 
tỏa tình thương yêu và các suy nghĩ tử tế tới một người bạn tâm 
linh. Một người bạn tâm lĩnh là gì? 


Bây giờ, chúng ta tiếp tục với đối tượng khác của thiền, một 
người bạn tâm linh. Điều quan trọng là người này phải là một 
người còn sống, cùng giới tính, và không phải là thành viên gia 
đình bạn. 

Khi người bạn tâm linh là người khác giới tính, điều này có thể 
dẫn tới dục vọng. Việc này sẽ làm trải nghiệm của bạn trở nên 
phức tạp. Đây là giáo huấn truyền thống của Metta. Nếu việc này 
không phù hợp với bạn, thì bạn phải đảm bảo là người bạn tâm 
linh của bạn không làm dấy lên các cảm giác dục vọng khi bạn 
đang thiền Metta - hãy nhớ rằng, bạn sẽ dành rất nhiều thời gian 
với người này. 

Người bạn tâm linh nên là người mà bạn rất mực tôn trọng và 
muốn họ được hạnh phúc. Họ là những người làm bạn cười khi 
bạn nghĩ về họ. Đó có thể là một thầy/cô giáo hay người hướng 
dẫn muốn bạn có những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó có thể 
là một người bạn luôn ở sau lưng bạn và giúp bạn bất cứ khi nào 
bạn cần. 


Xin đừng coi thành viên gia đình là người bạn tâm linh, vì họ 
quá gần gũi. Các thành viên gia đình thường sẽ được đưa vào sau, 
khi bạn đã thực hành được một thời gian. Nhưng ở giai đoạn này, 
họ có thể sẽ mang đến những vấn đề ảnh hưởng đến tu tập. Lúc 
đầu, chúng ta sẽ chỉ tu tập nhẹ nhàng và đơn giản. Không lan tỏa 
Metta tới một người đã chết - vì cảm giác sẽ không khởi phát đúng 
đắn, vì không có mối liên hệ cá nhân nào sẽ được thiết lập. 


Bạn ước/nguyện/ mong muốn như sau với người bạn tâm 
linh: “Vì tôi cảm thấy sự hạnh phúc này với bản thân tôi, tôi cũng 


87 


Đường tới Niết-bàn 


mong bạn được hạnh phúc và bình an như vậy. Hãy lan tỏa Tâm 
Từ tới người bạn của bạn, đặt họ ở trung tâm của trái tim của bạn, 
và cười với họ khi bạn thực hành điều này. Hãy chân thành muốn 
học hạnh phúc và thực sự tin tưởng vào điều đó. Bạn càng tin 
nhiều, thì tình cảm lại càng mạnh mẽ. 


Và người bạn tâm linh sẽ cảm thấy điều này. Những người 
được chọn làm người bạn tâm linh thường nói lại là họ cũng cảm 
thấy ấm áp khi bạn lan tỏa Metta đến họ. Và nếu hỏi, họ sẽ trả lời 
là đã có một tuần tuyệt vời. 

Tiếp tục mong cho họ được hạnh phúc và cảm nhận bằng tâm 
bạn, thay vì đặt quá nhiều trọng tâm vào hình ảnh thực sự của họ. 
Một lần nữa, có người giỏi tưởng tưởng, người khác thì không. 
Bạn chỉ cần biết người bạn tâm linh là ai và rằng bạn mong họ 
được hạnh phúc. 


Các câu ước/nguyện/mong muốn nhắc đi nhắc lại nêu ở trên 
gần như một cách để bơm nước - chúng sẽ khởi lên tình cảm. Khi 
bạn ước điều đó, hãy chuyển sự chú ý của bạn sang tình cảm đó. 
Hãy nhớ rằng đối tượng thiền của bạn là cảm giác. Hãy an trú ở 
cảm giác và để chúng rõ ràng dần như mong muốn. Không ép buộc 
điều gì. 

Không sớm thì muộn, cảm giác dễ chịu sẽ tàn lụi. Khi điều đó 
xảy ra, hãy lặp lại các câu ước/nguyện/mong muốn. Sẽ không hữu 
ích nếu nhắc đi nhắc lại một cách quá nhanh, vì điều đó sẽ làm cho 
việc này trở thành máy móc. Thay vào đó, hãy nói một cách chân 
thành và an trú vào tình cảm khởi phát. Hãy ước/nguyện chỉ khi 
nào cảm giác chưa khởi phát. 

Một vài người hỏi “Chúng ta có 'gửï' hay 'đẩy' cảm giác hạnh phúc 
của chúng ta tới người bạn tâm linh?”. Không, chúng ta không cố 
gắng đẩy cái gì ra bên ngoài. Chúng ta chỉ cần cảm thấy người bạn 
tâm linh của chúng ta ở trái tìm và mong cho họ được hạnh phúc. 
Chúng ta không gửi ra, thúc, đẩy , cố gắng bất kỳ cảm giác nào như 
vậy. Khi ngọn nến tỏa ánh sáng và sự ấm áp, cây nến có chủ động 


88 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


gửi/đẩy ra không? Không, cây nến tự lan tỏa. Cũng như vậy, chúng 
ta bao phủ người bạn tâm linh bằng cảm giác dễ chịu, mong cho họ 
hạnh phúc. 


Quá trình này là một sự kết hợp giữa ba điều: cảm giác lan tỏa 
từ trái tỉìm bạn; lời ước/nguyện/mong ước trong đầu, và hình ảnh 
bản thân hoặc hình ảnh người bạn tâm linh. Khoảng 75% sự chú 
ý của bạn tập trung vào lan tỏa cảm giác, 20% vào lời ước, và một 
chút ít còn lại: 5% vào việc mường tượng ra hình ảnh của người 
bạn tâm linh. 


Một số người nghĩ rằng họ nên dành nhiều chú tâm vào 
mường tượng thực hành. Sau đó họ phàn nàn rằng có căng thẳng 
ở trong đầu (nhức đầu). Vì họ đã quá chú ý đến việc phải thấy hình 
ảnh rõ ràng của người bạn tâm linh. Thiền sư sẽ nhắc dừng việc 
cố gắng quá sức. Phần quan trọng nhất của thiền Metta là cảm 
nhận sự lan tỏa cảm giác dễ chịu: hãy mong ước chân thành cho 
người bạn tâm linh của bạn được hạnh phúc và sau đó cảm nhận 
niềm hạnh phúc đó. Không phải mường tượng ra hình ảnh của 
người bạn tâm linh. 


Nếu bạn bị đau đầu hoặc cảm thấy căng thẳng, bạn đã cố gắng 
quá mức. Hãy mỉm cười trở lại và thong thả một chút. 


Khi bạn mường tượng ra hình ảnh người bạn tâm linh, hãy 
hình dung họ mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhớ mỉm cười 
trong suốt buổi thiền. Nếu bạn thấy mình không cười, điều này là 
lời nhắc bạn phải mỉm cười. Nếu khuôn mặt của bạn không quen 
với việc cười, hãy kiên nhẫn! Má của bạn có thể hơi đau, nhưng 
bạn sẽ quen với việc đó, và sự khó chịu này sẽ trôi qua. 


Đừng chỉ trích bản thân vì bạn quên không cười. Các suy nghĩ 
chỉ trích về bất kỳ điều gì đều không lành mạnh và thường dẫn tới 
nhiều Khổ hơn. Điều này gọi là những suy nghĩ phán xét. Chúng, về 
cơ bản, sẽ mang lại sự thù địch với bản thân. Đó là một hình thức 
tự thù ghét bản thân. Nếu bạn cảm thấy thất vọng vì quên không 


89 


Đường tới Niết-bàn 


cười, thì hãy cười thành tiếng rằng mình đang có một tâm trí điên 
rồ như vậy! Hãy thư giãn và buông bỏ những suy nghĩ như vậy. 

Hãy hiểu rằng ai cũng có lúc điên rồ và là chuyện bình thường. 
Hãy cười chính mình vì điều đó. Phép thực hành này về cơ bản là 
mang lại niềm vui. Mim cười trong khi hành thiền, và cười thành 
tiếng khi bạn bị bế tắc và sau đó bắt đầu lại từ đầu. 


Cuộc sống là một trò chơi, vì vậy hãy để mọi thứ nhẹ nhàng và 
vui vẻ. Dĩ nhiên phải thực hành thì mới thành thạo. Song đây chính 
là lý do bạn làm điều này. Hãy chơi đùa với mọi thứ và đừng quá 
nghiêm túc. 

Đây là một phương pháp thiền nghiêm túc, nhưng chúng tôi 
không muốn có thái độ quá nghiêm túc! Tâm trí của bạn không 
nên quá nghiêm túc; thay vào đó, nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Hãy 
mỉm cười, và nếu điều đó không giúp ích được nhiều, hãy cười 
bản thân bạn và điều đó sẽ giúp mang bạn trở lại cảm giác hạnh 
phúc, và tâm trở nên tỉnh táo. 


Bạn sử dụng một người bạn tâm linh trong một thời gian 
xuyên suốt cho đến khi thiền sư nói bạn thay đổi. Điều này có thể 
là một vài ngày hoặc một vài tuần. Nếu tự tu tập, hãy liên lạc với 
chúng tôi thông qua trang web và để chúng tôi giúp bạn. Bạn có 
thể trở thành thành viên trong nhóm thảo luận Yahoo của chúng 
tôi. Bạn càng an trụ trong giây phút hạnh phúc và bằng lòng hiện 
tại bao lâu thì bạn càng nhanh chóng tiến bộ. Lúc nào bạn cũng có 
thể liên lạc với chúng tôi qua trang web. 


Khi bạn đã quyết định được người bạn tâm linh, hãy tiếp tục 
chỉ với người đó. Nếu bạn thay đổi người, phép thực hành sẽ khó 
tiến bộ. Đôi khi những thiền gia lại muốn gửi Metta tới người khác, 
hay tới tất cả mọi người. Đây là một cách vi tế tâm trí bạn đánh lạc 
hướng bạn. Bạn muốn thực thành chỉ với một người bạn từ đầu 
đến cuối để phát triển tâm định (collectedness). 


`, 


Chúng tôi thay thế từ “tập trung” (concentration) bằng từ “tâm 
định” (collectedness) để giúp làm rõ rằng chúng ta không cố ép chú 


90 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


tâm ở một đối tượng thiền một cách cứng nhắc. Thay vào đó, 
chúng ta muốn tâm chúng ta an trú nhẹ nhàng ở đối tượng. Nếu 
tâm bạn xao nhãng, hãy sử dụng 6R (6 biết). 


Khi không có sự xao nhãng, sẽ không có nhu cầu cố gắng giữ 
tâm ở đối tượng thiền. Điều đó sẽ tự nhiên xảy ra. 

Đó thực sự là một điều tuyệt vời! 

Một lần nữa, có những lúc mà một vài suy nghĩ và cảm giác 
ngẫu nhiên khởi phát khi tâm đang an trụ, nhưng không đủ mạnh 
để kéo tâm bạn ra khỏi đối tượng thiền. Khi điều này xảy ra, hãy 
bỏ qua và tiếp tục an trụ ở đối tượng thiền. Các niệm và sự xao 
nhãng này sẽ tự động biến mất mà không cần phải sử dụng 6R (6 
biết). 

Vậy, hãy xem lại: 

1. Ngồi tối thiểu là 30' (chúng tôi sẽ giải thích lý do ở sau 

đây); 

2. Bắt đầu lan tỏa tâm từ và hạnh phúc và mong ước cho bản 

thân trong 10; 


3. Chuyển cảm giác lan toản này sang người bạn tâm linh 
trong thời gian còn lại - ít nhất là 20'. Hãy sử dụng một 
người bạn duy nhất và không chuyển sang người khác, 
ngay cả khi bạn nghĩ những người đó xứng đáng. Những 
mong muốn này thật ra là những xao nhãng. Tâm trí có thể 
rất khó nắm bắt. 

4. Hãy sử dụng 6R (6 biết) để vượt qua những xao nhãng. 

Khi cảm giác Metta đã trở nên rõ ràng, hãy để ý tới cảm giác 

này và an trụ tại đó, mỉm cười và để cảm giác đó tiếp tục lớn mạnh. 
Nếu bạn thấy mình ước/ nguyện và điều đó gây ra sự căng thẳng, 
hãy bỏ qua câu nói và chỉ cảm nhận thôi. Điều này sẽ cho phép 
cảm giác ngày một mạnh mẽ hơn. An trụ trong cảm giác đó, và hãy 
ở giây phút hiện tại mà không thúc ép. 


91 


Đường tới Niết-bàn 


Cần thời gian để thành thạo phương pháp này. Về một khía cạnh 
nào đó, đây giống như là “không làm gì” - bạn không kiểm soát hoặc 
thúc ép cảm giác, bạn chỉ nhẹ nhàng điều hướng mà thôi. Nếu có sự 
căng thẳng từ việc cố đẩy cảm giác ra ngoài thì bạn đã cố gắng quá 
mức. Đó chỉ nên một lời chúc mừng, và cũng giống như vậy, bạn chúc 
người khác cũng được may mắn trên hành trình của họ. Bạn đứng 
và vẫy chào họ khi họ đi - bạn không ngáng đường hay thúc ép cảm 
giác đối với họ. Tương tự như vậy, với cách thiền Metta, bạn chỉ đơn 
giản chỉ mỉm cười và lan tỏa Tâm Từ. 

Sau khi đã thực hành 6R (6 biết) và hiểu về điều này, sẽ có 
chướng khởi phát. Cuối cùng, bạn cũng sẽ áp dụng 6R (6 biết) vào 
chướng cuối cùng này, và chướng đó sẽ biến mất hoàn toàn. Tham 
sẽ được loại bỏ lần đầu tiên. Một phần nhỏ của Tham sẽ biến mất, 
và không bao giờ khởi lên nữa. 

Vì chướng biến mất, niềm vui (hỷ) sẽ khởi, và lần đầu tiên, bạn 
sẽ trải nghiệm “Trí Huệ Tĩnh” (Tranquil Aware Jhãna). Sẽ còn nhiều 
trải nghiệm nữa khi bạn tiếp tục thực hành. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ 
thấy được “vui vẻ”. Điều đó có thể là nổi gai ốc, những niềm phấn 
khích và ngạc nhiên thú vị. Một cảm giác tĩnh tại và dễ chịu sẽ khởi 
phát theo sau. 


Khi bạn tiếp tục thực hành sâu hơn, sự tự tin (tín) của bạn sẽ 
mạnh hơn. Bạn biết mình đang thực hành đúng. Bạn sẽ trải 
nghiệm một sự tĩnh lặng sâu sắc hơn bất kỳ thời gian nào trước 
đó. Điều đó giống như là ai đó đã tắt chiếc tủ lạnh mà bạn chưa 
từng biết rằng đang bật trước đó. 


Rồi bạn có thể thấy rằng bạn không ý thức được các bộ phận 
của cơ thể trừ khi bạn để ý đến chúng. Đây là một chuyện bình 
thường khi cơ thể của bạn bắt đầu rũ bỏ sự căng thẳng. Điều này 
chứng tỏ là đã có tiến bộ. 

Cuối cùng, khi bạn thiền hành sâu hơn, Metta có thể chuyển 
lên vùng đầu của bạn. Đừng bao giờ cố gắng kiểm soát cảm giác. 
Nếu cảm giác muốn chuyển lên, hãy để nó chuyển lên. 


92 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Giờ đây bạn đã trở thành một thiền giả cao cấp. 


Khi điều này xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng cho bước thiền hành tiếp 
theo. Hãy liên lạc với chúng tôi qua trang web. Chúng tôi sẽ không 
bàn đến phép thực hành đó ở đây, vì rằng thực hành đó phức tạp 


Z * (đt 


hơn và yêu cầu nhiều chỉ dẫn hơn. Bạn đang trên đường tới “jhãna 


⁄ 


tỉnh thức” (Tranquil Aware Jhãna) và trải nghiệm của tỉnh thức. 


Thiền Tha Thứ 


Có thể có một vài khó khăn khi khởi và duy trì Tâm Từ, ngay cả 
khi đã áp dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn đã nêu ở trên. Bạn có thể 
nguyện thầm: “Mong sao mình được hạnh phúc, mong sao mình 
được mãn nguyện” và các câu như “Tôi không xứng đáng với điều 
này. Tôi không phải là người tốt” khởi lên có thể gây ra sự thù ghét 
bản thân và sự ghét bỏ nói chung. Bạn thử áp dụng thực hành 6R 
(6 biết), và điều này không thực sự có hiệu quả. Không có Tâm Từ 
khởi phát, trái tim bạn khô cứng & không có cảm giác gì. 


Bạn có thể thấy phép thực hành Thiền Tha Thứ sẽ phát huy tác 
dụng. Bằng trải nghiệm, chúng tôi thấy nhiều người có lợi lạc lớn 
qua việc chuyển sang thực hành Thiền Tha Thứ. Khi thực hành, 
bạn lan tỏa sự Tha thứ cho chính bản thân và tha thứ cho tất cả 
những điều khởi phát ở xung quanh. Với mọi người, bạn tha thứ 
cho họ cho đến khi họ tha thứ cho bạn. 


Bạn có thể có thông tin chỉ tiết về cách thiền này này ở trang 
web Dhamma Sukha và trong một cuốn sách có tên “Thiền Tha 
thứ”, Bhante Vimalaramsi viết. Cuốn sách nhỏ viết về sự tha thứ, 
cùng với các nội dung bên trong, được đưa vào phần phụ lục của 
một cuốn sách hoàn chỉnh hơn có tên là Con đường tới Niết bàn 
do David Johnson viết. 


Tha thứ là bỏ qua quá khứ và làm dịu lại tâm trí của chúng ta. 
Tất cả mọi người đều được lợi lạc từ phép thực hành này. 


93 


Đường tới Niết-bàn 


Thiền hành (Thiền Đi bộ) 


Một phần quan trọng của thiền Metta là Thiền Đi Bộ. Xin đừng 
bỏ qua bước này. Bạn cần phải đi bộ để nâng cao năng lượng, đặc 
biệt là sau khi đã ngồi quá lâu. 

Bạn có thể sử dụng Thiền Đi bộ để tạo năng lượng và nâng cao 
tỉnh thần trước khi ngồi thiền, nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc 
tụt năng lượng. 


Đôi khi đầu óc bạn bị mất tập trung. Việc đi bộ sẽ dễ dàng làm 
cho đầu óc bồn chồn được dịu đi để bạn có thể ngồi thiền tiếp. 
Thiền Đi bộ, mặt khác, có thể bổ sung thêm năng lượng giúp bạn 
ngồi thiền vì các mạch máu được lưu thông. 

Thiền đi bộ là một phép thiền có hiệu quả cao, và cùng với 
Thiền Metta, sẽ giúp đưa Metta vào cuộc sống và hoạt động hàng 
ngày của bạn. Xin bạn hãy nhớ rằng đây là phép thiền liên tục. 


Tìm một nơi để có thể đi bộ được ít nhất 30 bước thẳng và trên 
một mặt phẳng. Hãy bước bình thường như khi bạn đi bộ ở công 
viên vào một chiều chủ nhật; không chậm như một chú rùa, nhưng 
cũng không ở mức quá nhanh. Mắt nên nhìn xa một khoảng từ 
1.8m-3m. 


Không nên tập trung vào đôi chân. Thay vào đó, là tập trung 
vào Người bạn tâm linh. Đừng nhìn ngó xung quanh vì sẽ mất tập 
trung. Đây không phải là việc đi bộ ngoài trời, nhưng là một phần 
của phép thiền hành qua đó bạn lan tỏa tâm từ và hạnh phúc tới 
người bạn tâm linh. Nếu được, hãy an trú trong phép thực hành 
trong toàn bộ thời gian bạn đi bộ. Cũng như khi bạn ngồi thiền, chỉ 
khác là lúc này bạn đi bộ thay vì ngồi thiền. 

Bạn có thể thực hành phương pháp thiền này ngoài trời nếu 
thời tiết cho phép. Tốt nhất là làm ngoài trời, nhưng cố gắng tránh 
ánh mặt trời trực tiếp. Bạn cũng có thể đi bộ trong nhà, đi vòng 
tròn quanh nhà hay dọc hành lang. 


94 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Một vài thiền giả có nhiều tiến bộ khi đi bộ - và có thể là rất 
nhanh. Không nên coi nhẹ các chỉ dẫn này vì đó là một phần quan 
trọng của phép thực hành. Các chỉ dẫn này còn giúp cho chúng ta 
thực hành Metta trong đời sống hàng ngày khi chúng ta di chuyển 
và làm việc trong đời thường. 


Đi bộ khoảng 15-30” và không bao giờ lâu hơn 1 tiếng đồng hồ, 
vì nếu đi bộ quá lâu sẽ làm cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, nên đi ở 
một tốc độ vừa phải vào lúc cuối, bạn sẽ cảm thấy trái tim đập 
mạnh và có thể hơi hụt hơi. Lúc đó, bạn có thể ngồi xuống và hoàn 
toàn tỉnh táo. Đi bộ có thể mang lại sự nhẹ nhõm hay sảng khoái, 
phụ thuộc vào điều bạn cần. 


Tiếp tục 

30” mỗi ngày là thời gian tối thiểu khi bạn mới bắt đầu thiền. 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thường phải mất từ 15 đến 20” 
để tâm tĩnh lại. Sau đó bạn có 10 phút hiệu quả để tâm có thể thực 
sự Quán. Tốt hơn là ngồi 45 phút. 


Thực tế là bạn chỉ cần ngồi và không cử động đã làm cho tâm 
được tĩnh. Bạn càng ngồi lâu, tâm bạn càng lắng dịu mà bạn không 
cần phải làm gì. Vì thế, ngồi lâu hơn và ít cử động có vai trò thiết 
yếu đối với việc thiền có sâu hơn được hay không. 

Trong các khóa thiền, bạn thường ngồi ít nhất là 30', đi bộ 15', 
sau đó lại ngồi thiền trở lại, và làm luân phiên nhau như vậy trong 
suốt cả ngày. Khả năng ngồi thiền của bạn sẽ ngày một khá hơn 
một cách tự nhiên và cuối cùng có thể là ngồi được từ 3-4 tiếng. 


Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, một ngày ngồi thiền 
hai lần là rất hữu ích. Một khi bạn đã thấy thoải mái, hãy ngồi yên 
trong suốt thời thiền. Nếu tâm vẫn động, hãy áp dụng 6R (6 biết). 
Thực hành 6R (6 biết) rất có ích trong việc làm giảm sự căng thắng 
và thiền được sâu hơn. 


Nếu bắt đầu đau nhức, bạn sẽ quán cụ thể xem sự đau nhức 
này khởi lên thế nào. Bạn có thể biết được nêu sự đau nhức là thực 


95 


Đường tới Niết-bàn 


hay không bằng cách để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn đứng dậy. 
Nếu sự đau nhức biến mất nhanh chóng, thì sự đau nhức này là 
“đau nhức do thiền- meditation pain”, mà trên thực tế, là do tâm 
trí bạn tạo ra và không có tác hại gì cả. Đó chỉ là một sự mất tập 
trung. Nếu sự đau nhức này quay trở lại khi bạn ngồi thiền, cố 
gắng ngồi yên và áp dụng 6R (6 biết). Nếu, khi bạn đứng dậy, sự 
đau nhức tiếp tục và kéo dài, thì tốt nhất là trong tương lai không 
ngồi như vậy nữa, vì đó có thể là sự đau nhức vật lý thực sự. 


Nếu chúng ta cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu hay đau nhức, dù 
là trạng thái của tâm hay thân, chúng ta chỉ tạo thêm tham và sân. 
Điều này như đổ dầu vào lửa. Tuy vậy, nếu chúng ta đối mặt với các 
cảm giác khó chịu một cách cởi mở, và không đồng hóa bản thân vào 
nó (take it personally), chúng ta sẽ quan sát được những điều tiêu 
cực này với tâm lành mạnh, bao dung. Cái ý thức lành mạnh và bao 
dung sẽ dần chuyển hóa những cảm giác khó chịu. Ngoài ra, bạn có 
thể nhận thấy cảm giác khó chịu tuy còn đeo bám, song thái độ của 
bạn đối với chúng đã thay đổi. 


Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi ngồi trong phòng quá lâu, hãy 
thử ngồi ngoài trời, nhưng trực tiếp dưới ánh nắng. Ngồi ngoài 
trời thường làm bạn tỉnh ngủ. Bạn thậm chí có thể thử đi giật lùi 
sau khi đã đi 30 bước. Thay vì quay người lại chỉ cần đi lùi về điểm 
xuất phát. 


Thiền và các lợi lạc của thiền sẽ tăng lên nếu bạn bồi đắp 
Chánh niệm trong suốt cả ngày. Mỉm cười và gửi Metta bất cứ khi 
nào bạn nhớ tới. Khi bạn để ý thấy trong người khó chịu, hãy sử 
dụng ngay 6R (6 biết). Hãy làm điều này với tâm trạng vui vẻ, và 
cười vì thấy cái tâm có thể điên rồ đến mức nào. Nếu bạn tỏ ra quá 
nghiêm túc và cố gắng kiểm soát tâm trí, điều này sẽ chỉ dẫn đến 
nhiều Tham hơn. Bạn có thể mệt mỏi và trở nên chán nản. Vì vậy, 
hãy thực hành nhẹ nhàng, và liên tục nhiều nhất có thể. 


96 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Đưa Metta vào Mọi điều 


Bạn có thể đưa Metta vào mọi việc bạn làm. Nói chung, bạn 
thường ngồi thiền khi ở trong nhà, nhưng bạn cũng có thể mỉm cười 
và lan tỏa sự hạnh phúc tới tất cả các chúng sinh khi bạn ra ngoài. 
Nếu bạn chuẩn bị đi bộ hoặc đi mua sắm, bạn không nhất thiết phải 
lan tỏa tới Metta người bạn tâm linh. Chỉ cần cảm nhận Metta. 


Hãy mỉm cười nhiều hơn. Hãy ghi nhận và sử dụng 6R (6 biết) 
mỗi khi có những điều khó chịu xảy ra. Khi tâm khởi lên cảm xúc 
khó chịu, hãy xem đó như là các cơ hội. Hãy để nguyên những khó 
chịu, phiền toái đó và khởi lên những tình cảm tích cực. Điều này 
là ý nghĩa của Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. 


Tiến bộ và Thiền-na (Jhäna) 


Khi bạn tiến bộ trong việc thiền, bạn sẽ thấy nhiều hiện tượng 
xảy ra. An Lạc và các trải nghiệm dễ chịu sẽ khởi phát. Một vài trải 
nghiệm trong đó sẽ thực sự là đáng công sức và thời gian bạn thực 
hành! 


Lần đầu tiên bạn sẽ thực sự và hoàn toàn loại bỏ được chướng. 
Bạn sẽ vào được “Định thiền na” và sẽ còn tiếp tục “Định” sâu hơn. 
Bạn sẽ làm bạn với nhiều điều thú vị như Hỷ, Lạc, Xả, và hơn thế 
nữa. Thời gian tươi sáng đang đến! 


BrahmaViharas và Niết Bàn 


Phật mô tả về bốn phẩm chất đặc biệt cao quý của tâm. Chúng 
gọi là Tứ Vô Lượng Tâm (BrahmaViharas), bao gồm Từ (Loving 
kindess - Metta), Bi (Compassion - Karuna), Hỷ (Sympathetic Joy 
- Mudita), và Xã (Equanimity- Upekkha). Đây chính là phép thực 
hành mà bây giờ bạn sẽ bắt đầu. Bạn sẽ đi dần qua các phẩm chất 
khi Metta đã trở nên sâu sắc và tự nhiên hơn, tự nó chuyển thành 
tâm Bi và tiếp là Hỷ và Xả. Bạn không cần phải thay đổi cách thực 
hành, các trạng thái sẽ tự nhiên phát triển và khởi lên. 


97 


Đường tới Niết-bàn 


Khi bạn trở thành một thiền giả giỏi, bạn chỉ cần tiếp tục thực 
hành. BrahmaViharas sẽ tự nhiên tiến triển, từng nấc một, mà 
không cần bạn phải cố gắng thực hành từng giai đoạn một. Khi giai 
đoạn tiếp tới khởi phát, bạn chỉ cần đón nhận, cho dù đó là tâm Bi 
hay Tâm Hỷ, và tiếp tục lan tỏa những tình giác đó tới chúng sinh. 


Đây là sự khác biệt quan trọng của cách thực hành này so với 
với các phép thực hành Metta khác. Phật dạy rằng khi thực hành 
thiền đúng, tất cả bốn dạng thức cao cả sẽ tự động khởi phát, cái 
này sau cái kia, 12. Bạn sẽ học cách lan tỏa các trạng thái cao cả này 
tới sáu phương và tất cả các phương cùng lúc. 


Khi giai đoạn này đến, các Jhänas (Định - Thiền na) sẽ tự động 
khởi phát. Từ “Jhãna - Thiền na” là một từ phức tạp, đã được dịch 
theo nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng ở đây, chúng ta định nghĩa 
“Jhãna” là các trình độ hiểu biết. Chúng ta không muốn nhầm Jhãna 
này với người họ hàng là “sự tập trung một điểm -one-pointed 
concentration”. Chúng có liên quan, nhưng Jhãna ở đây là thiền giả 
nhận thức được các trạng thái của thân tâm, trong khi sự tập trung 
một điểm thì không như vậy. 


Phật dạy rằng chìa khóa của việc hiểu lòng Tham và sự xao 
nhãng là biết rằng thân và tâm là một chu trình không tách rời. Sự 
căng thẳng và cứng nhắc là một trạng thái của thân, trong khi niệm 
và các hình ảnh là các trạng thái của tâm. Chúng ta không chỉ muốn 
tập trung vào tâm, và còn phải nhận thức được những gì đang xảy 
ra với thân và không được lờ bỏ hoặc đè nén nhận thức này bằng 
việc tập trung một điểm. 


Chúng tôi gọi các trạng thái Jhana này này là “Trí Huệ Tĩnh 
Tranguil Aware Jahanas””. Có tám Jhãna (bốn vật chất - sắc giới - 
và bốn phi vật chất - vô sắc giới”. Vượt ra khỏi Jhãna vô sắc là cảnh 
giới Niết bàn. Tâm bạn sẽ trở nên tĩnh lặng đến mức sẽ dừng lại. 
Khi tâm trải qua kinh nghiệm dừng lại, tâm sẽ trở nên sáng chói 
và rõ ràng - và không bị bất kỳ sự khó chịu nào quấy rối, giống 
như một chiếc bảng mà không có gì ở trên đó. 


98 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


Lúc đó, ngay khi một trạng thái tâm khởi phát, bạn sẽ thấy 
được rõ ràng tất cả các mối liên hệ và các phân đoạn của cái mà 
chúng ta gọi là cuộc đời khi chúng khởi và dứt. Quá trình này Phật 
gọi là Duyên khởi (Thập nhị nhân duyên). Có 12 mắt xích trong 
mỗi một khoảnh khắc trải nghiệm, và bạn sẽ thấy rõ ràng cách các 
Duyên này khởi và diệt (xuất hiện & biến mất). Bạn sẽ thấy rõ ràng 
rằng tất cả đều phụ thuộc vào lẫn nhau. 

Khi bạn nhìn sâu vào quá trình này, bạn sẽ hiểu, ở một mức độ 


L1) 


sâu sắc, rằng tất cả các “bộ phận cơ thể” làm nên “tôi” và “bạn” đều 
là trống rỗng và không có cái gọi là “tôi” hay “linh hồn” bất biến. Trải 
nghiệm này sâu sắc tới mức sẽ dẫn tới Niết bàn, và bạn sẽ hiểu bản 
chất của mọi sự tồn tại. Bạn sẽ thấy sự giác ngộ ngay trong cuộc đời 
này - và sẽ thấy rất nhẹ nhõm! 


12 Trung Bộ Kinh, bài 43:31, cho thấy sự tiến bộ của việc lan 
tỏa Tâm Từ tới mọi phương hướng. 


Rất nhiều người đã chứng đắc giác ngộ (Niết bàn) như vậy, chỉ 
thông qua việc thực hành những chỉ dẫn đơn giản này, mà không 
mất đến hàng năm hay hàng thập kỷ. Phật nói, phép thực hành này 
sẽ mang lại “hiệu quả tức thì”. Trong Satipattahaba Sutta (Kinh Tứ 
Niệm xứ) ở Trung Bộ Kinh, Phật nói rằng chứng đắc nhờ thực 
hành phương pháp này có thể là 7 năm, hoặc chỉ cần 7 ngày. Điều 
này thực sự có thể xảy ra nhanh đến vậy; và chúng tôi đã chứng 
kiến việc này ở một số khóa nhập thất 8 ngày. Vì vậy, hãy thực 
hành ngay hôm nay, bạn có thể trải nghiệm giai đoạn đầu của giác 
ngộ. Chỉ cần thực hành đúng hướng dẫn! 


Lợi lạc của Metta 


Thiền Metta mang lại rất nhiều lợi lạc. Trong các bộ Kinh, Phật 
giảng rằng, bạn sẽ đi ngủ dễ và ngủ ngon hơn. Bạn sẽ không gặp 
ác mộng. Khi bạn tỉnh dậy, bạn tỉnh dậy dễ và nhanh hơn. Mọi 
người đều yêu quý bạn! Các động vật yêu quý bạn! Khuôn mặt bạn 
trở nên rạng rỡ và đẹp hơn. Sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Và đó 
chỉ là một số trong số vô vàn các lợi ích khác. 


99 


Đường tới Niết-bàn 


Khi bạn thiền hành Metta, tâm bạn sẽ trở nên tĩnh và sáng hơn, 
và việc thiền hành của bạn cũng sẽ nhanh và dễ hơn. 


Metta trong cuộc sống hàng ngày 


Hãy tiếp tục ngồi và thiền. Hãy nghe các bài giảng Pháp, đọc 
sách của chúng tôi, và tìm hiểu thêm về các khái niệm liên quan 
đến phép thiền hành này. Trên website của chúng tôi có rất nhiều 
tài liệu. 

Khi bắt đầu bất kỳ phép thiền hành nào, tốt nhất là bạn nên 
tập trung hoàn toàn vào phép thực hành đó, bỏ qua những phép 
thực hành bạn đã học ở quá khứ, cho đến khi bạn hiểu rõ hoàn 
toàn phép thực hành mới này. Nếu không, bạn sẽ bị nhầm lẫn với 
các phép thực hành khác hiện đang giảng dạy ở các nơi khác. 


Hãy nhớ rằng chúng tôi không tự nhiên hành thiền theo cách 
mình tự nghĩ ra, mà dựa vào tài liệu Kinh sách của Phật và các trải 
nghiệm thiền hành trực tiếp. Chúng tôi mời các bạn bước cùng 
chúng tôi theo cách này! 


Cách tốt nhất để trải nghiệm Thiền Quán Trí Huệ Tĩnh (TWIM) 
là đến học thiền trực tiếp với chúng tôi hoặc nếu không, tham gia 
học trực tuyến. Hãy tham khảo trang web của chúng tôi để biết 
thêm chỉ tiết. 


Khi bạn đã làm chủ được giai đoạn “Đồng hành cùng người bạn 
tâm linh”, sẽ có thêm các hướng dẫn để phá bỏ các chướng và rào 
cản giúp lan tỏa Metta ra tất cả sáu phương. Giáo viên sẽ cung cấp 
các chỉ dẫn và lời khuyên này cho bạn khi bạn sẵn sàng. Đây chính 
là lúc mà Thiền BrahamaViharas thực sự cất cánh. 

Nhiều hiện tượng mới lạ sẽ khởi phát, và giáo viên sẽ hướng 
dẫn bạn thêm dựa vào tiến bộ của bạn. Có nhiều chỉ dẫn khác cho 
phương pháp thiền hành này, nhưng chúng thuộc vào trình độ cao 
cấp. Đã có một cuốn sách viết về trình độ cao cấp này và tất cả các 
“Jhãna” cao hơn khác, bao gồm cả trải nghiệm “Niết bàn”- đó là 


Chương 5: Hướng dẫn dành cho người mới 


cuốn “Con đường tới Niết bàn” do David Johnson viết - đang có, 
miễn phí, ở các dạng sách in và sách điện tử. 


Giờ đây, bạn hãy làm chủ khả năng “Đông hành với người bạn 
tâm linh” một cách hoàn hảo, và sau đó liên lạc với chúng tôi để có 
lời khuyên tiếp theo, hãy làm một khóa nhập thất, mua cuốn sách 
tiếp theo như đã nêu ở trên và tự thực hành. 


Một lần nữa, khi bạn đi ra ngoài hòa nhập xã hội trong cuộc 
sống hàng ngày, hãy nhớ mỉm cười và lan tỏa Metta tới tất cả 
chúng sinh. Sử dụng Chánh Tinh Tấn để lập trình lại tâm của bạn. 
Hãy khởi lên các phẩm chất của Metta thay vì để mặc cho tâm tản 
mác hoành hành. 


Nếu bạn đang phải đứng xếp hàng dài ở đâu đó? Hãy lan tỏa 
Metta. Là người thanh toán của một cửa hàng là một việc vất vả, 
vì vậy bạn hãy mỉm cười với họ và tỏ ra thân thiện. 


Bị tắc đường, và bạn không thể di chuyển? Thay vì tỏ ra cáu 
bẳn, bạn hãy lan tỏa Metta với những người lái xe khác. Hãy sử 
dụng 6R (6 biết) để thay thế tâm bực dọc, cáu bắn bằng tâm vui 
vẻ và an lạc. Hãy cho một đĩa CD Pháp thoại vào đầu đĩa trên ô tô 
và lắng nghe về Bát Chánh Đạo. Điều này hơn là lãng phí thời gian 
của mình trôi nổi trong cuộc sống. 


Hãy chia sẻ những gì bạn học được với người khác, và để họ 
được lợi lạc từ phép thực hành của bạn. Hãy “trả nợ” cho phép 
thiền hành này bằng cách đó khi bạn đã hiểu và làm chủ được. 
Đừng cố gắng cải đạo ai đó! Chỉ cần bạn nói về những gì đã xảy ra 
với bạn bằng ngôn ngữ của bạn, và cách phép thực hành này giúp 
bạn hạnh phúc hơn như thế nào. Hãy là một vị Phật thay vì là một 
Phật tử! 


Không tìm được nhóm thiền chung ở nơi bạn ở? Hãy tự thành 
lập nhóm của riêng bạn. Ngay khi bạn thấy một người có nhu cầu, 
hãy lập nhóm! Thiền ít nhất là 30' một buổi, hãy lắng nghe bài 
giảng, uống trà, và bàn về những gì bạn đã học được. Như vậy, bạn 
đã vừa tạo xong được nhóm thiền riêng của mình! 


101 


Đường tới Niết-bàn 


Dần dần, giống như giọt nước nhỏ làm đầy cốc nước to, bạn sẽ 
giác ngộ được hoàn toàn. Điều đó là có thể nếu bạn làm điều này 
ngay hôm nay. Phật đã chỉ cho chúng ta con đường. Giờ chúng ta 
chỉ cần làm theo một cách chính xác. 


Những chương tiếp theo sẽ đề cập tới các bậc thiền và 
cách Nibbäna, mục tiêu tối hậu, sinh khởi như thế nào. 


Chương 6: Sơ thiền - Hý 


Khi hành giả an trú trong cảm giác tâm Từ và người bạn tâm 
linh liên tục khoảng 3 tới 5 phút, niềm vui (hỷ) sẽ phát sinh. Đó là 
khoảng khắc hành giả trải nghiệm Sơ thiền tỉnh thức! 


Bằng cách nào sơ thiền sinh khởi? Đầu tiên, khi sự xao nhãng 
xuất hiện với đính kèm là các chướng ngại. Khi hành giả buông đi 
sự xao nhãng đó, thư giãn và quay về đề mục thì chướng ngại bắt 
đầu mất dần năng lượng. Chướng ngại hành thiền không phải là 
kẻ thù. Hành giả cần coi đó là những người bạn vì chướng ngại 
liên hệ trực tiếp với điều đang dính mắc. 


Mỗi khi hành giả 6R (6 Biết) chướng ngại, nó trở nên yếu hơn. 
Vì với mỗi lần 6 Biết, Tham Ái đính kèm với chướng ngại phát sinh 
được giải tỏa. Dần dần, với lần 6 Biết cuối, chướng ngại cũng hoàn 
toàn biến mất. Nó đã hết năng lượng. Với lần buông xả và sự nhẹ 
nhõm mang lại này, sơ thiền sinh khởi và tâm được trải nghiệm 
trạng thái an tịnh. Hành giả luôn cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi 
các chướng ngại tan đi. Hỷ (niềm vui) xuất hiện, dễ chịu xuất hiện. 
Hành giả cảm thấy nhẹ nhõm trong cả thân & tâm. 


Chướng ngại, với đúng cái tên, luôn kéo trạng thái tâm của 
hành giả xuống cũng như che mờ ý thức. Càng nhiều chướng ngại 
thì người hành thiền càng gặp nhiều căng thẳng và bức bối. Khi sơ 
thiền xuất hiện, hành giả bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc thật 
sự sinh khởi. Cảm giác này giống như có người luôn ở trạng thái 
nặng nề mệt mỏi và may mắn có ai đó gỡ bở cho. 

Hành giả cảm nhận niềm vui (Hỷ - Piti) trong đầu, trong ngực 
và cả cơ thể. Cảm giác đó có thể tràn ngập sự ấm áp hoặc nhẹ 
nhõm. Nó có thể tỉnh tế hoặc có thể mãnh liệt. Có người sẽ thấy 
một số hình ảnh, thậm chí như pháo hoa xuất hiện dù mắt đang 
nhắm. Những trạng thái này sẽ lắng xuống sau một thời gian, một 
vài giờ hoặc một ngày. Trạng thái tỉnh thần sẽ tươi mới và vui vẻ. 


103 


Đường tới Niết-bàn 


Chắc chắn đây là cảm giác dễ chịu. Trong lúc này, chướng ngại sẽ 
không phát sinh. Hành giả sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Và ngay sau khi 
Niềm vui tan đi, tâm hành giả trở nên tĩnh lặng và thoải mái. Trạng 
thái này được họi là hạnh phúc hay lạc (sukha). Tâm, vào lúc này, 
có thể an trú ở đề mục dễ dàng. Hành giả có cảm giác mình chưa 
từng trải nghiệm niềm hạnh phúc và sáng suốt như vậy. 


Tôi trích dẫn một số chia sẻ từ thiền sinh đã tham gia các khóa 
thiên TWIM. 


“Tôi đang lan tỏa tâm Từ tới người bạn tâm linh. Và chỉ trong 
vài giây, tôi cảm nhận một làn sóng hỷ lạc (niềm vui) ập tới. Cảm 
giác như là người bạn tâm linh đang lan tỏa tâm Từ ngược lại cho 
tôi vậy. Tôi đã khóc trong niềm vui... Và tôi về với đề mục hành 
thiền, và rồi làn sóng hỷ lạc lại tiếp tục. Lúc này đây, tôi chỉ thấy 
cực kì biết ơn”. E.M California 


Niềm vui (hỷ) là gì? Sự phấn khích và cảm giác hạnh phúc là 
bản chất của hỷ trong giai đoạn đầu này. Một người khát nước 
đang đi trên sa mạc bỗng nhìn thấy ốc đảo và hồ nước ngọt. Anh 
ta sẽ rất hạnh phúc và phấn khích. Đây chính là cảm giác của hỷ. 
Khoảng khắc anh ta nhìn thấy hồ nước, hHỷ phát sinh. Đây là điều 
diễn ra trong sơ thiền. 


Hỷ trong sơ thiền được đồng hành bởi cảm giác thư giãn và an 
tịnh. Hành giả vẫn ở trong sơ thiền nhưng trạng thái đó thay đổi. 
Hành giả sẽ nở nụ cười và rạng rỡ. Trạng thái sơ thiền sẽ kéo dài 
một lúc cho tới khi chướng ngại mới xuất hiện. 


Đôi lúc hỷ không mạnh và thiền sinh không chắc chắn họ đạt 
được được gì cả nên họ không chia sẻ. Trong các buổi trình Pháp 
tại khóa thiền, người hướng dẫn sẽ hỏi các thiền sinh về điều đang 
diễn ra. Người hướng dẫn hỏi “có niềm vui xuất hiện không?”. Điều 
này dựa trên gợi ý do cách thiền sinh trả lời. Ví dụ như thiền sinh 
có thể an trú tại đề mục trong một khoảng thời gian nhất định. 


Bây giờ, ta hãy theo dõi ví dụ minh họa, đồng thời đọc mô tả về 
ba bậc thiền tiếp theo để có thể hình dung các trải nghiệm sắp tới. 


104 


Chương 6: Sơ thiền - Hỷ 


Khi hành giả tiếp tục hành thiền, hỷ trong sơ thiền dần sẽ trở nên 
sâu sắc. Sự tự tin trong thực hành cũng xuất hiện. Hỷ dần êm dịu, sâu 
lắng hơn khi cả thân và tâm trở nên rất nhẹ. Cảm giác nhẹ đến mức 
hành giả đôi khi thấy mình như lơ lửng, bay bổng. Thân và tâm hành 
giả trở nên an tịnh, thoải mái, bình an. Đây là nhị thiền. 


Khi người đàn ông đi trên sa mạc đến được hồ nước trong ốc 
đảo, nhiệt độ nước vừa phải và anh ta nhảy xuống đó. Cả thân và 
tâm của anh ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Đây là khoảng khắc anh ta trải 
nghiệm hạnh phúc và hài lòng. Đây là trải nghiệm như tam thiền. 
Cảm giác hạnh phúc và tâm quân bình rõ rệt diễn ra ở tâm thiền. 

Cảm giác hạnh phúc rồi cũng tan biến, chỉ còn cảm giác quân 
bình, vững vàng ở lại (Uekkha- xả). Đây là tứ thiền. 


Kinh điển nguyên thủy mô tả bậc thiền 


Bài số 111 Trung Bộ Kinh, Kinh Bất Đoạn có mô tả toàn bộ quá 
trình và đặc điểm các bậc thiền cho tới Nibbãäna. Tôi sẽ sử dụng 
bài Kinh này để giải thích lần lượt về các bậc thiền trong cuốn 
sách; và đạo lộ đến giác ngộ. 


MN111 “Và những pháp thuộc về Thiền thứ nhất như tầm 
(thinking), tứ (examining thought), hỷ (joy), lạc (happiness), nhứt 
tâm (the unification of mind); (9) 


Hành giả buông chướng ngại và hỷ sẽ phát sinh. Ta có thể phân 
loại hỷ thành năm loại. Loại hỷ đầu tiên nhẹ nhõm, thoải mái, có 
khi nổi da gà. Hành giả cảm nhận thấy nó một lúc rồi nó đi (thiểu 
hỷ). Loại thứ hai giống như tia chớp, xuất hiện mạnh mẽ trong thời 
gian rất ngắn rồi dần tan đi (sát na hý). Loại thứ ba cho người ta 
cảm giác như đang ở trong đại dương, những làn sóng vui vẻ ùa 
đến từng đợt, từng đợt (hải triều hỷ). Ai cũng có thể cảm nhận 
được ba loại hỷ này khi đủ điều kiện hội tụ (Thiểu hỷ) 


Hai loại hỷ cuối cùng chỉ xuất hiện khi ành giả có sự rèn tâm. 
Loại Hỷ thứ tư được gọi là niềm vui thăng hoa (uplifting joy - 
thượng thăng hỷ). Hành giả cảm thấy nhẹ nhõm trong thân, nhẹ 


105 


Đường tới Niết-bàn 


nhõm trong tâm, thoải mái, hạnh phúc. Đây là hỷ của sơ thiền & 
nhị thiền. 


Hai loại sau được gọi là hỷ lạc mạnh mẽ. hành giả trải nghiệm 
nó lan tỏa khắp nơi à bao trùm toàn bộ thân tâm. Loại hỷ này cũn 
được gọi là một chi phần của Thất Giác Chi. Đây cũng là loại hỷ 
bạn cảm nhận được khi trải nghiệm Nibbana. 


Khi hành giả thực hành, thượng thăng hỷ xuất hiện và rồi biến 
mất. Hành giả thấy rất an tĩnh và thoải mái. Đây là cảm giác Đức Phật 
gọi là lạc (sukha). Sukha trong tiếng Pali có nghĩa tương đương với 
hạnh phúc. Tâm hành giả rất ít lang thang, xao nhãng. Trong trạng 
thái tâm đó, suy nghĩ và tư duy vẫn còn. Hành giả vẫn nhủ thầm được 
trong đầu về trải nghiệm đang có. Hành giả vẫn suy nghĩ được trong 
trạng thái tâm thiện. Hành giả không bị cuốn đi bởi những suy nghĩ 
bất thiện và Tham Ái không có mặt. Những suy nghĩ hiện hữu chỉ liên 
quan tới điều hành giả đang trải nghiệm. 

Cùng với đó, hành giả trải nghiệm sự “nhất tâm”. Từ Pali cho 
trạng thái này là ekaggatä. Và nếu ta tra từ điển Pali, ekagga có 
nghĩa là tĩnh lặng, an lạc, an tĩnh. Nó không có nghĩa là bị hút hay 
siêu tập trung. 


Theo Kinh điển nguyên thủy, sơ thiền có năm yếu tố: tâmtứ, hỷ, 
lạc, nhất tâm. Kinh MN111 có mô tả tiếp các yếu tố: xúc (contact), thọ 
(feeling), tưởng (perception), tư (ƒormations), tâm (mind)... 


Năm tập hợp (ngũ uẩn) - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - cũng có 
mặt ở sơ thiền. Điều này đồng nghĩa với việc bốn nền tảng chánh 
niệm (tứ niệm xứ) cũng có thể được quan sát ngay trong sơ thiền. 
Ngũ uẩn là năm tập hợp tạo nên con người. Hành giả có thể quan 
sát được ngũ uẩn mà không có ảnh hưởng của Tham Ái - quan sát 
chỉ với “một chút bụi ở mắt”. 

dục (enthusiasm), thắng giải (decision), tinh tấn (energy), niệm 
(mindfulness), xả (equanimity), tác ý (attention) các pháp ấy được 
an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Säriputta biết đến khi chúng khởi 


Chương 6: Sơ thiền - Hỷ 


lên, được Säriputta biết đến khi an trú, được Säriputta biết đến khi 
đoạn diệt. 


Điều đang được đề cập đoạn trên là vô thường. Hành giả bắt 
đầu quan sát được sự vô thường trong các tầng thiền. Hành giả 
quan sát được các trạng thái tâm xuất hiện và tan biến lần lượt. 
Theo kinh nghiệm, các yếu tố trên không nhất thiết xuất hiện theo 
đúng thứ tự như trong bài Kinh. Các yếu tố xuất hiện bất cứ khi 
nào điều kiện đủ và theo cách của chúng. Đây là điều ngộ ra đầu 
tiên (Vipassana) phát sinh trong tâm hành giả. 


Sariputta biết rõ như sau: “Như vậy các pháp ấy trước không 
có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 


Một chướng ngại hành giả thường mắc phải trong giai đoạn 
này là khi hỷ và lạc phát sinh, họ cố gắng thực hiện 6 Biết (6R) vì 
nghĩ rằng họ có thể dính mắc vào cảm giác đó. Họ nghĩ là hỷ lạc 
không nên có mặt, nó cần phải được xua đi. 


Đây là điều không cần thiết. Hành giả đón nhận cảm giác hạnh 
phúc này có mặt và tiếp tục an trú vào đề mục thiền. Hỷ lạc là kết 
quả của việc thực hành đúng và là trạng thái tâm thiện. Đó là điều 
bình thường. Và nhiều lúc hành giả cần nuôi dưỡng và phát triển 
tâm hỷ kéo dài như là một phần của Chánh Tinh Tấn và thất giác 
chỉ. 

Nếu hành giả có quá nhiều suy nghĩ và băn khoăn về điều gì đã 
diễn ra (khi hỷ phát sinh), hành giả có thể 6 Biết và buông những 
suy nghĩ này. Vì lúc đó, hành giả có thể đã bị dính mắc và đồng hóa 
với hỷ. Đó là Tham Ái và là điều kéo chúng ta vào vòng luân hồi. 

Nếu hỷ lạc xuất hiện, hành giả không xua đuổi, không đè nén, 
thực hiện 6 Biết và để yên nó như là. Hỷ là trạng thái thiện mà ta 
cần nuôi dưỡng. 

Trong Chánh Tinh Tấn, có một nhánh là “nhận biết tâm thiện 
và nuôi dưỡng tâm thiện sinh khởi”. Đức Phật không yêu cầu thay 


Đường tới Niết-bàn 


thế một tâm thiện bằng một tâm thiện hơn. Tâm thiện là tâm 
thiện. Đó là đủ. Không cần thay thế. 


Dần dần, trạng thái hạnh phúc cũng sẽ tan đi. Đôi lúc, trạng thái 
này có thể xuất hiện nhiều lần trong vài ngày. Và nó là như thế. 


Có thiền sinh rơi nước mắt liên tục trong khóa thiền và mọi 
người đều nghĩ anh ta đang gặp vấn đề. Cuối cùng, anh ta được 
yêu cầu dùng khăn và để nước mắt rơi xuống tự nhiên. Nước mắt 
cứ rơi, không cần dừng. Khi nào kết thúc, nó sẽ kết thúc. 


Đôi lúc, trạng thái hỷ sẽ tan biến và chướng ngại xuất hiện trở 
lại. Hành giả có thể gặp những suy nghĩ “Ôi! Giá mà mình lại được 
trải nghiệm hạnh phúc một lần nữa!” Đây là Tham Ái và hành giả 
cần 6R (6 Biết). 


Thông thường, trong trạng thái này, nếu hành giả không phối 
hợp theo yêu cầu của người hướng dẫn mà cứ cố gắng tìm cách có 
lại được hỷ thì nó không diễn ra. 

Và rồi hành giả sẽ chán nản và thất vọng bởi vì không thể trải 
nghiệm lại sự dễ chịu một lần nữa. Có người “học bài” nhanh hơn 
người khác. Họ quay trở lại thực tập đúng theo cách được hướng 
dẫn. Có người học bài chậm hơn, mất thêm một, hai ngày. Điều 
này hoàn toàn bình thường vì mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên 
mong muốn điều gì đó diễn ra chỉ tạo nên sự thất vọng. 


Hướng dẫn thực hành: 


Trong khóa thiền, thiền sư sẽ hướng dẫn bạn tiếp. Với ai tự 
thực hành theo quyển sách, vui lòng đọc Kĩ. 


Nếu hành giả thấy được cảm giác hỷ lạc xuất hiện, hành giả có 
thể buông đi việc đọc thầm “nguyện cho tôi/bạn được an vui, hạnh 
phúc”... Họ chỉ cần cảm nhận lời nguyện hạnh phúc mà không cần 
đọc thầm. Việc lặp lại lời nguyện trong tâm đến thời điểm này sẽ 
tạo nên căng thẳng và khó chịu không cần thiết. Và chúng ta không 
muốn tự tạo thêm căng thẳng. 


108 


Chương 6: Sơ thiền - Hỷ 


Đây là dấu hiệu của việc tiến bộ. Những suy nghĩ lang thang 
được lắng xuống và bạn bắt đầu trải nghiệm được sự tĩnh lặng của 
nhị thiền. 


Người hướng dẫn, trong các khóa thiền, sẽ không đề cập cụ thể 
hành giả đang ở tầng thiền nào cho tới tứ thiền. Khi hành giả ở 
trạng thái này, họ đã nắm vững được kĩ thuật và làm đúng thao 
tác 6 Biết. Đồng thời họ cũng hiểu được tầng thiền cũng chỉ là 
thang đo mức độ hiểu biết và sự an tĩnh trong tâm. Khi hành giả 
có sự tiến bộ thực sự, người đó sẽ không quan tâm nhiều đến các 
tầng thiền. Người hướng dẫn có thể sẽ chúc mừng hành giả vì thực 
hành tốt. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sự bắt đầu. Còn nhiều điều cần 
làm. 


Thiền hành (thiền đi bộ) và Jhãna 


Thiền đi bộ là thực hành quan trọng vì nó giúp hành giả có 
năng lượng ổn định, dễ vượt qua trạng thái lờ đờ, buồn ngủ (hôn 
trầm) và duy trì sức khỏe nói chung, đặc biệt với ai thiền ngồi dài 
liên tục. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng của thiền hành là giúp 
hành giả đưa TWIM vào trong hoạt động hàng ngày. Thiền đi bộ 
là để ta tạo ra sự thay đổi trong mọi khía cạnh cuộc sống trong 
mọi lúc, chứ không chỉ hạn chế lúc ngồi. Thiền đi bộ là một biện 
pháp quan trọng để rèn luyện việc này. 

Khi hành giả thiền ngồi, họ đặt tâm vào đề mục và 6 biết với 
những chướng ngại. Trong thiền đi bộ, thao tác chỉ có một chút 
khác biệt. Đó là trong khi đi bộ với tốc độ quen thuộc, hành giả 
đồng thời lan tỏa tâm từ và những ước nguyện tử tế tới người bạn 
tâm linh. Chúng ta có thể tham khảo phần “hướng dẫn thực hành 
TWIM” để nắm rõ chỉ tiết. 

Thiền sinh thường nghĩ rằng các tầng thiền chỉ xuất hiện khi 
họ ngồi. Tuy nhiên, họ có thể tiếp tục an trú trong bất cứ tầng thiền 
nào khi thiền đi bộ. Họ có thể trải nghiệm tầng thiền trong khi rửa 
bát, tắm hay đứng đợi thanh toán khi mua hàng. Việc liên tục thiền 


109 


Đường tới Niết-bàn 


trong mọi hoạt động sẽ giúp hành giả tiến bộ nhanh trong thực 
hành. 


Không giống như Jhãna kiên cố, các bậc thiền tỉnh thức có thể 
sinh khởi trong bất cứ hoạt động thường ngày nào. Đây là nguyên 
nhân hành giả cần lưu ý thực hành trong mọi lúc, mọi nơi. Hoạt 
động nào trong ngày cũng là cơ hội thực hành. Nếu hành giả có 
thể làm được việc này, họ sẽ tiến bộ nhanh chóng. Yếu tố đầu tiên 
của chánh niệm cũng là đây - nhớ để thực hành liên tục. Nhớ thực 
hành điều gì: quan sát tâm chú ý di chuyển từ điều này sang điều 
khác. 


Chương 7: Nhị thiền - Im lặng cao quý 


MN 111 “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Säriputta diệt tầm 
(thinking) và tứ (examining thoupht), chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ (joy) lạc (happiness) do định sanh”. 


Cảm giác về hỷ trong nhị thiền rõ ràng, mạnh mẽ và sâu sắc 
hơn trong sơ thiền. Hành giả cảm giác cả cơ thể và tâm trí nhẹ 
bẫng. Đôi khi họ cảm thấy cơ thể như bay bổng khỏi ghế ngồi. Có 
người chia sẻ là họ cảm thấy cơ thể quá nhẹ, họ phải mở mắt để 
kiểm tra xem liệu họ có chạm đầu vào trần nhà không. Đây là tâm 
tăng thượng hỷ có được trong hành thiền. 


Cảm giác hạnh phúc (lạc) xuất hiện trong nhị thiền cũng bình 
yên và thoải mái hơn. Tâm hành giả được lắng xuống, giống như 
tủ lạnh bỗng nhiên chạy êm. Có nhiều hành giả chưa bao giờ trải 
nghiệm sự êm ả và tĩnh lặng đến như vậy trong cuộc sống. 


Cùng với đó, sự tự tin trong thực hành xuất hiện. Hành giả bắt 
đầu hiểu cách hành thiền. Trong tâm họ không còn nghỉ ngờ gì về 
việc thực hành và đã hiểu cách 6 biết hoạt động. 


Khi hành giả ở sơ thiền, họ còn có những suy nghĩ và có thể 
nghĩ về trải nghiệm đang diễn ra. Còn khi ở nhị thiền, sự im lặng 
cao quý bắt đầu thực sự diễn ra. “Im lặng cao quý” không còn chỉ 
là những tờ giấy nhắc nhở trong các khóa thiền nhập thất. Nó là 
trải nghiệm thực sự khi sự đọc thầm trong tâm chính thức chấm 
dứt. 


Trong nhị thiền, nếu hành giả cố gắng đọc thầm “mong cho tôi 
được hạnh phúc” thì điều này mang lại căng thẳng nhất định cho 
tâm. Nếu hành giả cố ý lặp đi lặp lại, cơn đau đầu có thể diễn ra. 
Người hướng dẫn lúc này sẽ yêu cầu nên dừng lại việc tụng niệm 
thầm trong đầu. 


Đường tới Niết-bàn 


Hướng dẫn thực hành: 


Hãy dừng lại việc đọc thầm/ nguyện thầm những điều tốt đẹp 
trong đầu. Hành giả chỉ cần cảm nhận điều tốt đẹp tới cho người 
bạn tâm linh. Hành giả khởi lên cảm giác ấm áp, dễ chịu mà không 
cần đọc thầm, tụng niệm. Trong nhị thiền, nếu hành giả cố gắng 
đọc thầm hay tụng niệm thì có thể sẽ gặp đau đầu và khó chịu. 
Hành giả cảm nhận việc đọc thầm trở nên trúc trắc, kéo dài và khó 
khăn. Đây là dấu hiệu cho thấy nên dừng việc đọc thầm trong đầu. 


Chương 8: Tam thiên - Hạnh phúc (lạc) 


MN:111 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sãriputta ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba.” 


Khi hành giả đạt tam thiền, cảm giác về cơ thể mờ dần. Đây là dấu 
hiệu rõ ràng về sự tiến bộ. Hành giả đang ngồi thiền và bỗng nhiên 
nhận ra “mình không cảm thấy đôi tay” hay “mình không cảm thấy 
đôi chân”, “mình không cảm nhận được đôi vai” trừ khi họ cố ý đặt 
sự chú tâm vào các vùng đó. Hành giả có thể thấy nhẹ nhõm, an tĩnh, 
đôi lúc là cảm giác chắc đặc nhưng dễ chịu. Dấu hiệu của thực hành 
đúng 6 biết. 


Không giống như Jhãna kiên cố, hành giả không cảm nhận 
được cho dù ai đó chạm vào cơ thể. Trong Jhãna tỉnh thức, hành 
giả vẫn cảm nhận được cơ thể nếu có Xúc chạm xuất hiện. Xúc 
chạm có thể là kích thích từ bên ngoài khi ai đó chạm vào cơ thể. 


Khi chú ý di chuyển đến một nơi nào điều đó đồng nghĩa Tham 
Ái có mặt ở đó. Khi một cảm giác phát sinh, điều hành giả muốn 
làm là cảm nhận và xem xét điều gì đang diễn ra. Tham Ái vi tế 
diễn ra trong mọi hoạt động tinh thần. Khi cảm giác dễ chịu xuất 
hiện, Tham Ái cùng lúc phát sinh và chúng ta rơi vào trạng thái 
thích hay không thích cảm giác đó. Tiếp theo những dòng suy nghĩ 
và câu chuyện trong đầu xuất hiện theo. Điều hành giả cần làm, 
một lần nữa, là 6 biết và tiếp tục. 

Khi hành giả trải nghiệm tam thiền điều đó là dấu hiệu người 
đó đã buông được rất nhiều căng thẳng tinh thần. Khi căng thắng 
trong tâm được buông, căng thẳng trong thân cũng được buông. 
Bhante Vimalaramsi từng chia sẻ có thiền sinh trình Pháp về việc 
cô ấy cảm thấy dường như chỉ có đầu của mình ngồi ở trên sàn. 
Không có gì khác, chỉ có mỗi cái đầu ở đó. 


Đường tới Niết-bàn 


“Có thời điểm, tôi không cảm thấy tay chân. Không phải bởi vì 
chúng rơi vào giấc ngủ hay đại loại thế. Chúng biến mất. Tôi thấy 
sự tập trung trở nên tốt hơn nhiều, tâm lang thang giảm hẳn. Tôi 
đã nghiên cứu 6 Biết nhiều hơn và đã biết cách áp dụng đúng 
lúc. C.G. Missouri 


Âm thanh ồn ã như tiếng động cơ xe máy có thể diễn ra. Hành giả 
nghe rõ điều này nhưng tâm rất cân bằng. Trong tam thiền, tâm xả - 
quân bình trở nên rõ rệt. Tiếng ồn không còn khiến tâm bị dao động, 
không còn ảnh hưởng đến tâm. Đôi khi hành giả có suy nghĩ “Âm 
thanh cũng chỉ là âm thanh. Thư giãn và về với đề mục”. Hành giả 
cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Cơ thể êm ái, nhẹ nhõm, cân bằng. 
Cảm giác mọi căng thẳng trên cơ thể biến mất. 


Trong sơ thiền và nhị thiền, Hỷ luôn xuất hiện. Nhưng trong 
tam thiền, Hỷ sẽ bắt đầu tan biến dần. Đôi lúc hành giả sẽ băn 
khoăn “Niềm vui đâu rồi? đi đâu rồi? Tôi muốn có niềm vuil” 

Điều cần lưu ý là hành giả đã đi sâu hơn, vượt qua những cảm 
giác có phần thô trược và chạm vào những trạng thái êm ả và an tĩnh 
hơn. Từ được dùng ở đây là lạc - hạnh phúc (sukha), được hiểu là dễ 
chịu, hài lòng. Niềm vui không còn. Đôi khi thiền sinh cần được người 
hướng dẫn khẳng định lại “Niềm vui có cũng được không có cũng 
được. Bạn đang tiến bộ. Tâm bạn đang đi vào sâu hơn”. 


Tâm hành giả trở nên an tĩnh và lắng đọng, không phải theo 
cách các giác quan bị chặn và chỉ tập trung vào một đề mục. Chỉ 
đơn giản là tâm có mặt ở đó và không kiểm soát gì. Hạnh phúc là 
đó. Mọi điều đều ổn. 

Tâm hành giả trở nên tĩnh lặng hơn, vì thế quan sát tốt hơn. 
Hành giả có thể thấy được ngay khi tâm bắt đầu có những dao 
động. họ có thể buông và thư giãn. Từ đó họ thấy được rõ hơn 
cách mà tâm đi lang thang: nó dao động nhẹ nhẹ, rồi dao động rõ 
rệt hơn và rồi đi lang thang hoàn toàn. Việc quan sát được quy 
trình này rõ ràng cần tâm tĩnh lặng. Và khi hành giả kịp nhận biết 
được sự dao động của tâm và thư giãn, tâm chú ý của họ vẫn sẽ ở 


114 


Chương 8: Tam thiền - Hạnh phúc (lạc) 


đề mục. Thiền càng sâu, tâm lang thang của hành giả càng được 
nhận biết và xử lý sớm. 


Đích cao nhất của tâm Từ là tứ thiền 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài đề cập tới thiền tâm Từ 
liên hệ với bảy yếu tố giác ngộ (thất giác chi). Bài Kinh cho thấy rõ 
việc thực hành tâm Từ trong tứ thiền (10). Việc này trái với một 
quan niệm phổ biến trong giới học Phật hay sách Thanh Tịnh Đạo 
là thực hành tâm Từ có đích cao nhất là tam thiền. 


Bài kinh SN46.54 đã chỉ rõ thiền với đề mục tâm Từ - Metta 
giúp hành giả đạt được tứ thiền; tâm Bi giúp hành giả đạt được 
tầng thiền không vô biên xứ, tầng thiền vô sắc đầu tiên; tâm Hỷ 
giúp hành giả đạt tầng thiền Thức vô biên xứ; tâm Xả giúp hành 
giả đạt Vô sở hữu xứ, tầng thiền vô sắc thứ ba. 

Với phương pháp thực hành này, chúng ta không chỉ thực hành 
thiền tâm Từ thuần túy. Chúng ta thực hành đủ Brahmavihara - tứ 
vô lượng tâm. Đây là bốn trạng thái tâm vô lượng của Phạm Thiên 
(Brahma) - tâm Từ (Metta); tâm Bi (Karuna); tâm Hỷ (Mudia) và 
tâm Xả (Upekkha). Tâm Từ chỉ là một đề mục hành thiền, một biện 
pháp trong hệ thống đầy đủ để hành giả thực hành với mục tiêu 
hướng tới Nibbana. 

Thiền Tâm Từ được đề cập trong cuốn sách này không phải là 
một cách thiền bổ trợ chỉ với mục đích làm giảm căng thẳng hay 
chuẩn bị cho thiền đề mục hơi thở. Chúng tôi cung cấp một lộ trình 
và hệ thống đầy đủ trên con đường bát chánh Đạo hướng tới 
Nibbana. 


Bhante Vimalaramsi từng chia sẻ một số thiền sinh, sau khi 
trải qua khóa thiền Vipassana nhập thất, đã tới gặp Ngài và muốn 
học khóa thiền Metta. Họ gặp vấn đề là tâm của họ trở nên lạnh 
lùng, cứng rắn và họ muốn trở lại trạng thái cân bằng hơn, hạnh 
phúc hơn. 


115 


Đường tới Niết-bàn 


Tôi băn khoăn liệu Đức Phật có hướng dẫn phương pháp thiền 
nào mà khiến tâm hành giả trở nên lạnh lùng, cứng rắn, mà phải 
cần Metta để bổ trợ? Liệu những khóa Vipassana nhập thất đó có 
được tổ chức đúng đắn? Và tôi nghĩ nếu trong thực hành, họ sử 
dụng thao tác thư giãn thì nhiều vấn đề sẽ không phát sinh. 

Trong phương pháp này, tâm Từ là phần đầu tiên. Sau đó hành 
giả sẽ tự động trải nghiệm các trạng thái vô lượng tâm khác nếu 
thực hành đúng đắn. 


Chương 9: Tứ thiền - Thanh tịnh 


MN111 “xả lạc (abandoning of pleasure), xả khổ (abandoning 
of pain), diệt hỷ ưu (disappearance of joy and grief) đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
(equanimity), thanh tịnh (purity of mindfulness). 


Trong tứ thiền, cảm nhận về tâm Từ di chuyển từ vùng ngực 
và trái tim lên vùng đầu. Metta có cảm giác như được lan tỏa từ 
vùng đỉnh đầu hoặc trên đỉnh đầu. Người bạn tâm linh thường 
mỉm cười với hành giả. Và cảm giác ấm áp ở vùng lồng ngực biến 
mất. 

Trong tình huống này, hành giả không nên cố gắng kéo cảm 
giác từ trên đầu xuống vùng lồng ngực. Hãy để cảm giác di chuyển 
theo cách của nó theo cách nó phát triển. 

Có hành giả mắc sai lầm khi cố ép cảm giác trở lại xuống lồng 
ngực bằng cách chú tâm vào trái tim. Họ đang tự làm khó bản thân. 
Điều hành giả nên làm là chân thành mong ước điều tử tế đến 
người bạn tâm linh. Tâm Từ, di chuyển theo cách của nó, đến khu 
vực thích hợp với nó. 


Trong tứ thiền, cảm giác dễ chịu thoải mái chuyển thành cảm 
giác thanh tịnh, an tĩnh sâu sắc. Một trạng thái tâm cân bằng 
không phản ứng. Vẫn có những cảm giác dễ chịu và khó chịu xuất 
hiện trong tâm hành giả. Tuy nhiên tâm họ không hề bị dao động. 
Hành giả quan sát khách quan điều đang diễn ra với tâm thanh 
tịnh, cân bằng. Trong một số tài liệu, tứ thiền được gọi là 'thanh 
tịnh” 


“Cân bằng cực kì rõ rệt. Khi tôi xả thiền, tôi thấy hạnh phúc, 
không phải là niềm vui mãnh liệt mà rất thư thái. Một cảm giác 
bình an mạnh mẽ, hoàn toàn tĩnh lặng, yên ả và nụ cười tự nhiên. 
Trong khi hành thiền, tôi dễ dàng thấy nụ cười từ những người tôi 


Đường tới Niết-bàn 


gửi Metta. Cảm giác Tâm từ ở trên đỉnh đầu, và một lần nữa tôi 
không còn tri giác hay cảm nhận về cơ thể. Tôi chỉ thấy bay bổng, 
nhẹ nhõng, mở rộng. S.D California 


Hành giả không cảm nhận được các cảm giác trong thân nhưng 
có thể cảm nhận được xúc chạm ở bề mặt. Nếu con kiến bò lên 
người, hành giả nhận biết rõ. Tuy nhiên, hành giả có tâm quân 
bình mạnh mẽ nên không thứ gì ảnh hưởng được. Muỗi bay vòng 
quanh, đốt và cũng chỉ là thế, không vấn đề gì. Tâm trở nên quân 
bình, không phân biệt với mọi cảm giác. Trong tứ thiền, các cảm 
giác đau trên cơ thể biến mất vì tâm không còn phản ứng “tôi 
không thích”. Tuy nhiên, nếu chướng ngại xuất hiện, hành giả bị 
rời khỏi tầng thiền và cơn đau lại xuất hiện. 


Có những hành giả chia sẻ gặp ánh sáng màu vàng bao phủ 
khắp tâm trí và sự dễ chịu lan tỏa từ đỉnh đầu tới chân. 


Khi thiền đi bộ trong tứ thiền, hành giả sẽ cảm nhận được cảm 
giác ở dưới chân vì có xúc chạm với mặt đất. Tuy nhiên cảm giác 
trên cơ thể không khiến hành giả bị phân tâm. Ý thức của họ giờ 
di chuyển tới vùng trên đầu. 


Bài tập nâng cao - phá vỡ những rào cản 


Trong khóa thiền từ giai đoạn này, hành giả sẽ được người 
hướng dẫn chia sẻ cụ thể về các tầng thiền đang trải nghiệm, chia 
sẻ về việc họ đã có những kĩ năng hành thiền đúng và thái độ thực 
hành đúng. Giai đoạn trước người hướng dẫn sẽ không chia sẻ 
nhiều vì điều này gây cản trở hơn có ích. Tuy nhiên vì tâm hành 
giả đã cân bằng và an tĩnh hơn nên họ có thể hiểu được điều đang 
diễn ra. Họ bắt đầu hiểu điều gì được mô tả trong bài Kinh Trung 
Bộ số 111. Và giống như Ngài Sariputta, hành giả quan sát được 
sự tiến bộ lần lượt. 


118 


Chương 9: Tứ thiền - Thanh tịnh 


Hướng dẫn thực hành: 


Đến lúc này, hành giả có thể thay đổi người bạn tâm linh do đã 
thành thục biện pháp cơ bản. Đã đến lúc họ cần thực hành các bài 


khác. 


Trong bài tập này, hành giả hãy thay đổi người bạn tâm linh. 
Hành giả lần lượt đi các nhóm dưới đây, lan tỏa tâm Từ tới từng 
người cho tới khi thấy người đó mỉm cười, hạnh phúc. 


Chọn thêm ba người bạn tâm linh (bất kể giới tính, không 
phải thành viên gia đình, đang sống) và lần lượt lan tỏa 
Metta tới từng người cho tới khi họ mỉm cười lại hoặc bạn 
cảm thấy có sự kết nối dễ chịu với họ 


Chọn bốn thành viên trong gia đình (nam hoặc nữ - giới 
tính không quan trọng) và lần lượt lan tỏa Metta tới từng 
người cho tới khi họ mỉm cười lại. 


Chọn bốn người quen biết bình thường (nam hay nữ) và 
lan tỏa Metta tới từng người cho tới khi họ mỉm cười lại. 
Một người quen có thể là người thỉnh thoảng mình gặp như 
là người lái xe bus, người bán hàng, người thu ngân. Hành 
giả không thân quen nhưng có thể chào hỏi. 


Kẻ thù là nhóm cuối. Hành giả lan tỏa Metta tới những người 
tạo cho mình cảm giác phiền toái khó chịu. Kẻ thù là người 
hành giả không thích. Ta có thể không thích họ, ta biết họ 
không ưa mình. Kẻ thù có thể là người của công chúng hoặc 
bất cứ ai tạo nên cảm giác khó chịu. Lan tỏa Metta từng người 
cho tới khi không còn ai hiện lên trong tâm trí. 


Nếu sân hận hay sự khó chịu bức bối xuất hiện khi lan tỏa 
Metta cho kẻ thù, hành giả hãy quay về nhóm người quen cho tới 
khi những cảm giác sân hận biến mất. Và rồi bắt đầu lại với nhóm 
người kẻ thù. Hành giả lan tỏa Metta cho tới khi năng lượng thù 
địch, khó chịu tan biến và họ mỉm cười. Cảm giác hành giả có được 
không cần sâu sắc, chỉ cần hành giả có cảm giác thoải mái là đủ. 


119 


Đường tới Niết-bàn 


Lưu ý: bất kì ai cũng có những phẩm chất tốt đẹp. Hành giả có thể 
tập trung vào điều này. 


Hành giả thực hiện quy trình trên trong khoảng hai mươi hoặc 
ba mươi phút nhưng không nên kéo dài hơn một giờ. 


Nếu hành giả không thể vượt qua được bài tập này thì có thể 
họ cần thực hành thiền tha thứ. Hướng dẫn thực hành thiền tha 
thứ ở cuối quyển sách này hoặc trên website Dhammasukha. 
Thiền tha thứ là một phương pháp hiệu quả và phù hợp với mọi 
người. Và kĩ thuật này đặc biệt có ích cho những người không thể 
lan tỏa cảm giác tử tế chân thành tới một nhóm người nào đó. 

“Sáng nay, tôi thực hiện bài Phá bỏ những rào cản lần đầu. Trải 
nghiệm rất tốt. Tôi thấy mọi người đều nở lại nụ cười nhanh 
chóng. Rồi đến lúc tôi lan tỏa Metta tới nhóm kẻ thù. Tôi hay ghen 
tị với một cô và đã tha thứ bản thân vì việc đó. Tôi nguyện cho cô 
ấy được hạnh phúc, bình an. Rồi tôi thấy cô ấy mỉm cười. Người 
thứ hai là chồng của cháu tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mỉm 
cười nên không rõ hình ảnh đó như thế nào. Nhưng khi tôi nguyện 
bình an đến với vợ chồng cháu, thì cảm giác tim tôi như có luồng 
điện lóe lên. Tôi biết là tôi đã sai. Cái ghét bỏ không đáng có. Chỉ 
có tình thương mới hóa giải được sân hận.” €.G. Missouri 


Lan tỏa sáu hướng 
e Hướng dẫn thực hành 


Sau khi hoàn thành bài tập Phá vỡ những rào cản, hành giả sẽ 
báo cáo với người hướng dẫn hoặc tự thực hành tiếp tục như sau. 


Hành giả, vào lúc này, lan tỏa Metta từ vùng đầu - không phải 
“con mắt thứ ba” hay vùng trán mà là vùng đỉnh đầu hoặc giữa 
đỉnh đầu. Hành giả lan tỏa lần lượt sáu hướng - đằng trước; đằng 
sau; bên phải; bên trái; phía trên; phía dưới. Mỗi hướng lan tỏa 
trong vòng năm phút. Tổng cộng ba mươi phút. 


Chương 9: Tứ thiền - Thanh tịnh 


Trong thời gian thiền còn lại, hành giả lan tỏa tới mọi chúng 
sinh trong mọi hướng cùng lúc, lan tỏa tới cả vũ trụ, không giới 
hạn. Hành giả ngồi thiền và lan tỏa cảm giác yêu thương tới toàn 
vũ trụ và xa hơn thế. Như ngọn nến tự tỏa ánh sáng, hành giả hãy 
để cảm giác ấm áp tự lan tỏa theo cách của nó. Hành giả không 
thúc, không đẩy, không ép. Niềm vui bây giờ bắt đầu! 

“Tôi hoàn toàn đắm chìm. Có lúc không có cái “tôi” nào cả. Tất 
cả những gì tôi thấy là ánh sáng lan tỏa mọi hướng. Nó giống như 
đài phun nước đi lên, đi xuống, theo mọi hướng. Tôi say mê đến 
nỗi khi chuông đồng hồ reo lên, tôi bị giật mình. Chồng tôi đã chia 
sẻ là trông khuôn mặt tôi thật rạng rỡ, tràn đầy niềm vui và an 
lạc”. €.G. Missouri. 

Hành giả nên ngồi dài hơn một giờ và càng lâu càng tốt nếu 
thấy thoải mái. Hành giả không nên dừng lại khi đang cảm thấy dễ 
chịu hoặc đang cảm thấy tiến bộ. Hãy tiếp tục thực hành. Cũng 
đừng dừng lại khi muốn nghỉ hay chộn rộn. Hãy cố gắng thêm năm 
phút. Rất nhiều lúc, thêm năm phút sẽ khiến hành giả vượt qua 
trạng thái bồn chồn khó chịu đó. 

Hành giả cứ lan tỏa trạng thái trong tứ vô lượng tâm. Bất cứ 
trạng thái tâm nào xuất hiện, hãy lan tỏa mọi hướng. Và đây là 
thực hành chính trong giai đoạn này. Hành giả không thay đổi 
phương pháp cho tới khi đạt tầng thiền cao nhất có thể. Lưu ý, tôi 
đang mô tả kĩ thuật như cách được chia sẻ trong Kinh nguyên 
thủy. Tôi chỉ diễn giải Kinh điển chứ không tạo ra một phương 
pháp thiền nào mới. Hành giả, vào lúc này, thực hành tứ vô lượng 
tâm theo đúng hướng dẫn Kinh điển nguyên thủy. 


Phương pháp thực hành tâm Từ này, cũng như các trạng thái 
tâm vô lượng thường xuyên được đề cập đến trong các bài Kinh 
nguyên thủy. Trong Trung Bộ Kinh, chúng xuất hiện trong 12 bài. 
Đề mục hơi thở chỉ xuất hiện trong 4 bài 11: Có lẽ Đức Phật giảng 
dạy đề mục BrahmaVihara nhiều hơn và chú trọng hơn đề mục 
hơi thở. 


Đường tới Niết-bàn 


Bhante Vimalaramsi nhấn mạnh thiền đề mục tâm Từ giúp 
hành giả tiến bộ nhanh gấp sáu lần so với đề mục hơi thở. Với 
người sử dụng đề mục hơi thở, họ có thể đạt sơ thiền sau sáu tuần 
thực hành. Còn với đề mục Metta, hành giả chỉ cần một tuần. Đây 
là kinh nghiệm chúng tôi thấy được. Vì thế chúng tôi luôn khuyên 
thiền sinh hãy sử dụng đề mục Metta. Bhante Vimalaramsi chỉ 
hướng dẫn đề mục hơi thở với những tuýp tính cách gặp khó khăn 
khi cảm nhận Metta. Tuy nhiên việc áp dụng thao tác 6 biết là 
thống nhất trong các đề mục. 


Chương 10: Không vô biên xứ - Tâm Bi 


Đức Phật dạy có bốn bậc thiền. Và Ngài chia tiếp tứ thiền thành 
bốn bậc - xứ. 


~.1}) 


Kinh điển Nguyên thủy mô tả bốn bậc thiền này là “cõi” hoặc 
là “xứ”. Chúng tôi sẽ dùng thuật ngữ “xứ” là chính nhưng cũng 
dùng cả thuật ngữ “cõi thiền vô sắc” hoặc “vô sắc giới” để độc giả 
hiểu được sự liên hệ. 

Khi hành giả tới giai đoạn này, họ trải nghiệm các bậc thiền vô 
sắc - không liên quan tới vật chất. Bốn tầng thiền đầu được gọi là 
rũpa jhãna hay là bốn tầng sắc giới. Rupa có nghĩa là “lĩnh vực của 
cơ thể - thân” và r¡pa nghĩa là “lĩnh vực của tâm - tỉnh thần”. 
Chính xác hơn ä trong arnpa có nghĩa là không thuộc về cơ thể. 


“„” 


Từ khóa “cõi - xứ” cũng được dùng để mô tả các chỉ phần cao 
của tứ thiền. Đức Phật dùng từ khóa này vì Ngài có chia sẻ nếu 
hành giả đạt được một trong bốn bậc thiền thì công đức của hành 
động đó sẽ giúp họ tái sinh trong cõi sống liên quan. Có tổng cộng 
ba mươi mốt cõi sống. Và các cõi thiền Jhãna được coi là là nơi 
chúng sinh có tuổi thọ cao nhất, êm ái nhất. Ở các tầng thiền càng 
cao, tuổi thọ của chúng sinh trong cõi đó càng dài và trạng thái 
sống càng tỉnh tế. 


MN:111 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sãriputta vượt lên hoàn toàn 
sắc tưởng (perception of form), diệt trừ mọi chướng ngại tưởng 
(disappearance of perceptions of sensory impact), không tác ý đối 
với dị tưởng (non-attention to perception of diversity),nghĩ rằng: 
“Hư không là vô biên”, (Sariputta) chứng và trú Không vô biên xứ. 

Đoạn trên mô tả hành giả đã vượt qua toàn bộ các vấn đề liên 
quan tới vật chất và trải nghiệm lĩnh vực tỉnh thần. Hành giả 
không còn chú ý tới năm cửa giác quan và chỉ để ý đến tâm mình. 


Đường tới Niết-bàn 


Hành giả bắt đầu cảm nhận cảm giác êm ái hơn. Cảm giác vốn 
ấm áp, mở rộng đã chuyển thành êm ái, mềm mại và ít dao động 
hơn. Đây là tâm Bi (Karuna). Đây là trạng thái tâm có phần vi tế 
và an tĩnh hơn tâm Từ. 

Hành giả có thể chia sẻ về cảm giác từ ái như không có giới 
hạn. Rộng lớn như bầu trời. Cảm giác đầu của hành giả như mở 
rộng và mọi thứ như lan tỏa ra các hướng. Có thể hành giả cảm 
giác như bản thân lơ lửng giữa không trung hay vũ trụ hoặc sàn 
nhà như sụt xuống. 


Đây là trạng thái tâm rất dễ chịu và ấn tượng. Tâm như mở 
rộng liên tục không có giới hạn, không có điểm trung tâm. Và khi 
mô tả những điều như vậy với người hướng dẫn, hành giả có thể 
thốt nên những câu cảm thán như “Tuyệt vời! Lạ lùng!” 


“Wow! Trong bốn thời thiền hôm nay, mỗi thời khoảng một 
tiếng, tôi cảm thấy không gian trở nên rộng hơn, lớn hơn, lớn 
hơn... Tôi lan tỏa tâm Từ ra mỗi hướng năm phút và sau đó lan 
tỏa tới cả sáu hướng trong thời gian còn lại. Quả cầu tâm Từ mở 
rộng dần không có giới hạn. Tâm Từ cũng thay đổi. Giờ nó giống 
như một trường lực mạnh mạnh mẽ, có từ tính. Tôi chưa bao giờ 
cảm nhận sự mở rộng và bao la thế này. Phần nào tôi hiểu được 
cách cảm thọ và tri giác xuất hiện và trôi đi liên tục và đúng là “tôi” 
không kiểm soát... S.D., California 


Hướng dẫn thực hành: 

Hành giả đổi đề mục từ tâm Từ sang tâm Bi và lan tỏa tâm Bi 
vô lượng tới các hướng như khi thực hành với tâm Từ. Trong từng 
thời thiền, hành giả bắt đầu với việc lan tỏa từng hướng, mỗi 
hướng kéo dài năm phút và sau đó lan tỏa tâm Bi vô lượng tới tất 
cả chúng sinh trong mọi hướng. Tâm Từ tự động chuyển sang tâm 
BI. 

Bhante Vimalaramsi chia sẻ đây là trạng thái mà nhiều vị thiền 
sư đề cập đến khi nói về tâm Bi vô lượng của Đức Phật. Quan điểm 


124 


Chương 10: Không vô biên xứ - Tâm Bi 


của Bante là khi Đức Phật mô tả về tâm Bi là ngài đang nói đến 
không vô biên xứ hay là cõi thiền vô sắc đầu tiên. Đây không phải 
là trạng thái tâm yêu thương, quan tâm chăm sóc đời thường, mà 
đây là bậc thiền jhãna. 

Bhante cũng chia sẻ quan điểm là Đức Phật thực hành tâm Bi 
mỗi sáng - vào tầng thiền không vô biên xứ với tâm Bi là đề mục. 
Trong trạng thái tâm này, Đức Phật sẽ rà soát thế gian để tìm 
những ai cần đến tâm Bi của ngài và đã sẵn sàng để hiểu điều Ngài 
đang dạy. Rồi Ngài sẽ tiếp cận và dạy họ Dhamma. Ngài để ý đến 
những người “chỉ có chút bụi trong mắt” và đã có hạt giống giác 
ngộ. 


MN:111 “Và những pháp thuộc về Không vô biên xứ như hư 
không, vô biên xứ tưởng, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm.” 


Hành giả vẫn cảm nhận ngũ uẩn dù đang trong tầng thiền vô 
sắc. Điều này có nghĩa hành giả vẫn thực hành tứ niệm xứ ngay 
trong các tầng thiền bậc cao này. 


Hành giả đang làm việc trong lĩnh vực tỉnh thần và cảm nhận 
về cơ thể biến mất hoàn toàn, trừ khi có sự xúc chạm. Đoạn Kinh 
trong MN111 không còn mô tả việc cảm giác “lạc thọ”! Vì thế hành 
giả không nên đưa sự chú ý của mình về cơ thể, hãy 6 biết mọi 
điều liên quan tới cảm nhận về cơ thể. 

MN:111 “dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; những pháp 
ấy được Säriputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Säriputta biết 
đến khi chúng khởi lên, được Säriputta biết đến khi chúng an trú, 
được Säriputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sãriputta đối với 
những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế. Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa.” Đối với 
Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa.” 


125 


Đường tới Niết-bàn 


Hướng dẫn thực hành: 


Hãy tiếp tục lan tỏa tâm Bi tới sáu hướng và quan sát cách nó 
tự mở rộng ra ngoài. Các trạng thái tâm của Brahmavihara tự 
động chuyển đổi theo thứ tự. Trạng thái tâm nào xuất hiện là theo 
cách của nó. Hành giả lưu ý không cố gắng tạo ra cảm giác hay 
trạng thái. Nó sẽ tự động xuất hiện khi thực hành đúng. 


Chương 11: Thức vô biên xứ - Tâm Hỷ 


MN:111“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sãriputta vượt lên hoàn 
toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú 
Thức vô biên xứ” 


Đây là tầng thiền rất thú vị. Theo một khía cạnh, tâm Bi tự động 
chuyển sang tâm Hỷ. Cảm giác này khác so với tâm Bi. Và nó cũng 
không thật sự rõ ràng như định nghĩa. Đây là cảm giác Bhante gọi 
đơn giản là niềm vui - hỷ. 

Trước tầng thiền này, Hỷ có chút rung động, phấn khích (pTti). 
Giờ đây Hỷ trở nên tỉnh tế và an tĩnh. Đây là điều khác biệt giữa 
pIti và mudita. Về cơ bản, cảm giác Bi chuyển sang Hỷ. 


Hướng dẫn thực hành: 


Trong tầng thiền, hành giả bắt đầu lan tỏa tâm Hỷ sang mọi 
hướng thay vì tâm Bi. Hỷ hiện tại là đề mục hành thiền. 


Cũng trong tầng thiền, ý thức của hành giả ngày càng tốt và sắc 
bén. Họ có thể quan sát được từng ý thức sinh và diệt liên tục. 
Hành giả trực tiếp quan sát được sự vô thường của mọi điều. Tâm 
hành giả không hề nghi ngờ về việc mọi điều đến rồi đi, liên tục. 

Đôi lúc, mắt hành giả tự động mở vì đồi dào năng lượng. Hành 
giả cho dù cố nhắm mắt nhưng không thể. Vì thế hãy để chúng mở 
tự nhiên. 


“Sự xuất hiện của các thức là tự động, sự tan biến của chúng 
cũng tự động. Đây là một quy trình khách quan và không ai kiểm 
soát. Cảm giác về cái “tôi” biến mất và xuất hiện, biến mất và xuất 
hiện liên tục. Có những khoảng khắc ý thức dừng lại hoàn toàn - 
không có gì ở giữa xuất hiện và biến mất. Khoảng lặng trong ý thức 
xuất hiện ngày một rõ và dài hơi. Mỗi khi khoảng lặng xuất hiện, 
tôi lại quay về quan sát sinh và diệt của thức. Khi tôi xả thời thiền 


Đường tới Niết-bàn 


cuối, tâm tôi rất an tĩnh, sáng suốt và sắc bén. Chưa bao giờ trạng 
thái tâm tốt như vậy. Tôi không biết dùng từ gì khác để mô tả 
ngoại trừ “tuyệt vời!” S.D., California 


Khi hành giả nhận ra sự vô thường và vô ngã (mọi thứ chỉ tuân 
theo quy luật tự nhiên khách quan), thì sẽ có điều thú vị diễn ra. 
Có thiền sinh chia sẻ “Tôi đã quan sát thấy các thức sinh khởi: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Tôi thấy các thức sinh và diệt liên tục. 
Quan sát sự sinh diệt liên tục thế này khiến tôi thấy mệt”. 


Điều hành giả đang quan sát thấy không chỉ có vô thường mà cả 
khổ. Và hành giả cũng thấy được là không có ai đứng sau điều khiển 
mọi hiện tượng. Các hiện tượng tự động sinh diệt. Họ thấy anicca (vô 
thường), dukkha (khổ), and anattã (vô ngã) trực diện, rõ ràng trong 
khi ở các bậc thiền vô sắc. Trong Đạo Phật, đây là ba đặc điểm của 
vạn vật. Mọi thứ tồn tại đều có đặc điểm này và hành giả quan sát 
được trực tiếp. 


Bhante Vimalaramsi từng kể với chúng tôi về thói quen của 
một vị tỳ kheo nổi tiếng ở Myanmar. Bhante và vị này cùng được 
mời đến nhà một vị cư sĩ để cúng dường. Trong cả bữa ăn, tỳ kheo 
thường xuyên nói “dukkha, dukkha”. 

Điều vị ấy đang làm là nhắc nhở bản thân về khổ và điều này 
không hiệu quả. Việc này tạo ra tâm sân với bất cứ điều gì hành 
giả đang ghi nhận và nó là tâm bất thiện. Đó không phải là hiểu 
biết trực tiếp. 

Trải nghiệm trong tầng thiền vô sắc này giúp hành giả trả lời 
được rất nhiều thắc mắc và câu hỏi. Trước đó, hành giả không thể 
hình dung hay thấy được. Còn hiện tại, nhờ niệm rất sắc bén, hành 
giả quan sát được rõ ràng các sự thật tỉnh tế. Mười hai mắt xích 
của Duyên khởi cũng được dần được hiểu và quan sát được rõ 
ràng. Hơn nữa, hành giả bắt đầu thấy được mối quan hệ nhân quả 
giữa các mắt xích, có mắt xích này thì có mắt xích kia, không có 
mắt xích này thì không có mắt xích kia. 


128 


Chương 11: Thức vô biên xứ - Tâm Hỷ 


Sau một thời gian, việc quan sát thức sinh và diệt liên tục khiến 
hành giả bị mệt. Họ băn khoăn là liệu việc sinh diệt liên tục này có 
bao giờ kết thúc không? Liệu có sự kết thúc? Trong mọi hành 
động, từ ngồi thiền, đi bộ, ăn uống... hành giả đều quan sát được 
các thức sinh diệt liên tục. Liệu có lối thoát nào không? 


“Theo đúng hướng dẫn của thầy, tôi lan tỏa tâm Hỷ từng hướng 
trong năm phút rồi tới mọi phương hướng. Tâm Hỷ dần mở rộng 
không ngừng. 

Một lần nữa, sự hiểu biết về tính chất vô thường của “cái tôi” 
xuất hiện với việc “cái tôi” sinh khởi rồi tan biến. Khoảng lặng giữa 
sinh và diệt trở nên rõ ràng và kéo dài hơn. Sự chú tâm của tôi nhẹ 
nhàng chuyển sang những khoảng trống đó. Khi đó tâm Hỷ vô 
lượng dần chuyển sang tâm Xả. 


Tôi không còn chú ý đến sự vô thường của “cái tôi” hay quan 
tâm tới sự đồng hóa với suy nghĩ, cảm giác hay hành động. Nhờ 
trải nghiệm sâu sắc, tôi nhận ra cảm giác và suy nghĩ không do tôi 
kiểm soát. Suy nghĩ hay các khái niệm nói chung giống như mùi 
hương đối với mũi, âm thanh với tai. Nó đến và đi một cách tự 
nhiên, không có “tôi” nào kiểm soát, điều khiển. Tôi vẫn 6 biết liên 
tục, dù thế nào” S.D California 


Hướng dẫn thực hành: 


Những bóng sáng lập lòe như ánh sao có thể xuất hiện rồi tan 
biến. Đó là khởi đầu của Tham Ái. Đó là dấu hiệu tanha bắt đầu phát 
sinh. Đó là sự bắt đầu hình thành của những suy nghĩ. Hành giả có 
thể thấy tâm mình bị kéo vào ánh sáng đó - sự căng thẳng. Hành giả 
cũng nhận ra nếu họ 6 biết những rung động đó khi chúng mới sinh 
khởi thì suy nghĩ không xuất hiện. Và họ thấy nhẹ nhõm. Thao tác 6 
biết giúp hành giả quay về trạng thái cân bằng, an tĩnh. Hãy lưu ý 6 
biết ngay khi chúng sinh khởi. 


Những ánh sáng chập chờn luôn kéo tâm mình để ý vì chúng 
là hạt giống của Tham Ái đang hình thành. Hành giả quan sát được 


129 


Đường tới Niết-bàn 


Tham Ái tồn tại trong mọi suy nghĩ. Và hành giả bắt đầu hiểu tại 
sao việc tư duy là điều mệt mỏi và phiền toái. 

Hầu hết chúng ta đều từng khó ngủ vì nghĩ quá nhiều. Đó là 
đau khổ. Nếu hành giả thực hành pháp thiền này đúng, họ sẽ có 
giấc ngủ an lành và không gặp ác mộng. Đây là một trong mười 
một lợi ích của thiền tâm Từ. 


Hành giả có thể thấy những luồng sáng mạnh mẽ như những mặt 
trời nhỏ. Đây được gọi là nimitta. Tôi không đề cập đến Nimitta hay 
quang tướng mà các phương pháp thực hành thiền Chỉ sử dụng. 
Nimitta chỉ là hình dạng và hình khối phát sinh. Đây là nghĩa chính 
xác của từ Nimitta. Hành giả cần buông và 6 biết, đừng chuyển sự 
chú tâm của mình vào đó. Nimitta chỉ là những hiện tượng tâm thú 
vị, dễ gây phân tâm. 


Nếu hành giả chuyển sự chú ý của mình vào ánh sáng (quang 
tướng), hành giả đã chuyển sang thực hành thiền Chỉ - rèn sự tập 
trung. Điều này không đề cập đến trong Kinh điển. Đức Phật đã 
từng thực hành tất cả các loại thiền này và thấy rằng chúng không 
dẫn tới giác ngộ. 

Khi hành giả thực hành thiền Chỉ với đề mục hơi thở, ánh sáng 
có thể xuất hiện. Và nếu hành giả sử dụng ánh sáng đó làm đề mục 
thì họ không còn thực hành đúng như hướng dẫn từ Kinh. Nếu 
mắc phải, hành giả cần 6 biết. 

Nguyên nhân của việc nhiều người thực hành Jhãna kiên cố là do 
ảnh hưởng của các bản chú giải như Thanh Tịnh Đạo. Cuốn sách này 
có đề cập đến những biện pháp thực hành vốn không nằm trong 
Kinh điển nguyên thủy. 


Trong tầng thiền Thức vô biên xứ, có người sẽ thấy các bậc 
trời, Phạm Thiên, Đức Phật, Jesus, hay Mohammad. Họ thấy được 
quang ảnh của vị nào là do tín ngưỡng và niềm tin của họ. Tất cả 
những hình ảnh này cần được 6 biết. Và hành giả cảm thấy hạnh 
phúc và vui vẻ, thậm chí chảy nước mắt vì vui thì hãy cho phép 


Chương 11: Thức vô biên xứ - Tâm Hỷ 


nước mắt được chảy. Đây là dấu hiệu của mudita hay tâm Hỷ mà 
họ đang an trú. 


Hành giả có thể cảm nhận thấy mọi thứ như chậm lại, giống 
như xem một bộ phim quay chậm. Hành giả có thể thấy từng thức 
phát sinh rồi tan biến, sinh rồi diệt. Hành giả có thể thấy cơ thể 
dao động và như rung lắc. Và việc cần làm là họ 6 biết tất cả. Tất 
cả những trải nghiệm này không quan trọng, không nên bị đồng 
hóa. Hành giả chỉ cần cho phép chúng diễn ra theo cách của chúng. 
Hành giả quan sát được vì niệm của họ đang rất sắc bén, nhạy bén 
đến mức quan sát được các thức diễn ra riêng lẻ. 


Hướng dẫn thực hành 


Hành giả cần để ý đến những khoảng trống xuất hiện giữa các 
thức, cần cố gắng nhận biết được khoảng lặng ở đó và an trú trong 
sự tĩnh lặng này. Hành giả cần buông mọi thứ, và có thể nghĩ “ở đây 
không có gì”. Hãy kiên nhẫn để trạng thái tâm này sâu sắc và rõ ràng 
hơn. Thực hành theo cách này sẽ giúp hành giả trải nghiệm tầng 
thiền tiếp theo và cũng là tâm cuối cùng của BrahmaVihara - tâm Xả 
(Upekkha). 


Có lúc trong bậc thiền này, trong tâm hành giả có thể hiện lên 
suy nghĩ “Nếu không có cái tôi nào, liệu tôi có chết không?”. Nỗi sợ 
có thể xuất hiện “Tôi không kiểm soát được bất cứ gì cả, tôi nên 
làm gì đây?”. Điều hành giả cần làm là tiếp tục điều đang làm. Vì 
từ đầu tới cuối, không có cái tôi nào tồn tại cả. Đây là sự hiểu biết 
sâu sắc chứ không phải những suy nghĩ về tự tử. 

Người hướng dẫn sẽ nhắc nhở hành giả đây chỉ là trò chơi của 
tâm trí nên hãy đón nhận nó thoải mái, buông lỏng và cười. Hành 
giả đang thiền sâu hơn và trải nghiệm những điều thú vị hơn. 

“Tôi đã vững vàng hơn trong thức vô biên xứ. Tôi đã quan sát 
thấy rất nhiều điều ví dụ như những dải hình học nhiều màu sắc 
xen kẽ những ánh sáng nhấp nháy. Có khi tôi thấy hàng triệu điểm 
sáng nhấp nháy ngẫu nhiên. Các dải màu xen kẽ sáng nhấp nháy 


Đường tới Niết-bàn 


là hiện tượng phổ biến nhất. Tôi nhớ thầy hướng dẫn nên để tâm 
vào khoảng lặng giữa các thức nên tôi đặt tâm vào giữa các ánh 
sáng và 6 biết. Màu sắc dần tĩnh lại và biến mất nhưng tôi thấy vẫn 
còn những gợn nhỏ trong cái trống không. Tôi 6 biết tất cả những 
gợn đó và thấy chúng dần chậm lại và cũng tan biến. 


Tâm tôi cực kì tĩnh lặng nhưng tôi không rõ liệu tôi có đang ở 
trong trạng thái thiền hay không. Tôi nghĩ tôi đang phải thiền nên 
cần quay về lan tỏa cảm giác vui vẻ. Vì vậy tôi lại khởi lên niềm 
vui. Những màu sắc và dải màu nhấp nháy lại xuất hiện. Một lần 
nữa tôi 6 biết chúng và trở về sự tĩnh lặng.” R.M. Nhật Bản. 


A^” 


“Một lần nữa, sự hiểu biết về “cái tôi” trở nên rõ ràng khi nó 
xuất hiện và biến mất. khoảng lặng giữa từng thức sinh và diệt trở 
nên rõ ràng hơn. Tôi chuyển sự chú tâm của mình vào những 
khoảng trống đó và rồi tâm Hỷ chuyển sang tâm Xả. S.D. California 


Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm Xả 


MN:111 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sãriputta vượt lên hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú 
Vô sở hữu xứ 

Thường hành giả coi rằng thế giới khách quan tồn tại bên ngoài 
bản thân, là những điều độc lập. Giờ đây, họ quan sát thấy tất cả mọi 
thứ như chỉ diễn ra trong tâm. Hành giả quan sát thấy những dao 
động tâm khác nhau nhưng chúng không nằm ngoài tâm. Khái niệm 
có một cái tôi sống trong thế giới này là khuôn mẫu sâu thẳm trong 
tâm trí. Tất cả chúng ta đều có khuôn mẫu khái niệm này - coi rằng 
ta và thế giới khách quan là các thể độc lập. Đồng hóa mọi thứ nghĩa 
là hành giả quan niệm ta đang làm điều gì đó trong tâm trí. “Tôi” đã 
làm điều gì đó trong quá khứ. “Tôi” đang làm gì đó trong hiện tại. Và 
“tôi” sẽ làm điều gì đó trong tương lai. Và “tôi” chỉ tồn tại trong tâm 
trí. Giờ đây hành giả quan sát được khái niệm “tôi” này. 

Bên ngoài cái tâm suy nghĩ, chỉ tồn tại nhìn, nghe, chạm, nếm, 
ngửi. Tất cả chỉ là cảm giác sinh và diệt. Nếu hành giả đồng hóa 
các hiện tượng này với “tôi”. Tôi là cái này, tôi dự định cái này, tôi 
nghĩ cái này... Tất cả chỉ là những ảo tưởng liên tục, được tạo ra 
trong từng khoảng khắc. Tất cả chỉ là những điều tưởng tượng. 


Lúc này hành giả bắt đầu thức tỉnh khỏi giấc ngủ mơ và quan 
sát thực tế điều gì đang diễn ra. Những dòng suy nghĩ dừng lại. 
Những khái niệm và dính mắc khái niệm dừng lại. Trong cái thấy 
chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe... Không có gì diễn 
ra trong quá khứ, không có gì diễn ra trong tương lai. Tất cả hiện 
tượng diễn ra trong khoảng khắc hiện tại. Và trong hiện tại, không 
có cái tôi, chỉ có cái thấy điều đang diễn ra ở các cửa giác quan 
trong từng khoảng khắc. Hành giả chưa từng trải nghiệm tâm tĩnh 
lặng sâu sắc như vậy bao giờ. Đây là trải nghiệm tầng thiền vô sở 
hữu xứ. 


Đường tới Niết-bàn 


Trải nghiệm tầng thiền này giống như một phần trong phim 
“ma trận” khi Keanu Reeves tỉnh lại từ cái kén đầy chất lỏng, một 
cỗ máy tạo nên ảo giác về cuộc sống bình thường. Giống như Neo 
(do Keanu thủ vai), chúng ta tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ của cái 
tôi, và thấy rằng không có gì ngoại trừ mọi thứ đều vận hành theo 
quy luật khách quan - một dòng chảy không có khởi đầu, không 
có kết thúc. 


Giờ đây ý thức của hành giả dường như không còn để ý đến cơ 
thể và các cảm giác mà chỉ còn chú ý đến vùng khoảng không trong 
đầu. Họ không còn để ý nhận biết những øì diễn ra trên cơ thể và 
dường như mọi thứ diễn ra đều xuất phát từ trong tâm, cụ thể là 
khu vực đầu. 


Cái khái niệm cũng dừng hoạt động. Những suy nghĩ cũng chỉ 
là những suy nghĩ về sự quan sát và không bị đồng hóa. Những 
suy nghĩ không còn là cách hành giả nhìn nhận về thế giới. Và thực 
tế, hầu hết các suy nghĩ đều dừng. 


Do khái niệm được hình thành từ suy nghĩ cho nên “không có 
øì” dẫn tới vô sở hữu xứ. Hành giả quan sát điều đang diễn ra một 
cách rõ ràng, không có nhiễu loạn, không có những câu chuyện kể 
trong đầu về mọi thứ nên là thế này, nên là thế kia. 


Có người chia sẻ trải nghiệm này giống như ở hoang mạc một 
mình. Không có gì ở hoang mạc trừ cát... Nó dễ chịu nhưng không 
giống bất cứ điều gì đã từng trải nghiệm. 

Hành giả bắt đầu hiểu mắt xích Danh Sắc (nama-rupa) trong 
Duyên khởi. Có tâm phụ thuộc vào thân. Thân và tâm tách biệt 
nhưng liên hệ mật thiết với nhau. Thân không thể thiếu tâm, tâm 
không thể thiếu thân. Và trong tầng thiền, với trải nghiệm trực 
tiếp, hành giả trải nghiệm rõ thân tách biệt khỏi tâm. 

Lấy ví dụ, hơi thở đi vào đi ra và tâm được tập hợp bởi thọ, 
tưởng (tri giác) và thức. Có hơi thở vật lý đi vào đi ra, và có sự biết 
- tri giác về hơi thở, và có sự hiểu nó đang làm gì và cảm giác nó 
như thế nào. Đây là mắt xích Danh Sắc trong Duyên Khởi. 


134 


Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm Xả 


Với việc buông đi những khái niệm và cảm giác về bản thân và 
thế giới là tách rời, ý thức của hành giả trở nên sáng suốt. Không 
còn suy nghĩ nào kéo hành giả về quá khứ hay tương lai. Không 
còn suy nghĩ nào về thế giới nên thế này thế kia xuất hiện. Ý thức 
chỉ ở hiện tại. Hành giả được tự do, giải thoát khỏi hình ảnh về cái 
tôi, về bản thân mình. 

Khi các khái niệm vắng bóng, chỉ còn sự sinh diệt của cảm giác. 
Đây là tất cả những gì hành giả quan sát thấy. Không có quá khứ, 
không có tương lai. Đây là tâm chú ý không bị ảnh hưởng bởi 
Tham Ái, không bị ảnh hưởng bởi ý niệm của cái tôi hay linh hồn. 

Trong sự tĩnh lặng của không có gì này, hành giả bắt đầu quan 
sát thấy những hiện tượng tỉnh tế vốn bị che lấp bởi cái tâm ồn ào 
trước đây. Có rất nhiều hiện tượng thú vị diễn ra ở đây chứ không 
hẳn là không có gì tuyệt đối. 


MN111 “và những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ như...” 


Trong bậc thiền thức vô biên xứ, hành giả lan tỏa tâm Hỷ tới 
sáu hướng. Hành giả cảm nhận được tâm Hỷ. Tại tầng thiền vô sở 
hữu xứ, tâm Xả của hành giả trở nên rất rất mạnh. Tâm hành giả 
rất cân bằng, an tĩnh. Và họ dùng tâm quân bình này làm đề mục 
hành thiền và lan tỏa tới các hướng. Trạng thái tâm này rất đặc 
biệt và thú vị. Trong tầng thiền, không có vui, không có buồn, 
không có hạnh phúc, chỉ có sự cân bằng. Và nếu hành giả chia sẻ 
về họ cảm thấy thế nào, thường họ sẽ trả lời: “cũng không có gì”, 
“mọi thứ bình thường”. 


Báo cáo trong khóa thiền trực tuyến 


“Thời thiền #1 (1 giờ): Tâm Hỷ trong khoảng 19 phút. Tôi 
quan sát thấy những mô thức hình ảnh và ánh sáng rực rỡ. Tôi 6 
biết tất cả. Và rồi sự quân bình xuất hiện rõ ràng. Tôi thấy những 
bảo tháp vàng, tượng Phật, các bậc Phạm Thiên xuất hiện trong 
ánh sáng rạng rỡ. Tôi 6 biết tất cả khi những điều này xuất hiện. 
Trong vòng ba mươi phút tiếp theo, tôi lan tỏa tâm xả tới mọi 
hướng với ánh sáng vàng rực rỡ từ đỉnh đầu. Tôi 6 biết tất cả 


135 


Đường tới Niết-bàn 


những gì xuất hiện. Tôi chú tâm vào đề mục được 15 phút liên tục. 
Œ.B Sri Lanka. 


Báo cáo trong khóa thiền trực tuyến 


Sau khoảng 10 phút, tôi cảm nhận mình thiền sâu hơn rồi 
dừng lại. Sau khoảng 5 phút tôi lại thiền sâu hơn một mức. Tôi 
thấy mình như di chuyển sâu hơn trong thiền từng bước một. Và 
tôi tiến bộ khoảng 3 hay 4 bước, mỗi bước khoảng 5 phút trước 
khi tiếp tục. Trong một bước, tôi nhớ là thấy một khung cảnh như 
là bầu trời đêm đen trong với hàng vạn điểm sáng lấp lánh. Trong 
bậc tiếp theo, tôi quan sát thấy một khu vực rộng lớn với hàng loạt 
những hình như quả bóng với gợn sóng nhẹ trong đó. Tôi dùng từ 
“con sứa” để mô tả bản chất trong mờ của các hình này. Đôi lúc 
những quả bóng/ con sứa này bay vụt khỏi khung cảnh. 


“Nhưng nói chung, chủ yếu trong tầm nhìn là sự tĩnh lặng. Sau 
những “con sứa”, bậc tiếp theo kéo dài hơn, và ở sâu thắm là sự 
tĩnh lặng tuyệt đối, đen kịt. Tôi nhớ là lúc đó tôi không biết mình 
đã chết hay chưa. Việc có cái tôi hay không có cái tôi không còn là 
điều để quan tâm và cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trong bậc sâu nhất 
này (tôi không xuống sâu hơn) điều tôi mô tả là những làn sóng 
râm ran xuất hiện trong cơ thể. Sau một vài làn sóng, nó dừng lại, 
chỉ còn sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng rất vững vàng. Nó không giống 
như khi bạn tắt cái đài đi và nghĩ “yên tĩnh rồi đấy”. Mà nó là sự 
tĩnh lặng kiểu như không có âm thanh nào có thể xuất hiện. Không 
có điều gì làm phiền xuất hiện. Sự tĩnh lặng không thể bị phá vỡ. 
LLM., Australia 


Những người xung quanh có thể cảm nhận được sự cân bằng 
của hành giả. Dường như khuôn mặt hành giả có sự rung động lan 
tỏa. Mọi căng thẳng đều tan biến. 


Nếu hành giả thiếu tỉnh tấn trong việc quan sát tâm quân bình 
này, tâm họ sẽ trở nên đờ đẫn. Hành giả không buồn ngủ nhưng 
có thể bị đờ đẫn. Nhưng nếu tỉnh tấn hơn mức cần thiết họ sẽ gặp 
bồn chồn. Vậy nên hành giả cần điều chỉnh mức năng lượng của 


Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm Xả 


mình. Đây là giai đoạn quan trọng để hành giả cân bằng bảy yếu 
tố giác ngộ (Thất giác chỉ). 

Nếu bồn chồn xuất hiện, hành giả sẽ không còn ở tầng thiền. 
Hành giả bị dính mắc vào chướng ngại. Và do bản chất tự nhiên 
của chúng, chướng ngại không xuất hiện lần lượt. Ví dụ, khi hành 
giả có trạo cử, thường có luôn sự ghét bỏ với trao cử đó. Hành giả 
gặp chướng ngại trạo cử và sân hận cùng một lúc. Họ cần xử lý hai 
chướng ngại. 


Đến giai đoạn này, hành giả dễ dàng buông được bồn chồn và 
cân bằng năng lượng nếu họ kiên nhẫn. Thiền đến giai đoạn này 
có phần giống như đi thăng bằng trên một sợi dây rất mỏng, như 
đi trên dây của mạng nhện. Chỉ cần một chút chệch choạc là mất 
sự thăng bằng. Và hành giả lại phải tiếp tục làm việc với sự thăng 
bằng, thêm một chút tinh tấn, thêm chút chánh niệm. Và nếu năng 
lượng bị hơi cao, lại giảm chút tỉnh tấn... Làm việc để cân bằng 
trong giai đoạn này là việc cực kì thú vị và tỉnh tế. 


Việc quan trọng nhất trong lúc này là hành giả sử dụng chánh 
niệm để quan sát điều gì đang diễn ra trong tâm, và thêm hay bỏ 
bớt năng lượng trong thực hành. Chỉ bằng việc quan sát, hành giả 
đã ảnh hưởng quá trình này một cách tự nhiên. Vì thế chánh niệm 
là yếu tố giác ngộ quan trọng nhất. Yếu tố trạch Pháp xuất hiện khi 
dao động tâm được quan sát thấy. Trạch Pháp cũng cân bằng năng 
lượng tự động bởi vì hành giả quan sát được điều gì đang mất cân 
bằng và điều chỉnh. 


Trong vật lý lượng tử, người ta cho rằng chỉ bằng việc quan sát, 
một quá trình có thể bị thay đổi. Đây là điều mà Niệm làm. Tâm quan 
sát điều đang diễn ra và sự thay đổi cũng tự động xuất hiện. 

Có lúc hành giả không tiến bộ bởi vì có điều gì đó vướng lại sâu 
trong tâm trí. Đó có thể là mong muốn tỉnh tế nào đó mà hành giả 
dính mắc. Có thể là hành giả mong điều gì đó xuất hiện, có thể 
hành giả mong Nibbäna sẽ tới. Tất cả cần được 6 biết. Những 
mong muốn này có thể hợp lý, tuy nhiên cuối cùng hành giả sẽ 


Đường tới Niết-bàn 


thấy mệt mỏi bởi chúng. Nibbäna không thể xuất hiện với sự có 
mặt của Tham Ái. Nibbäna chỉ xuất hiện khi tâm buông hết Tham 
Ái và rung động. 


Sợ hãi có thể xuất hiện vì hành giả thấy rằng bản thân không 
tồn tại. Điều họ nên làm là 6 biết nỗi sợ đó và tiếp tục. Nỗi sợ sẽ 
tan biến sớm. Đó chỉ là một biểu hiện của Tham Ái. 


MN:111 những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ như Vô sở hữu xứ 
tưởng, nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm... 


Tâm xả trong giai đoạn này rất sâu sắc và đó là đề mục hành 
thiền. Hành giả nên hình dung bản thân được bao bọc bởi cảm giác 
tâm Xả và lan tỏa tâm Xả tới mọi hướng bằng toàn bộ tâm mình. 
Lưu ý giữ nụ cười nhẹ trên môi vì đây sẽ là dấu hiệu cho họ nhận 
biết tâm bất thiện nảy sinh nếu có. 


Hành giả ngồi và lan tỏa tâm Xả tự nhiên, giống như ngọn nến lan 
tỏa nhiệt và ánh sáng. Hành giả hầu như có thể quan sát tâm Xả lan 
tỏa ra ngoài. Và nếu có căng thẳng xuất hiện, hành giả nên biết là họ 
đang cố gắng hơn cần thiết. Hành giả nên để tâm Xả tự lan tỏa, chỉ 
cần định hướng cho nó. Đừng cố gắng đẩy tâm Xả ra ngoài. Việc đẩy, 
ép tâm Xả chỉ tạo thêm căng thẳng. Đây là hành động kiểm soát cảm 
giác bằng suy nghĩ. Và việc này không hiệu quả. 


Ngọn hải đăng chiếu sáng muôn phương. Nó không cố làm gì, 
không đẩy ánh sáng đi. Ánh sáng tự lan tỏa. Điều hành giả cần làm 
là bật công tắc ánh sáng. 


Nếu hành giả bị phân tâm bởi tiếng động hay sự xúc chạm, họ 
hãy 6 biết và quay lại lan tỏa cảm giác. Lưu ý chỉ thực hiện 6 biết 
khi bị phân tâm. Nếu hành giả thấy những dao động nhỏ hay suy 
nghĩ lờ mờ, nhưng không bị ảnh hưởng øì thì cứ kệ những chướng 
ngại vặt vãnh đó. Hãy chỉ 6 biết nếu tâm bị đi lang thang khỏi đề 
mục. 


138 


Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm Xả 


Hướng dẫn thực hành 


“=c.w 
„9à sa S2 CC. œ 


Đến giai đoạn này, hành giả sử dụng tâm Xả làm đề mục hành 
thiền, lan tỏa từng hướng trong năm phút sau đó mọi hướng trong 
thời gian còn lại. Khi thiền đi bộ, hành giả cũng lan tỏa tâm Xả mọi 
hướng và 6 biết với mọi chướng ngại. 

Hành giả cần ngồi lâu hơn: một giờ, hai giờ, ba giờ. Nếu thấy 
muốn đứng dậy, hãy nỗ lực ngồi thêm năm phút. Có thể sự thôi 
thúc, bồn chồn sẽ trôi qua. 

Các hoạt động tỉnh thần dần trở nên yên lặng hơn. Hành giả 
lưu ý chỉ quan sát điều đang diễn ra trong hiện tại. Tâm hành giả 
cũng sẽ ít dao động, sáng suốt và linh hoạt và có thể quan sát được 
mắt xích Thức sinh và diệt. Hành giả có thể thấy được sự rung 
động nhẹ và rồi nó trổ quả trong tâm như là thứ để nghe, để thấy, 
để cảm giác. Dần dần hành giả có thể quan sát quy trình hoạt động 
của các mắt xích Duyên Khởi diễn ra trước Xúc. 


Hành giả trải nghiệm mọi thứ diễn ra chỉ trong tâm mình. Điều 
tạo nên “tôi” chỉ là sự xúc chạm của tâm và đối tượng của tâm liên 
tục. Hành giả quan sát thấy không có cơ thể hoặc tập hợp những 
thứ được dán nhãn là cơ thể của tôi. Hành giả quan sát thấy không 
có ai đang nghe âm thanh chỉ là âm thanh và tri giác về âm thanh. 


Thức là gì? Đến giai đoạn này, hành giả hiểu được thức là sự nhận 
biết. Hành giả dừng việc đồng hóa bản thân với thức. Thức phản ánh 


139 


Đường tới Niết-bàn 


hiện tượng khách quan phát sinh - giống như việc nhìn bông hoa 
hồng trong gương. Bhikkhu Nanananda ñ?), tác giả cuốn “Concept & 
Reality - Khái niệm &sự thật” gọi đó là căn phòng gương. Tấm gương 
là sự nhận biết trong khoảng khắc âm thanh hay hình ảnh khách 
quan được nhận biết. Trong phòng không có tôi tồn tại, tất cả là 
những tấm gương phản chiếu hiện tượng khách quan. Tâm phủ lên 
đó khái niệm cái tôi, nhưng bản chất chỉ là những tấm gương và sự 
phản chiếu. 


Hành giả có thể quan sát trực tiếp thức sinh và diệt, thức trải 
nghiệm thức. Không có khái niệm. Không có người trải quan sát. 
Khái niệm về cái tôi không tồn tại lúc này. Hàng ngàn khoảng khắc 
liên tục sinh diệt tạo nên hiện tượng cái nghe, cái thấy. “Tôi” chỉ 
xuất hiện trong một khoảng khắc. Rồi lại một khoảng khắc, và “tôi” 
nghe. Giữa những khoảng khắc đó là khoảng lắng vắng bóng “tôi”. 
Hành giả đang tri giác sự tĩnh lặng và sự sinh diệt liên tục của thức 
trong tĩnh lặng. 


Nếu âm thanh không phát sinh, thì “tôi” không xuất hiện. “Tôi” 
không xuất hiện trong tri giác nếu không có âm thanh làm điều 
kiện. Trong từng khoảng khắc diễn ra sinh và diệt đi, sự tái sinh, 
của “tôi”. Giữa các thức sinh diệt là không có gì. Lý thuyết về cái 
tôi vĩnh hằng, bất diệt không còn chỗ đứng. “Tôi” sinh ra trong 
khoảng khắc và diệt đi trong khoảng khắc. Cái chết vật lý diễn ra 
liên tục trong từng khoảng khắc. 


Hướng dẫn thực hành 


Khi trải nghiệm trở nên yên tĩnh, hành giả có thể nghĩ thêm gì 
đó, chỉnh gì đó, quan sát gì đó. Vì “không có gì” phát sinh nên hành 
giả có thể thấy chán. Đây là dấu hiệu của Tham Ái, mong muốn 
kiểm soát, bắt đầu phát sinh. Hãy 6 biết ngay lúc đó và buông, tiếp 
tục không có gì. 6 biết khái niệm người điều khiển. Hãy chỉ cảm 
nhận tâm Xả và nó tự lan tỏa. Đừng dao động tâm. Để mọi thứ như 
là giống như bài hát của Beatles “Let it be.” 


Chướng ngại sinh khởi & Ứng xử 


Chương 12: Vô sở hữu xứ - Tâm Xả 


se .- Nếu nhiều năng lượng, hành giả gặp bồn chồn. Lúc này họ 
cần giảm năng lượng. Hành giả có thể dùng tâm Xả làm đề 
mục. Điều này tạo nên sự cân bằng cho tâm. 6 biết mọi 
mong muốn kiểm soát quy trình. 


e _ Nếu thiếu năng lượng hành giả gặp buồn ngủ hoặc đờ đẫn. 
Lúc này họ cần tỉnh tấn hơn hoặc thúc đẩy sự tò mò về điều 
øì đang diễn ra. Hành giả cũng có thể đứng dậy và đi bộ để 
có thêm năng lượng. Họ có thể đi tốc độ nhanh hoặc leo cầu 
thang. Thiền ngồi càng lâu, thiền đi bộ càng cần. Nhiều 
hành giả không thích thiền đi bộ nhưng rồi trăn trở việc 
ngủ gật hoặc thiền ngồi không hiệu quả. 

Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài và tăng đoàn di chuyển khắp 

nơi và giữ cho cơ thể rất lành mạnh. Việc khất thực có thể rất lâu 
và mất sức nhưng hỗ trợ hiệu quả hành thiền. 


Hành giả 6 biết và vượt qua mọi cảm giác chán, vốn là tâm sân 
vi tế. Rất nhiều lúc không có gì diễn ra và hành giả cần rất kiên 
nhẫn và tinh tế. U Silananda, một trong những vị thầy của Bhante 
Vimalaramsi, thường xuyên nhắc nhở: “Kiên nhẫn sẽ dẫn tới 
Nibbana”. 

Trạng thái cân bằng có được là từ điều chỉnh sự hài hòa bảy 
yếu tố giác ngộ - thất giác chi. Tuy vậy, hành giả không nên để ý 
quá mức vào việc hài hòa các giác chi. Đây là việc của Chánh Niệm. 
Có hành giả cố gắng điều khiển từng giác chi để tâm được yên tĩnh. 
Tuy nhiên, sự cố gắng kiểm soát có thể gây nên bồn chồn, bất an. 
Hành giả cần buông cái mong muốn cân bằng này bằng cách thả 
lỏng và để cho mọi thứ tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng. 

Bhante Vimalaramsi thường xuyên nhắc nhở thiền sinh điều 
này. Việc của họ là quan sát sự chú ý của tâm di chuyển từ đối 
tượng này tới đối tượng khác. Chánh niệm không phải là sự kiểm 
soát. Đây là việc rất khó, nhưng cần thực hiện đúng. 


Bảy yếu tố giác ngộ: 


® N ® tr  Ð S 


10. 


đi, 


đố. 


Đường tới Niết-bàn 


Sati — Niệm 

Dhammavicaya — Trạch Pháp 
Viriya — Tỉnh tấn 

Piti — Hỷ 

Passaddhi —Khinh an 
Samadhi — Định 

Upekkha — Xả 


Khi hành thiền, có người gặp nhiều chướng ngại xuất hiện 
ở cơ thể. Họ thấy cơn đau xuất hiện trong cơ thể. Tuy nhiên 
những cơn đau này không phải là cái đau vật lý mà là 
chướng ngại vi tế xuất hiện trong tâm. Hành giả không được 
đặt sự chú ý vào thân. 


Hầu hết cơn đau trong giai đoạn hành thiền này là “đau do 
tâm”. Cái đau do tâm khác với cái đau vật lý. Cơn đau vật lý 
xuất hiện có thể vì hành giả ngồi quá lâu hoặc tư thế ngồi 
không đúng dẫn tới cơn đau xuất hiện. 

Cơn đau do tâm có nguyên nhân là chướng ngại ngại. Hầu 
hết là do trạo cử, cảm giác bồn chồn lo lắng. Trạo cử là cảm 
giác khó chịu. Điều hành giả cần làm là đón nhận, thư giãn 
những căng thẳng xung quanh và kiên nhẫn. 


Việc hành giả cần tập trung là những hoạt động diễn ra 
trong tâm. Với việc ngồi càng lâu, một, hai, ba, bốn giờ... tâm 
càng lắng đọng. Kỷ lục ngồi lâu trong nhóm thiền sinh học 
cùng Bhante Vimalaramsi là một người ở Indonesia và một 
người ở Mỹ. Và việc này mang lại hiệu quả thực sự tuyệt vời 
cho họ. Sau hai ngày ngồi, họ đều không gặp vấn đề gì về 
đau đớn hay khó chịu. Họ đều ổn. 

Dân dần, tâm sẽ trở nên an tĩnh, yên lặng. Tâm Xả trở nên 
mạnh mẽ và rõ ràng. Hành giả dần sẽ trải nghiệm tầng thiền 
tiếp theo khi rời bỏ tứ vô lượng tâm. 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


MN:111 Sãriputta vượt lên hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Khi đạt đến tầng thiền này, hành giả không thể lan tỏa tâm Xả. 
Tâm Xả tự động ngừng, không còn có mặt. Nếu hành giả cố gắng lan 
tỏa tâm Xả, họ sẽ khiến căng thẳng xuất hiện. Hành giả có thể thử lan 
tỏa tâm Xả, và dù nó xuất hiện thì nó cũng sẽ tan biến. Họ nên dừng 
lại việc cố gắng mà cho phép tâm mình đặt tại sự tĩnh lặng. 


Hướng dẫn thực hành 


Hành giả hãy sử dụng tâm tĩnh lặng làm đề mục hành thiền. 
Hành giả chú tâm vào sự tĩnh lặng và an tĩnh tại đó. Cho phép bản 
thân đắm mình trong đó. Nếu có bất kì dao động hay rung động 
nào xuất hiện, hãy 6 biết ngay lập tức và quay về với tâm tĩnh lặng. 
Hành giả sử dụng sự im lặng trống rỗng này làm đề mục và để ý 
đến bất kì rung động nào trong tâm. 6 biết ngay khi chúng xuất 
hiện và thư giãn sự căng thẳng bao quanh đó. Hành giả có thể thấy 
ánh sáng hoặc vết gợn hoặc rung động rất nhẹ xuất hiện. Điều họ 
cần làm là 6 biết ngay khi nó phát sinh. 


Tâm an tĩnh vi tế trở thành đề mục rõ rệt. Trong các tầng thiền 
trước, tâm mở rộng liên tục. Giờ đây, tâm trở nên tĩnh lặng và vi 
tế đến mức hành giả không thể phân biệt được có gì sinh khởi. 
Niệm của hành giả sắc bén đến mức độ không gì diễn ra mà thiếu 
sự nhận biết. Và bằng cách cho phép mọi hiện tượng sinh và diệt, 
tách rời và 6 biết, hành giả có thể “kiểm soát” được chúng... 


Không còn cảm giác 
Đến giai đoạn này, hành giả không còn hành thiền BrahmaVihara 


Tứ Vô Lượng Tâm. Trước đó, lần lượt hành giả trải nghiệm tâm Từ 
(Metta) rồi đến tâm Bi (Karuna) rồi đến tâm Hỷ (Mudita) và cuối 


Đường tới Niết-bàn 


cùng là tâm Xả - trạng thái tĩnh lặng sâu sắc. Trong tầng thiền cuối, 
trạng thái tĩnh lặng sâu sắc cũng trôi qua. Hành giả chỉ còn quan sát 
những rung động diễn ra trong tâm. 

Khi cảm giác về tâm Xả tan biến, hành giả chỉ còn quan sát tâm 
và đối tượng của tâm (quán Tâm & quán Pháp). Hành giả bắt đầu 
quan sát điều gì đang ở trong tâm và kết quả là quan sát được 
những rung động vi tế sinh diệt. Ngay khi họ thấy được rung động, 
họ thư giãn. Tâm hành giả dần trở nên rất rất tĩnh lặng trong 
khoảng thời gian dài. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm này có thể kéo 
dài hai mươi phút, ba mươi phút và thậm chí một giờ. Tâm hành 
giả trong sạch tuyệt đối trong sự tĩnh lặng. Hành giả càng ngồi 
thiền lâu trong sự an tĩnh, hiệu quả càng tốt. 


Báo cáo trong khóa thiền trực tuyến: Thời thiền thứ 3 


“Tôi sử dụng luôn tâm Xả làm đề mục. Ban đầu có những hình 
ảnh xuất hiện. Tôi 6 biết ngay khi chúng có mặt. Tôi lan tỏa tâm 
Xả từ vùng đỉnh đầu. 

Tôi 6 biết tất cả những gì xuất hiện. Hình như mọi hiện tượng 
xuất hiện rất nhanh khiến tôi có chút bồn chồn. Và rồi tâm Xả dừng 
lan tỏa. Tôi để ý thấy có vùng năng lượng màu vàng xuất hiện dọc 
xương sống, từ xương cụt lên đỉnh đầu. 


Ánh sáng vàng bao bọc quanh tôi và rồi cũng tan biến sau một 
lúc. Tôi an trú trong tĩnh lặng khoảng 20 phút. Tôi cảm giác như 
là 8 giờ tối vì mọi thứ trở nên rất yên tĩnh cho dù xung quanh ồn 
ào. Tôi ở Colombo gần trục đường chính ồn ào tiếng người tiếng 
còi xe... Nhưng cảm giác như là 8 giờ tối khi rất ít xe cộ và âm 
thanh.” Œ.B. Sri Lanka 


Hành giả đi từ “vô sở hữu xứ” xuống phi tưởng phi phi tưởng xứ 
- tầng thiền vô sắc giới thứ tư. Tâm của họ lúc này trở nên rất tỉnh tế. 
Họ chỉ biết được họ đã ở trạng thái này sau khi rời khỏi đó và hồi 
tưởng lại điều gì đã diễn ra. Ở đó, vẫn có cảm giác, nhưng rất tinh tế, 
tri giác (tưởng) vẫn ở đó nhưng như là không có (phi tưởng - phi phi 
tưởng). 


144 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Điều hành giả cần làm lúc này là quan sát những đối tượng của 
tâm (Pháp) xuất hiện và tan biến. Hành giả có thể bắt đầu thời 
thiền với việc lan tỏa tâm Xả tới mọi hướng. Tuy nhiên, có thể việc 
này không thể thực hiện được. 

Nếu họ cố gắng lan tỏa bất cứ cảm giác nào đó, họ có thể tạo 
căng thẳng trong tâm. Nếu hành giả vẫn còn nghi ngờ, họ có thể 
thử lan tỏa trạng thái tĩnh lặng và xem liệu trạng thái này có thể 
xuất hiện và tự lan tỏa không. Trạng thái tĩnh lặng này giống như 
bầu trời đêm - trong, sáng, tĩnh lặng. Nếu hành giả thấy có phần 
gắng gượng, hãy dừng lại. Đó là dấu hiệu cho thấy đây là thời gian 
của việc chỉ quan sát. Nếu hành giả vẫn lan tỏa được, hãy tiếp tục 
cho tới khi nó tự động dừng. 


Khi hành giả quan sát tâm và 6 biết với mọi rung động bắt đầu 
phát sinh thì mọi hoạt động sẽ dần chậm lại. Các hoạt động tỉnh 
thần gần như không có. Có một số điều diễn ra trong tâm nhưng 
gần như không kéo sự chú ý hành giả. Một chướng ngại có thể phát 
sinh trong giai đoạn này là xu hướng hành giả muốn để ý rõ hơn 
điều gì đang xảy ra và phân tích tại sao nó xuất hiện, bằng cách 
nào nó xuất hiện. Nếu vậy, hành giả hãy 6 biết. Việc phân tích này 
là tư duy, một dạng trạo cử tỉnh tế. 


Hành giả hãy buông sự phân tích. Hãy để sự phân tích này cho 
các nhà tâm lý trị liệu và tâm lý học vì đây là con đường không có kết 
thúc. Hiện tượng tâm sinh và diệt liên tục, không ngừng và không thể 
phân tích được toàn bộ. Hòa thượng Sayadaw U Pandita, một trong 
những vị thầy của Bhante Vimalaramsi, từng chia sẻ thích phân tích 
là bệnh khó chữa của thiền sinh phương Tây. 


Có thiền sinh từng chia sẻ việc những kiếp trước xuất hiện 
trong tâm giống như bóng bóng. Anh ta quan sát và khám phá xem 
có điều gì trong đó. Và việc khám phá này gây hại cho anh ta. Anh 
ta để cho Tham Ái ảnh hưởng tới việc thực hành. Và sau rất nhiều 
năm anh ta mới chán việc này và 6 biết tất cả những bong bóng trí 
nhớ. 


145 


Đường tới Niết-bàn 


Những nhà tâm lý học luôn muốn tìm hiểu nguồn gốc của 
những suy nghĩ. Người hành thiền thì không. Chúng ta chỉ quan 
sát quá trình và cách thức mọi thứ sinh và diệt. 


Nếu hành giả định hướng theo lối đi này, thì họ sẽ thấy giai đoạn 
đầu tâm đi lang thang nhiều. Khi họ dần dần thiền sâu sắc hơn, việc 
đi lang thang này giảm dần. Và khi họ trải nghiệm các bậc thiền vô 
sắc, những sự lang thang dần chuyển thành những rung động. Thiền 
càng sâu, những rung động càng nhanh và vi tế. Khi họ đến phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, hành giả chỉ còn gặp những rung động rất khẽ và 
vi tế. Rất khó để họ phân biệt rung động đó có mặt hay không. 


Ý thức của hành giả sẽ hướng vào bên trong. Có người chia sẻ 
tâm họ như co lại. Tâm có mặt nhưng khó nhận biết. Mọi thứ như 
một bảng trò chơi ghép hình bắt đầu bị mất đi một số mảnh ghép. 
Dần dần, họ chỉ cảm nhận những gì thoáng qua có mặt. Chỉ có một 
vài hiện tượng sinh khởi và cảm nhận về “cái tôi” mờ dần mờ dần. 

Đây là thời điểm hành giả cần đảm bảo họ đã phát triển được 
thói quen thư giãn liên tục, mọi lúc. Bằng cách này, trong giai đoạn 
này, họ thực hiện việc thư giãn như là một thói quen tự động. 


Hướng dẫn hành thiền: 


Cách duy nhất hành giả biết được họ đang trải nghiệm tầng 
thiền cực kì vi tế này là thông qua việc hồi tưởng lại điều gì đã diễn 
ra trong tầng thiền. Khi hành giả rời khỏi tầng thiền, họ cần dành 
một vài phút để hồi tưởng và 6 biết bất cứ điều gì sinh khởi. Đừng 
dính mắc vào những câu chuyện liên quan, chỉ hồi tưởng và 
buông. Do hành giả chưa từng trải nghiệm việc này, tâm họ sẽ 
muốn phân tích điều đang diễn ra. Việc này là tự nhiên. Tuy nhiên, 
hành giả cần 6 biết những suy nghĩ này. Cho chúng có mặt rồi 
chúng sẽ tan. Thư giãn. 

Việc thư giãn có tác dụng gì? Khi hành giả thư giãn, dao động 
của tâm sẽ giảm dần cho tới khi không còn những dao động thô 
trược trong tâm mà chỉ còn những rung động vi tế. Hành giả càng 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


thư giãn, rung động càng chậm lại. Nguyên nhân của rung động là 
do Tham Ái. Việc thư giãn loại bỏ Tham Ái nên tâm dần được an 
tĩnh. Tuy nhiên, hành giả vẫn còn những rung động nhỏ trong tâm 
dù họ ở tầng phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Nếu hành giả đang học dưới hướng dẫn của thiền sư, họ sẽ 
được hỏi “Con có đang ở trạng thái giống như đang ngủ mà thực 
ra mình đang tỉnh táo?”. Sự dao động của tâm trở nên nhỏ dần nhỏ 
dần. Hành sẽ nhận thấy có những khoảng trống trong ý thức. Một 
dòng tâm thức liên tục bần bỉ không còn. Tâm hoạt động chậm lại, 
như bị đóng băng. 


Có một vài cấp độ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Giai đoạn 
đầu, tâm hoạt động chậm lại, hành giả gặp trạng thái giống như 
đang mơ. Có thể có những dòng suy nghĩ và câu chuyện diễn ra, 
tuy nhiên, giống như những giấc mơ. Khi hành giả rời khỏi trạng 
thái đó, những câu chuyện này rất vô nghĩa. Cho dù lúc trải 
nghiệm, họ thấy nó bình thường. Ví dụ, hành giả thấy bình thường 
khi bản thân nói chuyện cùng loài chim trong giấc mơ. Nhưng khi 
họ tỉnh lại, họ sẽ thắc mắc làm sao việc này thực hiện được. 


Trong trạng thái này, có thể hình ảnh, màu sắc, hình dạng, mô 
thức sinh khởi. Hành giả cần 6 biết tất cả những gì họ ý thức được 
trong khoảng khắc hiện tại. Tuy nhiên có những lúc ý thức của họ 
không đủ sắc bén để nhận biết. Việc này giống như yêu cầu ai đó 
hãy tỉnh thức trong giấc mơ. Khi rời khỏi trạng thái đó, ngay hoặc 
sau khi thiền hành giả có thể hồi tưởng lại và 6 biết. 

Dù vậy, ý thức của hành giả sẽ ngày một sắc bén khi ra và vào 
trạng thái thiền sâu này. Cuối cùng, tất cả những hình ảnh và màu 
sắc mơ màng này sẽ biến mất. Hầu như không còn gì đọng lại 
trong trạng thái này. Có thể mọi thứ giống như một màn hình 
trống - chỉ một màu đen - nhưng hành giả biết họ đã ở trạng thái 
đó khi họ rời khỏi. Tâm không dừng lại bởi vì hành giả vẫn nhận 
biết được thời gian trôi đi trong trạng thái đó. 


Đường tới Niết-bàn 


Hãy thận trọng khi thiền nếu hành giả biết thông tin này. Có 
thể họ đã biết về trạng thái nửa tỉnh nửa mê này và khi họ gặp 
trạng thái tương tự họ băn khoăn liệu đó có phải là họ trải nghiệm 
điều này không. Thực tế, điều họ trải nghiệm có thể là trạng thái 
lờ đờ của hôn trầm. Nhiều người lẫn lộn hai trạng thái này. 


Trạng thái hôn trầm vi tế có thể biểu hiện thành trạng thái rất 
phẳng và trống rỗng. Tuy nhiên đó chỉ là một trạng thái thiếu 
chánh niệm và thiếu năng lượng. Khi hành giả rời khỏi trạng thái 
này thì giống như là tỉnh khỏi giấc ngủ. Họ sẽ có thêm năng lượng, 
nhưng năng lượng này yếu và không kéo dài. Hoặc họ sẽ chỉ thêm 
buồn ngủ. Họ có thể thấy trạng thái mơ màng thiếu năng lượng 
này là rất đặc biệt. Nhưng đó chỉ là một trạng thái vắng mặt chánh 
niệm. 

Hành giả có thể gặp bối rối nhưng việc đi từ một trạng thái lờ 
đờ thiếu năng lượng sang một trạng thái mờ mịt không phải là 
cách thiền sâu hơn. Hành giả cần để ý và tự hỏi bản thân. Họ có 
thể đánh giá quá cao khả năng chánh niệm của mình hoặc trạng 
thái họ đang ở. Có thể đó chỉ là hôn trầm. Nếu vậy, họ cần mài sắc 
bén chánh niệm hơn và sử dụng 6 biết nhiều hơn. Khi hành giả ở 
tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, năng lượng của họ rất cao 
nhưng sự tĩnh lặng và cân bằng cũng rất mạnh mẽ. 

Với việc rời khỏi tầng thiền sâu này, hành giả sẽ không bị buồn 
ngủ. Họ sẽ thấy dồi dào năng lượng như chưa bao giờ có. Nếu họ 
cảm thấy năng lượng thấp thì đấy là lúc họ nên đứng dậy và đi bộ 
tốc độ nhanh để khí huyết lưu thông. 

Nếu hành giả ngồi lâu, họ có thể trải nghiệm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ vài lần trong một thời thiền và mỗi lúc vào một sâu hơn. 
Khi hành giả rời khỏi trạng thái này, họ lưu ý đừng đứng dậy, hãy 
tiếp tục và 6 biết bất cứ gì rung động xuất hiện. Hãy ngồi tiếp và 6 
biết tất cả những øì họ nhớ là đã diễn ra trong tầng thiền. Tâm của 
hành giả sẽ tích cực và đầy năng lượng khi rời khỏi tầng thiền. 


148 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Nhưng điều họ cần làm là cho phép nó lắng xuống. Mỗi lần họ vào 
tầng thiền, nó sẽ trở nên sâu sắc hơn. 


MN:111 “Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sãriputta 
thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại...” 


Khi hành giả thiền sâu trong một thời gian đủ dài, họ sẽ có thể 
trải nghiệm trạng thái phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Họ sẽ cảm thấy tâm rất yên tĩnh, và giàu năng lượng. Trong 
tâm hầu như không có dao động. 


Trong giai đoạn này nếu hành giả ăn trưa họ cũng sẽ không 
thấy bị buồn ngủ. Điều họ gặp có thể chỉ là cảm giác hơi nặng nề 
đến rồi đi hoặc không cảm thấy gì. Tâm đã rất vững vàng. Họ có 
thể ngủ ít và dậy vào nửa đêm. Nếu hành giả thức dậy vào nửa 
đêm, họ có thể tiếp tục ngồi thiền lâu nhất có thể và lại ngủ khi 
mệt. Có người hợp biện pháp này. Người khác lại không. Vì việc 
ngồi thiền nửa đêm làm vỡ chu kì sinh học của giấc ngủ và khiến 
hành giả có thể buồn ngủ và lờ đờ trong ngày. Hành giả hãy thử 
xem việc này có áp dụng được hay không. 

Cũng trong thời gian này, có hành giả trong các khóa thiền dậy 
từ 2 - 3 giờ sáng và ngồi thời thiền dài. Người hướng dẫn khuyến 
khích thiền sinh ngồi lâu giai đoạn này. Hành giả có thể xin phép 
người hướng dẫn ngồi xuyên qua bữa trưa. Bữa ăn có thể được 
cất lại và dùng sau. Họ có thể dùng bữa vào lúc 2 giờ trưa hoặc 
muộn hơn tuy nhiên đấy vẫn là bữa ăn cuối trong ngày. Trong giới 
luật, các vị tỳ kheo phải ăn trong quãng thời gian 11 - 12 giờ trưa 
nhưng với cư sĩ, chúng ta có thể điều chỉnh cho phù hợp. 


Hành giả đang ở giai đoạn mà trong khi thiền họ cần lùi lại một 
chút với tất cả những dao động diễn ra trong tâm. Việc quan sát 
thấy mọi trạng thái sinh diệt vô ngã là điều quan trọng. Yếm ly, ly 
tham với các trạng thái là cách thức để gỡ bỏ bớt sự dính mắc của 
hành giả. Cuối cùng, mọi trạng thái cũng chỉ là những trạng thái. 
Không có gì đáng để tìm tòi hay khám phá. 


149 


Đường tới Niết-bàn 


Hãy ôn tập lại phương pháp thực hành và mục đích. Hành giả 
sử dụng biện pháp thiền samatha như là phương tiện để an tĩnh 
và dịu tâm trí, giống như đổ dầu lên mặt nước. Hành giả thực hiện 
việc này bằng nhiều cảm giác khác nhau - tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả - xuất 
hiện lần lượt. Hành giả luôn bắt đầu với Metta. 


Họ quan sát những điều khởi sinh trong từng bậc thiền. Cho 
dù điều sinh khởi là thiện hay bất thiện thì tất cả đều được quan 
sát tách rời trong sự nhận biết về vô thường, vô ngã. Phần 
samatha của quá trình này giúp làm dịu lại những ồn ào để hành 
giả có thể quan sát rõ ràng hơn những hiện tượng sinh khởi. Đây 
là phần Vipassana. Phương pháp này là Samatha & Vipassana 
song hành. 


Tâm dần tĩnh lặng lại, thay vì đi lang thang liên tục thì chậm 
dần lại. Hành giả không còn bị “chết chìm” trong những suy nghĩ 
và xao lãng. Họ có thể buông tứ vô lượng tâm. Chúng không còn là 
đề mục. Thực tế chúng tự tan biến. Hiện tại, hành giả quan sát 
những rung động trong tâm bằng cách đặt sự chú ý vào tâm tĩnh 
lặng. Tâm họ lúc này đủ trong sáng và cân bằng để không bị ảnh 
hưởng bởi những chướng ngại và rung động vi tế nữa. 


Dần dần, thậm chí những rung động vi tế cũng dừng lại và toàn 
bộ hoạt động tỉnh thần dừng lại. Mặt hồ tâm không còn chỉ một 
gợn sóng. Ý thức và nhận biết bỗng dưng ngừng trong một khoảng 
khắc. Và sau đó tâm hành giả trở nên cực kì sáng suốt, minh mẫn 
hơn bao giờ hết. Họ có thể quan sát những khía cạnh sâu sắc nhất 
của hoạt động tinh thần. Đây là mục tiêu của phương pháp này. 


Mỗi trạng thái sinh khởi trong tâm đều được bao bọc bởi một 
“khối nhỏ” xung quanh. Đó là điều mà hành giả nghĩ là “tôi”. Nó 
cũng khiến những cảm thọ sinh khởi được đồng hóa là “cảm thọ 
của tôi” và rồi những câu chuyện nhỏ xuất hiện trong tâm trí. Bất 
cứ có điều gì xuất hiện, hành giả ngay lập tức tri giác được điều đó 
được quan sát bởi “tôi”. Có một đối tượng và một cái tôi quan sát 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


đối tượng đó. Đó vẫn là Tham Ái - theo nghĩa hành giả vẫn cảm 
nhận được “cái tôi”. 


Thực tế, không có cái tôi nào cả. Có đối tượng, có cửa giác quan 
và có ý thức. Ví dụ đó là hình ảnh, đôi mắt và nhãn thức. 

Tâm phiên dịch những quy trình sinh và diệt liên tục là một 
phần của “cái tôi” bất diệt. Nhưng điều thực sự diễn ra là có cảm 
thọ sinh khởi và có cảm nhận “tôi” cảm giác. Đó là thức nhưng 
được tri giác sai lầm là “tôi” đang cảm giác. Có người còn thấy hình 
ảnh của họ trong tâm và thấy đồng hóa với nó là cái tôi đích thực. 
Nhưng đó cũng chỉ là một hình ảnh - không có “cái tôi” nào. Tôi 
chỉ là một khái niệm. 

Hãy tư duy về việc này. Khi ngủ, hành giả có giấc mơ và họ chắc 
chắc cảm giác thấy họ tồn tại trong những giấc mơ đó. Họ làm điều 
này, điều khác và phản ứng với mọi thứ tùy thuộc vào bối cảnh 
giấc mở. Liệu đó có phải là cuộc sống thật của họ không? Họ biết 
là họ không tồn tại trong giấc mơ nhưng khi họ thức dậy họ lại 
nghĩ mình có tồn tại giống như khi họ đang mơ. Liệu hai điều đó 
là một? Thực tế, Đức Phật khám phá ra khái niệm cái tôi chỉ là ảo 
giác và đó là lý do Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ - tỉnh thức 
khỏi giấc mơ về cái tôi. 

Cũng như vậy, bằng cách đồng hóa với những cảm giác sinh 
khởi, bằng cách coi những cảm giác sinh khởi là “của tôi”, hành giả 
có xu hướng nghĩ rằng họ tạo ra điều đang diễn ra. Đây là việc rất 
quan trọng phải lưu ý. Đây là ảo giác về cái “tôi” kiểm soát mọi 
hiện tượng sinh khởi. Hành giả sẽ cảm thấy “tôi khiến điều này 
sinh khởi” hoặc “tôi kiểm soát trạng thái này, trạng thái kia...”. 

Thực tế tối hậu là họ không kiểm soát bất cứ gì. Cốt lõi của 
Duyên khởi là mọi thứ sinh khởi từ nguyên nhân có trước mà 
không hề có cái tôi điều khiển. Hành giả không có ảnh hưởng gì ở 
đây. Với sự hiểu biết sâu sắc này, hành giả sẽ thấy nhẹ nhõm bởi 
vì họ không còn cái gánh nặng là có cái tôi kiểm soát mọi thứ. 
Không kiểm soát điều gì thật nhẹ nhõm. Suy nghĩ diễn ra là theo 


Đường tới Niết-bàn 


cách của nó. Suy nghĩ tự chịu trách nhiệm với sự “tồn tại” của 
chúng. 


Khi có hiện tượng trong tâm sinh khởi, cho dù đó là hình ảnh, 
ánh sáng hay suy nghĩ, hành giả nên lùi lại nhẹ nhàng và quan sát 
thấy trạng thái đó sinh khởi từ hư không. Tại sao nó xuất hiện 
không quan trọng. Nó chỉ tự xuất hiện và hành giả không làm gì 
để nó xuất hiện cả. Nó xuất hiện vì nó có đủ điều kiện. Không có vị 
vua nào ra lệnh điều này hay điều kia sinh khởi. Không có người 
kiểm soát, không có người phụ trách. 


Có thể hành giả có sự chú tâm hơn mức cần thiết trong việc 
quan sát mọi thứ đến và đi. Hãy thả lỏng, thoải mái hơn tới mức ý 
thức trở nên rất tĩnh lặng. Chỉ có những rung động đến và đi. 


Đừng nghĩ là bản thân có thể kiểm soát được gì. Nếu hành giả 
kiểm soát điều gì thì họ đã có thể quyết định được họ vui hay 
buồn. Và chắc chắn, hành giả rõ ràng họ không làm được điều này. 
Thực tế hãy sử dụng trạch Pháp để quan sát kĩ hơn cái rung động, 
cái thôi thúc mong muốn kiểm soát. Nó luôn có mặt ẩn sau mỗi 
hiện tượng và cả giác sinh khởi. Cái “tôi” vi tế sinh khởi. Cái “tôi” 
thích hay không thích cảm giác. Đây là Tham Ái hay cảm nhận về 
ai đó đang điều khiển. Một quan niệm sai lầm là có cái tôi. Do vậy, 
khoảng khắc cảm giác hay thậm chí hình ảnh cái “tôi” nhỏ bé xuất 
hiện , hãy thư giãn và 6 biết. Cho phép cảm giác tan đi, ở lại chỉ là 
sự tĩnh lặng. Không có gì ngoài sự quan sát. 

Bài Kinh có đề cập đến yếu tố “thắng giải - quyết định”. Liệu 
hành giả có biết khi họ “đưa ra quyết định” thì đó cũng chỉ là một 
trạng thái tâm sinh khởi theo điều kiện mà cũng không hề có ai đó 
kiểm soát? Khi hành giả quan sát thấy trạng thái tâm này xuất hiện 
, hãy 6 biết và tiếp tục ngồi thiền. Sẽ không có hành động nào được 
đưa ra bởi vì họ đã buông đi “quyết định”. 

Nếu hành giả nghĩ họ cần ngồi thiền, thì rồi họ sẽ nghĩ đến việc 
dùng bồ đoàn nào và với tâm sắc bén, họ có thể nhận biết rõ 
khoảng khắc mà “quyết định” bồ đoàn nào sẽ được sử dụng. Có 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


khoảng khắc “quyết định” của họ sinh khởi. Và nếu họ lùi lại một 
chút, nhẹ nhàng cho phép mọi thứ sinh khởi trong sự quan sát kĩ 
lưỡng, họ có thể thấy rằng “quyết định” tự động xuất hiện theo 
cách của nó. Và rồi nó cũng trôi qua. Có sự thôi thúc hành động 
trong đó - xuất phát từ Tham Ái đi kèm. Tham Ái là điều thúc đẩy 
hành động. 


Hành giả, với tâm bất động và an tĩnh, cho phép mọi thứ sinh 
khởi. Không gì là của họ. Tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên. Hành 
giả quan sát với tâm vắng bóng tham ái - không đồng hóa với bất 
cứ điều gì sinh khởi trong tâm. Hành giả đang quan sát bằng “tuệ 
nhãn” - nhìn mọi thứ như là. Và điều này rất tốt! Cuối cùng, hành 
giả sẽ đạt đến mức độ cân bằng mới - yếm ly (nhàm chán), sau đó 
sẽ là ly tham. Ly tham là cách cửa mở ra NÑibbana - trạng thái vô 
điều kiện. 

Hành giả càng dành nhiều thời gian an trú tại phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, tâm họ càng được thanh lọc nhiều bấy nhiêu. Bhante 
từng chia sẻ vô lượng công đức được tạo ra tại tầng thiền này. 
Công đức có thể được coi là kho dự trữ những điều thiện - điều 
dẫn tới kết quả tốt đẹp trong tương lai. Việc phát triển tâm trí 
ngày một an tịnh và sáng suốt sẽ giúp hành giả tiến bộ nhanh 
chóng trên con đường tu tập. 


Khi hành giả tiếp tục ngồi ở tầng thiền này, sự dao động của 
tâm chú ý hầu như ngừng lại khi Tham Ái tan biến. Đây là khoảng 
thời gian họ cần sự kiên nhẫn và bền bỉ. Hãy tiếp tục quan sát và 
6 biết, thư giãn bât kì một rung động nhỏ nào của tâm. 


Nếu một âm thanh khởi lên và tâm hành giả bị hút vào đó, ngay 
lập tức lùi lại, thư giãn và quay về với tâm an tĩnh. Nếu có bất kì 
sự quan tâm nào tới âm thanh, hành giả cần buông - 6 biết ngay 
mong muốn đó. Bất cứ mong muốn với bất cứ điều gì cần phải 
được 6 biết. 


Hành giả sẽ đi đến giai đoạn họ sẽ cảm giác ý thức dừng lại. Họ 
chỉ ngồi yên tĩnh, không dính mắc vào dòng chảy tâm trí liên tục. 


Đường tới Niết-bàn 


Cảm nhận về “tôi” không hề di chuyển, nó đã tách rời khỏi dòng 
chảy các sự kiện. Hành giả có sự nhẹ nhõm. Trạng thái nhẹ nhõm 
vi tế. 

Mọi rung động quan sát được đều là trở ngại cho sự tĩnh lặng. 
Hành giả thấy mọi rung động tâm đều là đau khổ, dukkha. Có thể 
tâm sân hay mong muốn xua đuổi các rung động đó xuất hiện. Tuy 
nhiên hành giả cần 6 biết cái mong muốn đó và cho phép nó là như 
vậy. Hành giả không thể xua đuổi được điều gì. Hãy nhớ là không 
có ai kiểm soát bất cứ điều gì. Tất cả những gì họ nên làm là quan 
sát và 6 biết. 

Mọi mong muốn phân tích điều gì đang diễn ra hay điều gì 
đang sinh khởi cần phải được buông. Hành giả chỉ quan tâm tới 
quá trình - sinh và diệt, xuất hiện và biến mất. Mọi câu hỏi về tại 
sao sẽ không bao giờ được trả lời đầy đủ. Vì nguyên nhân có thể 
không phải từ kiếp này mà từ rất nhiều kiếp trước. Hành giả 
không thể hoàn toàn biết rõ nguyên nhân thật sự của chướng ngại 
là gì. Họ cũng không cần phải hiểu rõ chướng ngại xuất hiện từ 
đâu. Tất cả những gì cần làm là 6 biết và buông bỏ. 


Chướng ngại là kết quả của dòng nghiệp bất thiện từ trước. Đó 
có thể là do vấn đề phạm giới, từ kiếp này hoặc kiếp trước. Tất cả 
những øì hành giả có thể làm là ngừng việc vi phạm giới và 6 biết 
tất cả những sự xáo trộn sinh khởi do việc vi phạm giới luật. 

Khi hành giả thấy một hình ảnh - dựa trên Xúc đó, Thọ sinh 
khởi. Đó có thể là lạc thọ, khổ thọ hoặc trung tính. Ngay khi Thọ 
sinh khởi, Tham Ái có mặt: thích cảm giác đó hoặc muốn xua đuổi 
cảm giác. 

Hành giả sẽ nhận biết rõ ràng là khi họ thấy điều gì. Ngay trong 
quá trình nhìn đó, Tham Ái đã có mặt. Hãy 6 biết và buông quá 
trình nhìn đó ngay khi nó hút sự chú tâm. Hãy để ý là có một căng 
thẳng vi tế xuất hiện ngay khi mắt để ý đến hình ảnh. Đây là điều 
kéo tâm chú ý vào sự nhìn. Khoảng khắc mà tâm hành giả quan sát 
bất cứ điều gì, họ ngay lập tức phải thư giãn ngay. Không để tham 


154 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Ái chen chân vào. Hãy buông bỏ. Trong phần lớn tình huống, Tham 
Ái không mạnh mẽ, nhưng nó rất kiên trì và bền bỉ. 


Trên thực tế, không có gì gọi là tâm kéo sự chú ý. Âm thanh 
sinh khởi và Tham Ái sinh khởi. Có vẻ như là có cái “tôi” nào đó bị 
lôi vào chú ý âm thanh nhưng đó không phải là sự thật. Âm thanh 
và tham ái sinh khởi đồng thời khiến cho hành giả có ảo giác là 
tâm chú ý bị kéo đi. Đó là ảo giác về cái tôi. Âm thanh hay hình ảnh 
hay bất cứ gì sinh khởi đều có đính kèm Tham Ái theo và “cái tôi” 
cũng sinh khởi ngay khoảng khắc cảm nhận cảm giác. 


Cái tôi không tồn tại bất kì nơi nào khác trừ khoảng khắc nghe 
thấy âm thanh. Tại sao “cái tôi” sinh khởi trong khoảng khắc đó? 
Cái tôi sinh khởi bởi vì hành giả muốn nghe. 

Cái tôi (hay còn gọi là bản ngã bất biến) thực tế được sinh ra 
ngay trong khoảng khắc sự đồng hóa diễn ra. Trước đó, chỉ là thức 
sinh và diệt. Khi rung động âm thanh xuất hiện (Xúc) đi kèm thêm 
Tham Ái thì cái "tôi” được tạo ra thêm một lần nữa. Đây là quá 
trình Duyên khởi - nguyên nhân và điều kiện liên tục sinh và diệt. 
Có lẽ, chúng ta có thể nói “tôi” được tái sinh liên tục, liên tục trong 
từng khoảng khắc. 


Bản chất tự nhiên của ý thức 


Ngũ uẩn đồng sinh và đồng diệt. Tuy nhiên chúng bị dính mắc 
- chấp thủ vào (bởi Tham Ái và Thủ). Nguyên nhân là do sự đồng 
hóa. Trong thực tế, ngũ uẩn cùng lúc sinh khởi và tạo nên thế giới 
quan ngay trong khoảng khắc đó. Rồi chúng đoạn diệt. “Tôi” chỉ 
tồn tại trong từng khoảng khắc sinh khởi và rồi tan biến, hoàn 
toàn, cho tới khi Xúc và Thọ mới sinh khởi. Việc này diễn ra hàng 
trăm ngàn lần chỉ trong một cái chớp mắt. Điều này khiến chúng 
ta nghĩ rằng có một cái tôi liên tục không ngừng. Hành giả có thể 
đã thấy được hiện tượng này khi trải nghiệm cõi thiền thức vô 
biên xứ. 


155 


Đường tới Niết-bàn 


Khi có những tác động bên ngoài, cái “tôi” lại được sinh ra lần 
nữa để nghe, nhìn hay xúc chạm. Nếu không có những rung động 
hay xúc chạm tại các cửa giác quan, “tôi” đơn giản là không tồn tại. 
Tôi cũng không hề có mặt tại nơi nào khác ngoài sự xúc chạm tại 
các cửa giác quan. Khi điều này sinh khởi và được nhận biết, hành 
giả thêm hiểu sâu sắc điều này. Không có một cái tôi chạy ngầm 
nào trải nghiệm các cửa giác quan. Các cửa giác quan tự hoạt động 
theo cách của chúng. 


“Tôi” không chết khi cơ thể tan rã. Tôi thực tế “chết” liên tục 
trong từng khoảng khắc và rồi quay lại, tồn tại, rồi lại chết đi... Ý 
thức giống như là những bong bóng sinh ra từ dòng nước chảy 
siết. Nước đập vào đá giống như đối tượng xúc chạm vào các cửa 
giác quan. Màn sương phát sinh khi nước bắn vào những tảng đá 
giống như cách các hình ảnh xúc chạm với đôi mắt, tạo nên những 
“giọt” nhãn thức. 


Ý thức của hành giả sinh và diệt dựa trên lục nhập (các cửa 
giác quan), là cơ thể. Ý thức này giống như thaatjtt và cảm giác có 
cái “tôi” tồn tại trong khoảng khắc đó. Nhưng trong khoảng khắc 
tiếp theo, bong bóng của ý thức tan vỡ và biến mất. Sinh, tử, sinh, 
sử, sinh sử, hàng triệu lần trong một giây. 


Theo góc nhìn khoa học, tất cả những hiện tượng này chỉ là 
hoạt động của các tế bào thần kinh trong bộ não và có thể giải 
thích được rõ ràng. Tuy nhiên hành giả cần trực tiếp quan sát 
được rõ ràng điều gì đang diễn ra trong tâm thông qua hành thiền, 
thông qua thắng trí. Từ đó, họ mới có thể hiểu rõ bản chất tự nhiên 
khách quan của quá trình thân tâm, của sự vô ngã. 


Khoa học duy vật đã từng chứng minh là không có cái tôi, tất 
cả chỉ là những yếu tố vật chất và tỉnh thần. Không có gì khác. 
Nhưng cũng có những nhà khoa học khác nghĩ rằng phải có một 
cái tôi hay linh hồn sâu sắc tồn tại. Khoa học không đo lường được 
không có nghĩa là không tồn tại. Bằng thực nghiệm quan sát quá 
trình tâm sinh lý, nhiều nhà khoa học nhận thấy rõ các dữ liệu thu 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


thập được cho thấy tất cả chỉ là những hoạt động của tế bào thần 
kinh trong não. Không có linh hồn nào cả. Tuy nhiên ngay cả 
những nhà khoa học đó cũng không hoàn toàn tin tưởng dữ liệu 
họ có được. Nhiều nhà khoa học cho rằng có cái tôi vĩnh cửu tồn 
tại. Những quan niệm theo thói quen ăn sâu. 


Chúng ta, bằng quan sát trực tiếp, sẽ nhận ra nguyên liệu tạo 
nên những chuyển động tỉnh thần này là tham ái. Có quá trình vận 
hành của thân và quá trình vận hành của tâm. Phần vận hành của 
thân là phản ứng sinh hóa trong bộ não. Kết quả của sự vận hành 
sinh hóa này là ý thức. Đó là thân-tâm, và tâm. 

Chúng sinh khởi từ đâu? Chúng tôi không rõ khi quan sát. 
Nhưng Đức Phật có giải thích. Đó là do nghiệp và kết quả của 
nghiệp. Chúng là kết quả của những hành động thiện hay bất thiện 
trong quá khứ. Các quá trình tỉnh thần vận hành sinh hởi là từ các 
điều kiện vốn có mặt sẵn. Đây là điều có thể quan sát được trực 
tiếp (thắng trí). 


Thông qua quan sát trực tiếp với sự hiểu biết, tâm sẽ tự thay 
đổi. Trí tuệ (sự hiểu biết thật sự) là nguyên nhân của sự thay đổi 
này. Khi Tham Ái ngừng, một số tế bào thần kinh không vận hành 
và “tôi (tham ái) không còn xuất hiện. 


Hành giả được thông báo là người bác yêu quý đã qua đời. Nếu 
là trước đây, có thể họ sẽ thấy thương xót, ám ảnh. Nhưng giờ đây, 
vì họ đã trực tiếp quan sát được bản chất tự nhiên của vận vật, họ 
bắt đầu hiểu mọi thứ có sinh sẽ có diệt. Và đó là quy luật tự nhiên. 
Nó diễn ra bất ngờ nhưng là một phần của cuộc sống. 


Các nhà khoa học thần kinh có thể quan sát được cách bộ não 
vận hành nhưng cách phản ứng của bộ não chỉ có thể thay đổi về 
mặt bản chất chỉ khi nào họ có thể quan sát trực tiếp điều này. 

Tôi không tin việc đọc các kết quả từ các máy điện não đồ MRI 
có thể dẫn tới được giác ngộ. Vì chỉ có tu tuệ - trí tuệ từ quan sát 
trực tiếp mới tạo ra sự khác biệt. 


Đường tới Niết-bàn 

Đức Phật có nói “ý dẫn đầu các Pháp”. Vì vậy, chúng ta cần quan 
sát cách tâm vận hành một cách rõ ràng và chúng ta sẽ hiểu mối 
tương quan chặt chẽ giữa thân và tâm. Khi chúng ta quan sát 
được điều này, chúng ta sẽ hiểu khía cạnh tự nhiên khách quan 
của quá trình đang diễn ra. Sỉ mê và vô minh sẽ bị đoạn trừ vì 
chúng ta hiểu rõ từ đầu tới cuối không hề có cái tôi nào cả. Đây 
là nghĩa của “si” - không biết rằng cái tôi chỉ là một khái niệm. 
Khái niệm tối thượng. 


158 


Chương 13: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Danh mục Jhana & Đề mục thiền 


Sơ thiền Tâm Từ (Mettä) 
Nhị thiền Tâm Từ (Mettä) 
Tam thiền Tâm Từ (Mettä) 
Tứ thiền Tâm Từ (Mettä) 


Không vô biên xứ 


Tâm Bi (Karun3) 


Thức vô biên xứ 


Tâm Hỷ (Muditã) 


Vô sở hữu xứ 


Tâm Xả (Upekkhä) 


Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Không định - tâm vắng lặng yên 
tĩnh 


159 


Đường tới Niết-bàn 


Tầng thiền & Dấu hiệu nhận biết 


» _¬ Thời gian Thời gian 
STT hang Đặc tính tàng ĐẸP hấp bám đề ngồi trung 
thiền hành Ñ 
mục bình 
SG Vấn mm. _ 30 phút 
0 không Tâm đi lang thang Khó để tâm lâu ở đề | 5 giây - 2 hoặc ít 
liên tục mục phút 
hơn 
Vui (hỷ), dễ chịu Chỉ có những suy sữ:ohdE: 
1 Sơ thiền (lạc), hạnh phúc, nghĩ thiện liên quan | 3-5 phút p P 
An Lạ : 45 phút 
quân bình tới quan sát 
Vui (hỷ) rõ ràng hơn, | Đọc thầm, nói thầm 25 0Ndt: 
2 Nhị thiền | tự tin, cảm giác nhẹ gây căng thẳng 3-6 phút Löệh 
- » A 60 phút 
nhõm bay bổng trong đầu 
Hỷ biến thành dễ : Xi vi 
Tam chịu và hạnh phúc. Bà c and ng ⁄ 45 phút - 
3 v. : Pin P giác trên cơ thể 3-10 phút : 
thiên Tâm quân bình (xả) ụ A LÔNG AT Ể Y và ý 60 phút 
2ê Tay tôi biến mất! 
rõ ràng 
Tên cu ĐI xu Cảm giác Metta di È 
Ôn So, hạnh phúc giảm, chỉ SỰ/12 RUN › 60 phút - 
4 Tứ thiền : SH E chuyển lên vùng 5-10 phút SN 
còn trạng thái tâm & 1.25 giờ 
in 2 đầu 
quân bình - Xả. 
5 Không vô Cảm giác tâm mở Tâm Từ chuyển 5-10 phút 1 giờ. đến 
biên xứ rộng ra ngoài thành Tâm Bi 1.5 giờ 
Có những khoảng 
Thức vô nàn ph ỜN diệt Tâm Bi chuyển 10-15 1 giờ đến 
6 Íbiênxứ | llêntục Bảtđầu quan | trình Tâm Hỷ hút 15 giờ 
sát thấy quy trình tự l p )ỗ 
nhiên khách quan 
Nhận thức chỉ ở vùng 
7 Vô sở đầu. Ánh sáng, chớp Tâm Hỷ biến thành 15-30 1.5 đến 2 
hữu xứ nháy xuất hiện - Tâm Xả phút giờ 
không hề có suy nghĩ 
Những rung động vi 
Phi tưởng tế, cảm giác mơ Tâm Xả dừng - chỉ 20-60 1.5 đến 3 
8 phi phi màng, không có suy còn quan sát Tâm ề tx 
: ý Xổ vộ Xã. So vo phút giờ 
tưởng xứ | nghĩ nào trong thời yên lặng 
gian dài 
nen kiệc Không có tri giác, Mi S10 2DÈ Xe, 
tưởng › Dan 2 hay như là “ngất 
: cảm thọ, ý thức - như ` R 
binh là đèn bị tắt công tắc ĐRONG Q0Hệ bạn 
(Nirodha) B thức. 
Quan sát thấy các 
mắt xích Duyên khởi, QiianÈ4Lvề cuộc 
theo đó là Nibbana, sống thay đổi + 
Nibbana rời khỏiNibbana thì King rõ nu sắc 
khoảng khắc nhẹ 619, 


nhõm & niềm vui 
PSrêm 
xuất hiện. 


rực rỡ... 


160 


Chương 14: Cửa vào Nibbana 


Khi hành giả tiếp tục ngồi, sự tĩnh lặng và cân bằng ngày một 
mạnh mẽ. Thời thiền có thể kéo dài với ít chướng ngại phát sinh. 
Các hoạt động của tâm rất nhẹ và vi tees. Bộ não là nơi trú ẩn của 
tâm. Căng thẳng luôn phát sinh tại đó. Hành giả thực hiện thao tác 
buông và thư giãn cùng một lúc nhẹ nhàng. Một lần 6 biết là đủ. 
Tách rời khỏi bất kì chuyển động nào của tâm. Chuyển động của 
tâm có thể chỉ là một cảm giác rung động nhẹ thu hút sự chú ý của 
bạn. Hãy thư giãn lập tức. 


Trong trạng thái này, tâm hành giả rất minh mẫn, sáng suốt và 
chánh niệm. Hành giả có thể dễ dàng quan sát được bất cứ điều gì 
sinh khởi và thực hiện 6 biết tự động. Trong tâm của hành giả gần 
như không có suy nghĩ và không đi lang thang. 


Những mắt xích tỉnh tế nhất của Duyên khởi sẽ biểu hiện trong 
tâm. Đầu tiên đó là Thức phát sinh từ sâu thắm nội tâm. Sâu hơn 
nữa là Hành, nguyên nhân tạo ra Thức. Hành giả không tạo ra các 
hiện tượng này, cũng không phải là các hiện tượng này. Đừng 
đồng nhất với chúng. Đồng nhất với chúng là Tham Ái. Hành giả 
thấy rằng, giờ đây việc trải nghiệm trạng thái tâm phẳng lặng, 
không có chút rung động nào rất dễ chịu. 


Hành là gì? Hành được định nghĩ là thân hành, khẩu hành, ý 
hành. Đó là những rung động rất nhỏ. Đó là những tiềm năng để 
hành động phát sinh, không phải là kết quả chính thức. Đó là 
những “hạt giống” nhỏ bé mà từ đó Thức nảy sinh. Thức duyên 
Danh-Sắc, Lục Nhập... Và với Xúc, chúng nở rộ thành nhận thức. 

Chúng tôi không đề cập đến cách những mắt xích này biểu lộ. 
Chúng tôi muốn hành giả chia sẻ với người hướng dẫn điều họ 
quan sát thấy. Người hướng dẫn sẽ quyết định điều đó là đúng hay 


Đường tới Niết-bàn 


sai. Chúng tôi không muốn hành giả có sự kì vọng, tưởng tượng. 
Việc quan sát sâu sắc trực tiếp những hiện tượng này là cực kì 
quan trọng. 


Nếu hành giả không có người hướng dẫn, thì hãy 6 biết tất cả 
những gì sinh khởi và quay về với đề mục. Hành giả phải buông 
bỏ mọi thứ. 

Khi hành giả nghĩ rằng mình quan sát thấy mắt xích Hành hay 
những mắt xích sâu hơn, hãy 6 biết như bất kì hiện tượng nào 
khác. Với thao tác 6 biết này, hành giả sẽ dần khám phá những 
mắt xích sâu sắc hơn trong chuỗi Duyên khởi. Điều hành giả đang 
làm là loại bỏ sự căng thẳng của Tham Ái xuất hiện cùng các mắt 
xích. Nhờ ngồi thiền, tâm trí của hành giả trở nên sắc bén hơn để 
quan sát được mắt xích vi tế. Liệu hành giả có thể 6 biết được vô 
minh không? Điều này không thể. Vô minh được đoạn diệt với trí 
tuệ về tứ diệu đế. 

Bài 128, Trung Bộ Kinh, Đức Phật có đề cập đến việc hành giả 
có thể mất sự sáng suốt và minh mẫn. Nguyên nhân nào dẫn tới 
sự minh mẫn biến mất? Đó là sự xuất hiện của những chướng ngại. 
Chúng là những đám mây đen che phủ tâm trí sáng suốt và minh 
mẫn. Trong nhiều trường hợp, tâm trí của hành giả trong sáng đến 
mức có thể mô tả bằng từ khóa “sáng chói - luminous”. 


Nhiều lúc, sự bồn chồn bất an có thể phát sinh trong trạng thái 
này vì hành giả gần như không có gì để quan sát. Họ có thể muốn 
có gì đó để quan sát và bắt đầu những mong muốn về kiểm soát 
xuất hiện. Nhàm chán cũng có thể xuất hiện do chánh niệm yếu 
bớt. Và vì nhàm chám, tâm trí đánh mất sự sáng suốt. Hành giả có 
thể xử lý việc này bằng cân bằng yếu tố tỉnh tấn hoặc các yếu tố 
khác trong Thất giác chỉ. 


Hành giả cần tiếp tục dùng tâm tĩnh lặng làm đề mục thiền. 
Nếu chánh niệm của hành giả mạnh mẽ thì phần lớn thời gian sẽ 
là sự tĩnh lặng. Đôi lúc, có những rung động nhỏ phát sinh kèm 


162 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


theo tâm chú ý bị rời khỏi tâm tĩnh lặng. Hành giả cần 6 biết ngay 
lập tức và quay về tâm tĩnh lặng. Mục đích của hành giả giai đoạn 
này là một tâm tĩnh lặng bất động. Họ chỉ cần nhận biết điều gì 
đang diễn ra và thư giãn. 


Đề mục hành thiền chỉ là tâm tĩnh lặng. Hành giả cần nhận biết 
được bất cứ hoạt động nào của tâm có thể diễn ra. Nếu hành giả 
thấy sự tĩnh lặng trong tâm thay đổi, họ có thể khởi lên cảm giác 
an tĩnh và đặt tâm vào đó. Và khi tâm trí an tĩnh hơn, họ có thể 
buông cảm giác đó và chỉ quan sát và thư giãn tất cả những rung 
động vi tế trong tâm. 


Nơi tĩnh lặng 


Dần dần, ngay cả những hoạt động tâm vi tế nhất cũng sẽ biến 
mất. Như thể không còn gì để 6 biết. Hành giả có thể thấy bồn chồn 
và muốn đứng dậy. Nó giống như kiểu không còn gì để làm. Đừng 
đứng dậy mà hãy 6 biết cảm giác bồn chồn đấy và tiếp tục ngồi. 
Đây là thời điểm của kiên nhẫn và bền bỉ. Giai đoạn này có rất ít 
điều diễn ra trong tâm và hành giả sẽ quen với việc đó. Tâm hành 
giả ngày càng lắng xuống nếu tiếp tục thực hành. Họ thậm chí còn 
không nhận ra sự tiến bộ của mình. 


Nếu sự bồn chồn hay bất kì chướng ngại nào bắt đầu chiếm ưu 
thế, hành giả chỉ cần quan sát với ý niệm “Tôi không quan tâm đến 
điều gì đang diễn ra; việc của tôi là chỉ quan sát”. 

Hành giả bắt đầu thấy được những khía cạnh vi tế nhất của tâm 
trí. Trong số đó có mầm mống, có tiềm năng dẫn tới sinh, lão, tử. 

Người hướng dẫn sẽ đặt câu hỏi cho hành giả để xác nhận điều 
họ đang thấy. Hành giả sẽ được khuyên là nên theo dõi chỉ tiết 
những rung động phát sinh và cách chúng xuất hiện. Họ không 
nên đồng hóa mình với chúng. Những rung động chỉ là những rung 
động. Chúng chỉ là những hiện tượng xuất hiện do tương tác thân 
tâm. Chúng không phải “là tôi, của tôi”. Hành giả không cần quan 


163 


Đường tới Niết-bàn 


tâm tới lý do tại sao chúng có mặt. Việc của họ là cho phép nó có 
mặt ở đó và thư giãn. 

Trong việc thực hành, điều quan trọng là chánh niệm và an 
tịnh phải tiếp tục được phát triển để hành giả có thể quan sát trực 
tiếp được những hiện tượng vi tế này. Cuối cùng, họ sẽ thấy được 
toàn bộ các mắt xích của Duyên khởi trừ Vô Minh - điều mà họ sẽ 
hiểu với tuệ giác. 

Hành giả đang quan sát theo chiều ngược của Duyên khởi bằng 
cách buông bỏ từng mắt xích để quan sát sâu sắc hơn. Hành giả có 
thể thấy mắt xích Danh-Sắc, và tới tận Thức và Hành. Người hướng 
dẫn sẽ yêu cầu hành giả 6 biết tất cả những hiện tượng khi chúng 
xuất hiện để những mắt xích phía trước có thể được hiển lộ. 

Khi Duyên khởi dần biểu hiện, hành giả cần lưu ý là với mỗi 
mắt xích, mỗi hiện tượng diễn ra đều có một chút Tham Ái có mặt 
ở tất cả các mắt xích để giữ vòng luân hồi xoay vần. Hành giả sẽ 
dần quan sát được toàn bộ điều này. 

Và khi hành giả thực hiện 6 biết ngày một sâu sắc, họ sẽ được 
hướng dẫn là tách rời khỏi các hiện tượng phát sinh. Khi có âm 
thanh xuất hiện, chuỗi Duyên khởi bắt đầu và hành giả muốn 6 
biết tất cả. Với việc cố gắng quan sát từng mắt xích rõ ràng hơn để 
trực tiếp thấy từng phần nhỏ của nó phát sinh như thế nào, hành 
giả tự tạo Tham Ái vi tế. 


Họ, lúc này, để mọi hiện tượng tự nhiên xuất hiện, đừng cố 
gắng tìm kiếm. Và nếu thực hiện đúng họ sẽ thấy tham ái - mong 
muốn tìm kiếm trải nghiệm. 

Tâm trí của hành giả luôn muốn có cái gì đó. Và giống như Pac- 
man, nó luôn muốn có cái gì đó để “ăn”. Nguyên nhân của điều này 
một phần là vì trải nghiệm đã qua và tâm luôn muốn có gì đó để 
thay thế cho hiện tượng đã diễn ra. Điều hành giả nên làm là để 


164 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


tâm tĩnh lặng, cho phép mọi thứ cứ diễn ra và không dính mắc cho 
dù là với rung động nhỏ nhất. 


Với việc buông bỏ, việc quan sát rõ ràng từng mắt xích khi 
chúng xuất hiện thì điều hành giả đang thực hiện là nhận biết và 
thoát khỏi vòng lặp luân hồi (samsära). 


Trung Bộ Kinh, bài 111: “Như vậy các pháp ấy trước không có 
nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm 
không có hạn chế. Säriputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế 
nữa. Đối với Säriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa”. 


Yếm ly - nhàm chán 


Trong trạng thái tâm sáng suốt và tĩnh lặng này, trí tuệ về yếm 
ly (nhàm chán) sinh khởi. Cho tới hiện tại, hành giả có phần hứng 
thú quan sát các hiện tượng sinh và diệt liên tục. Và khi họ ngày 
một quan sát sâu sắc hơn thì càng ít hiện tượng diễn ra và thao 
tác 6 biết giảm dần. Tâm trở nên tĩnh lặng dần. 


Càng ngồi thiền lâu, hành giả càng nhận thấy sự liên tục sinh 
diệt của các hiện tượng. Và hành giả nhận ra khoảng lặng giữa sinh 
diệt của các hiện tượng. Trong tâm, họ có thể xuất hiện những 
mong muốn “Nếu mà tất cả những hiện tượng sinh diệt liên tục 
này dừng lại thì có lẽ mình sẽ có sự tĩnh lặng - hạnh phúc”. Hành 
giả nghĩ có sự an tĩnh tuyệt đối. Nơi đó không những rung động 
và hiện tượng sinh diệt liên tục. Hành giả bắt đầu trải nghiệm trực 
tiếp sự thiếu an tĩnh là đau khổ. 

Mong muốn về kiểm soát hiện tượng này có tham ái trong đó. 
Mong muốn một điều gì đó ngừng lại, thực tế là năng lượng cho 
việc đó tiếp tục. Lúc này, thường người hướng dẫn sẽ nhắc nhở 
việc của hành giả là tiếp tục quan sát. 


165 


Đường tới Niết-bàn 


Hành giả sẽ nhận ra thế giới quan của họ bắt đầu thay đổi. Họ 
chưa bao giờ nghĩ rằng sự vắng mặt của các hoạt động tâm lại là 
điều tốt. Nhưng giờ đây họ đang trải nghiệm như vậy. Họ thấy bất 
kì rung động nào trong tâm, hoạt động tinh thần nào diễn ra đều 
khó chịu. Thậm chí họ cố gắng dừng các hiện tượng xuất hiện. 
Nhưng điều đó là không thể. Họ vốn chưa bao giờ kiểm soát được 
điều gì, mọi thứ cứ diễn ra theo quy luật tự nhiên. 


Lúc này, tâm trí hành giả hướng tới sự tĩnh lặng nhưng chuỗi 
hoạt động tâm diễn ra không ngừng nghỉ. Khi đó, một tri kiến xuất 
hiện “tôi thấy nản vì những rung động và cảm giác này liên tục làm 
phiền”. Không hài lòng nảy sinh. Mong muốn dừng tất cả mọi hoạt 
động tâm lý nảy sinh. Hành giả bắt đầu trải nghiệm yếm ly - nhàm 
chán. 


Hành giả tìm kiếm lý do tại sao những cảm giác và hoạt động 
tâm diễn ra liên tục. Nhưng họ không trả lời được. Hành giả muốn 
phân tích để giải quyết vấn đề này nhưng có vẻ như không có giải 
pháp. 

Cuối cùng họ buông luôn việc tìm kiếm. Sự hứng thú quan sát 
các hiện tượng sinh diệt cũng trôi đi. Hành giả nhận ra rằng chuỗi 
sinh diệt không có điểm khởi đầu và không có sự chấm dứt. Trí 
tuệ về sự sống và hoạt động tâm sinh khởi: mọi thứ sẽ không bao 
giờ kết thúc. Không có sự tĩnh lặng tuyệt đối. 

Tôi trải nghiệm cảm giác hoàn toàn không hứng thú tới cái 


^z” 


“tôi” vô thường và tôi nhận ra sự ngớ ngẩn của việc đồng hóa cái 
“tôi” vốn không tồn tại với từng cảm giác, suy nghĩ và hành động. 
Tôi hiểu một cách sâu sắc là cảm giác và suy nghĩ không nằm trong 
sự kiểm soát của tôi. Suy nghĩ cũng như những điều khác trong 
Tâm, nói chung, giống như là mùi hương đối với mũi, âm thanh 
với tai. Chúng đến và đi theo quy luật, không có ai kiểm soát, liên 
quan. Vì thế tôi tiếp tục 6 biết. S.D California 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


Hành giả hứng thú quan sát liên tục từng rung động phát sinh, 
từng suy nghĩ phát sinh... và họ nghĩ rằng với sự quyết tâm, họ có 
thể thư giãn và buông mọi điều sinh khởi. Họ nghĩ rằng có thể giải 
thoát được bằng cách đó. Nhưng không hiệu quả. 

Hành giả hiểu rằng tất cả những gì sinh khởi đều gây nên xáo 
trộn. Chúng ảnh hưởng tới trạng thái tĩnh lặng của tâm trí - điều 
mà họ bắt đầu tận hưởng. Trong sự tận hưởng đó vẫn có Tham Ái. 
Hành giả cũng bắt đầu nuôi dưỡng tâm tĩnh lặng. Họ hiểu rằng 
tâm cân bằng, tĩnh lặng đáng tận hưởng hơn là theo đuổi cái gì đó. 
Nhận thức này dẫn tới sự mãn nguyện. Mãn nguyện sinh khởi này 
có thể nảy sinh khi vắng mặt chuỗi rung động sinh diệt liên tục 
trong tâm. 


Hành giả có thể có mong muốn đạt Nibbäna sinh khởi và nghĩ 
rằng họ đã rất gần. Vì thế họ thêm tinh tấn, nghĩ rằng mình có thể 
tiến bộ và đạt được thành tự sớm trong tương lai. Họ cần 6 biết 
cái mong muốn nầy. Đó là biểu hiện của dính mắc vi tế. 


Hành giả nghĩ rằng họ cần có mong muốn để đạt được mục 
tiêu. Không! Hành giả đã hướng tâm vào đó (tác ý). Vậy là đủ. Hãy 
cho phép thiền tập giải quyết. Hành giả chỉ cần đặt sự quyết tâm 
từ đầu về việc gì đó và thực hành, không cần phải nghĩ đến đích 
đến. Họ đang đi trên đường tới đích. Họ chỉ cần tiếp tục thực hành, 
tin tưởng rằng điều cần diễn ra sẽ diễn ra bởi vì họ đang đi đúng 
đường. Đây là sự quyết tâm (determination). 


Liệu hành giả không nên có mong muốn đạt Nibbäna? Thực ra 
trong những thời thiền sâu sắc, giai đoạn trước khi chứng ngộ, 
hành giả cần buông mọi thứ, kể cả mong muốn Nibbana. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn đầu của thực hành, nếu không có mong 
muốn gì đó thì hành giả thậm chí còn không ngồi thiền. Do đó, 
mong muốn Nibbäna/ hay những mong muốn tương tự như vậy 
là những mong muốn tích cực. Và trong giai đoạn đầu, việc không 
mong muốn có Nibbana cũng là một dạng mong muốn - muốn 


Đường tới Niết-bàn 


dừng lại điều gì đó. Và mong muốn này không giống như thèm ăn 
kem, thèm xem film để giải trí. Đây là mong muốn thực hành, 
mong muốn tâm tĩnh lặng và hạnh phúc. Trong ngôn ngữ Pali, 
mong muốn này được gọi là Chanda. 


Như đã đề cập trước đó, hành giả không biết làm như thế nào 
để dừng lại các hiện tượng sinh diệt liên tục. Họ muốn các hiện 
tượng này ngừng lại. Tâm tĩnh lặng nhưng liên tục có những rung 
động ở các mức độ khác nhau sinh diệt. Hành giả muốn có tâm 
không rung động. Đây là mục tiêu mới, tâm tĩnh lặng hoàn toàn 
vắng bóng mọi cảm giác. 


Cuối cùng, hành giả sẽ ngừng quan tâm tới các hiện tượng sinh 
diệt. Hành giả không thể kiểm soát được dòng tâm thức này. Họ 
bắt đầu từ bỏ và thấy rằng việc để ý đến sự sinh diệt là một cách 
để nuôi dưỡng chúng. Các rung động sẽ không ngừng nghỉ nếu họ 
còn để ý đến chúng. 


Tâm hành giả dần không còn quan tâm đến điều gì xuất hiện, 
và có cảm giác rõ ràng hơn của sự yếm ly. Các rung động xuất hiện 
và tan biến liên tục, không ngừng nghỉ. Đây là khổ. Đây là dukkha 
(thuật ngữ Pali). Đức Phật dạy về Diệu đế đầu tiên: Khổ đế - sinh 
là khổ. Và hành giả bắt đầu hiểu sâu sắc điều này một cách trực 
tiếp. Hành giả thấy rằng chỉ cần để ý, và có sự thích hay không 
thích điều đang diễn ra là sẽ khiến mọi thứ tiếp tục. Đây là hiểu 
biết về Tập Đế - Nguyên nhân của khổ là Tham Ái. Hành giả đang 
tiến dần tới mục tiêu - Diệt Đế - sự chấm dứt Tham Ái - Nirodha. 


Ly tham 


Dần dần trạng thái buông xả sâu sắc hơn nữa xuất hiện: ly 
tham. Trạng thái yếm ly khiến hành giả nhận biết được ngày một 
việc sự chú ý tới các hiện tượng chỉ tạo thêm đau khổ. Trong ly 
tham, hành giả không còn quan tâm. Họ không còn để ý đến các 
hiện tượng sinh diệt. Tâm buông hoàn toàn. Mọi trải nghiệm cứ 


168 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


xuất hiện, tan đi. Mọi thứ không quan trọng. Không còn gì thu hút 
sự chú ý của hành giả. Hành giả biết là không thể ngăn chặn các 
hiện tượng thân tâm diễn ra. Thậm chí hành giả còn không quan 
tâm tới Nibbana. 

Đây là trạng thái tâm hành giả hầu như không còn vướng mắc. 
Tâm trí không còn tạo ra thêm Tham Ái nào, không tạo thêm điều 
øì nữa. Tâm hành giả không còn quan tâm tới các hiện tượng sinh 
diệt, không kiểm soát bất cứ gì. Hành giả đang rất gần với trạng 
thái xuất thế gian - trạng thái vô điều kiện. Tại sao? Bởi vì hành 
giả không quan tâm. 


Việc ly tham với tất cả hiện tượng tồn tại có điều kiện, một 
trạng thái tâm hoàn toàn cân bằng xuất hiện. Tâm không để ý hay 
khó chịu bất cứ điều gì. Tất cả hiện tượng chỉ là thức và đối tượng 
tâm sinh diệt liên tục. Những điều đó không có gì đáng để quan 
tâm. Các hiện tượng chỉ có mặt. Tâm trí có xu hướng tĩnh lặng sâu 
sắc hơn nữa. Tâm hành giả hầu như không hề di chuyển hay có sự 
rung động. Họ rất tỉnh thức, nhận biết rất sáng suốt và rõ ràng 
nhưng hầu như không có gì diễn ra cả. Có thể có suy nghĩ về việc 
nên làm điều gì đó không xuất hiện. Và câu trả lời chắc chắn là 
không. Hành giả chỉ cần quan sát tiếp, quan sát suy nghĩ đó xuất 
hiện và 6 biết. 

Vấn đề chỉ còn là thời gian. Hành giả chỉ cần tiếp tục quan sát 
khách quan, nhận biết bất kì ánh sáng, rung động, dao động nào 
có thể diễn ra. Lúc này 6 biết là thao tác tự động. Hành giả không 
cần nỗ lực, mà nó tự thực hiện. Họ sẽ trải nghiệm trạng thái tâm 
vắng lặng, không có chướng ngại, và họ cũng không hứng thú điều 
đó. Đó cũng chỉ là hiện tượng. Dù rằng đó là một trạng thái tuyệt 
vời, không có bất thiện, không có thiện, không có Tham Ái. Nhận 
thức sâu sắc này có được khi hành giả trải nghiệm quan sát bản 
thân “tồn tại” và “không tồn tại” liên tục. 


169 


Đường tới Niết-bàn 


Khi Ly tham xuất hiện, hành giả đã rất gần với đích đến. Họ 
nghĩ không còn gì để làm bởi vì không có gì để 6 biết nữa. Họ muốn 
ngừng thiền và đứng dậy. Mọi thứ đã hoàn thiện, ngồi thiền tiếp 
để làm gì? 

Điều họ cần làm là tiếp tục kiên nhẫn với trạng thái tâm tĩnh 
lặng vi diệu này, tiếp tục quan sát, không hề quan tâm tới điều gì 
diễn ra nữa. Hành giả nhận thức ra họ không còn gì phải làm nữa. 
Lúc này đây “kiên nhẫn là đường tới Nibbãna”. 

Con đường này không phải là sự tuần tự, đi từng bước để tới 
đích. Hành giả sẽ có nghỉ ngờ và họ sẽ mất sự sáng suốt hoặc trạng 
thái cân bằng cần có. Và rồi họ sẽ nhận ra vấn đề và tiếp tục. Hai 
bước lùi, một bước tiến. 


Nếu họ tiếp tục, và cảm giác như gặp “bình cảnh”, hành giả cần 
tự hỏi bản thân “điều gì khiến tôi không thể thiền sâu hơn?” Và 
câu trả lời có thể xuất hiện trong lúc đó hoặc một lúc sau hoặc 
ngày hôm sau. Vì đôi khi phiền não chạy ngầm rất sâu, cả hành giả 
lẫn người hướng dẫn đều không nhận biết được. 


Có thể câu trả lời sẽ rõ ràng. Có thể hành giả đang tỉnh cần hơn 
mức cần thiết và họ cần lùi lại một chút. Hoặc có thể họ quan sát 
không đủ rõ ràng, không thấy rõ được cách các mắt xích duyên 
khởi sinh diệt... 

Bhante Vimalaramsi từng chia sẻ về trải nghiệm của một thiền 
sinh. Anh ta cũng tự hỏi bản thân một câu và câu trả lời xuất hiện 
là “chờ đợi”. Anh ta đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi để Nibbäana diễn 
ra. Đó là vấn đề. Sự chờ đợi, mong muốn có Tham Ái trong đó. Chờ 
đợi này cần được buông bỏ. 

Rồi hành giả có thể giải quyết được các phiền não này khi trí 
tuệ ngày một sâu rộng. Đôi khi dính mắc - phiền não chạy ngầm 
này có thể kéo dài rất lâu. Có thể hành giả đã thành thục các thao 
tác và biết kiến thức, nhưng có thể nhổ rễ điều này cần nhiều năm. 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


Có người hiểu mọi thứ dễ dàng, làm đúng hướng dẫn và làm 
theo. Họ có thể chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần họ giác ngộ và 
nhập dòng Thánh. Kiên nhẫn và làm đúng hướng dẫn có thể đi tới 
Nibbanal 


“Đến một thời điểm, tâm trí rất tĩnh lặng, và chìm vào một giấc 
ngủ sâu - tuy nhiên, tâm trí hoàn toàn tỉnh thức và nhạy bén. Sau 
đó, về cuối thời thiền, tôi hoàn toàn trống rỗng, giống như tôi mất 
ý thức.Và không có cảm giác hay nhận thức. Tôi dường như chỉ 
nhận thức được tri giác đã dừng lại sau khi trải nghiệm đó qua đi. 
Tri giác chỉ dừng lại trong một thời gian ngắn trước khi tôi trở lại 
trạng thái ngủ sâu tỉnh thức. 


Rời khỏi tầng thiền, tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, tỉnh táo và tự 
động lan tỏa tâm Xả. Mọi thứ tôi làm sau khi xả thiền đều năng 
suất,an tĩnh, trơn tru và chánh niệm. Mọi người nhận thấy tôi luôn 
giữ lời và giao tiếp với mọi người trong trạng thái thư giãn. Thật 
vậy, tôi cảm thấy rất thư thái; tâm trí đã hoàn toàn cân bằng. Sự 
bình tĩnh rất mạnh trong suốt cả ngày. " S.D. California 


Đức Phật mô tả quá trình này rõ ràng hơn trong bài 148, Kinh 
“sáu nhóm sáu ” Trung Bộ Kinh. 80% nội dung đầu của bài Kinh, 
Đức Phật mô tả quá trình tự nhiên (hay vô ngã) diễn ra tại các cửa 
giác quan. Không có gì là “Tôi, của tôi, bản ngã của tôi”. Đến giai 
đoạn cuối bài Kinh, Ngài hướng dẫn đệ tử, với sự quan sát trực 
tiếp và sắc bén họ sẽ hiểu cách thức “cái tôi” được hình thành. 


Giải thoát (Trung Bộ Kinh bài 148) 


“Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán mắt, nhàm chán các sắc, nhàm chán nhãn thức; nhàm chán 
nhãn xúc, nhàm chán thọ, nhàm chán ái.” 


Đoạn Kinh mô tả các vị đệ tử bắt đầu lùi lại do bắt đầu thấu hiểu 
rằng không có gì tồn tại trong những hiện tượng sinh diệt liên tục, 
không có gì đang hứng thú. Điều các vị để tử thực sự thấy là gì? 


171 


Đường tới Niết-bàn 


MN148 “Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, 
khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba điều này là ý xúc. Do duyên ý 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm 
nhận lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, dính mắc; tham ngủ 
ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận khổ thọ mà không 
sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân ngủ 
ngầm của vị ấy không tồn tại. Vị ấy cảm nhận bất khổ bất lạc thọ 
mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô minh ngủ ngầm của vị ấy không 
tồn tại. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận tham ngủ ngầm đối với lạc 
thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh 
ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho 
minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt đau khổ.” 


Khi hành giả tiếp tục quan sát các hiện tượng Tâm và Pháp đến 
và đi, họ thấy điều này hấp dẫn. Họ thích quá trình quan sát này - 
quan sát cách mọi thứ vận hành. Cảm giác dễ chịu ẩn tinh tế đến 
mức hành giả có thể không nhận ra điều này. Nhưng nhờ sự hứng 
thú này, hành giả tiếp tục quan sát và cố gắng tìm hiểu và giải thích 
về quá trình sinh diệt liên tục này (duyên khởi). 


Có những lúc, việc quan sát tâm rất dễ chịu. Nhờ sự dễ chịu 
này, hành giả tiếp tục quan sát và cố gắng “đạt đến đích cuối cùng”. 
Và chính vì điều này, họ không thể đạt đích cuối. Tiềm ẩn sâu trong 
tâm vẫn là ham muốn (tham) ngầm với những hiện tượng sinh 
diệt. Hoặc hành giả cố gắng loại trừ các hiện tượng sinh diệt này 
để có sự tĩnh lặng tuyệt đối - hoặc hành giả không nhận ra. Tất cả 
chỉ là biểu hiện của tâm có Tham Ái (tanhä), luôn đồng hóa mọi 
thứ. Đây không phải là một tâm tuyệt đối trong sáng và sạch. 

Nói cách khác, hành giả bị cuốn hút hoặc khó chịu với các hiện 
tượng sinh diệt liên tục. Trừ khi hành giả bắt đầu nhận ra những 
hiện tượng sinh diệt này là nguồn gốc của lạc thọ hay khổ thọ (dễ 


Chương 14: Cửa vào Nibbäna 


chịu hay khó chịu), từ đó họ bắt đầu thấy sự “nguy hiểm” khi tâm 
trí theo đuổi những điều này. 


Khi Ly tham khởi lên, Đức Phật mô tả: 


MN:148: “Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận tham ngủ ngầm đối với 
lạc thọ, do tẩy trừ sân ngủ ngầm đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh 
ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho 
minh khởi lên, vị ấy ngay trong hiện tại có thể chấm dứt đau khổ.” 


Bằng việc từ bỏ xu hướng thích hay không thích, nhận ra những 
hứng thú chạy ngầm với điều đó, nhận ra sự nguy hiểm trong xu 
hướng này, hành giả chấm dứt vòng lặp đau khổ này. 


Hành giả không còn muốn tiếp tục theo đuổi các cảm giác nữa, 
vì điều này chỉ hướng đến đau khổ. Hành giả không thúc ép bản 
thân, không còn cố gắng... chỉ là thuần túy không còn hứng thú do 
hiểu biết. 

Ly tham với mọi hiện tượng sinh khởi là do hiểu biết về Tứ Diệu 
Đế, hiểu về Tham Ái, hiểu về Tham Ái dẫn tới đau khổ (dukkha) như 
thế nào. Tự do hoàn toàn khỏi vòng luân hồi đã bắt đầu được trải 
nghiệm. Những gì cần làm đã làm. Cách cửa tới Nibbäna đã mở. 


Nhập dòng Arya - dòng Thánh 

Có bốn mức độ hay cấp độ của “nhập dòng” mà hành giả sẽ trải 
qua. Để hoàn toàn giải thoát khỏi Tham Ái, hành giả có thể lần lượt 
sẽ trải nghiệm các mức độ. Các kiết sử (dính mắc lớn) sẽ được gỡ 
bỏ trong từng cấp độ. 


Tổng cộng có bốn bậc Thánh (người cao quý): Sotäpanna 
(Nhập Lưu), Sakadägaämi (Nhị Laï), Anägami (Bất Laï), và Arahant 
(A la hán). Mỗi bậc có hai giai đoạn. Đó là trí tuệ về Đạo (Magga) 
và trí tuệ chín muồi Quả (Phala). 


Đường tới Niết-bàn 


Hành giả có thể đạt được Đạo (Magøga) nhưng cũng có thể đánh 
mất nếu giới luật không vững vàng. Tuy nhiên, khi hành giả đạt 
Quả (Phala) thì chứng ngộ không thể bị lay chuyển. 


Tổng cộng, có tám nấc thang tới Giác Ngộ tối hậu, bốn bậc 
Thánh và 2 mức trong từng bậc (Đạo & Quả). Khi hành giả đạt quả 
vị cuối cùng thì mười kiết sử (dính mắc) hoàn toàn được gỡ bỏ. 


Với bậc Thánh Sotäpanna, 3 kiết sử đầu tiên được gỡ. Với bậc 
Sakadägamni, 2 kiết sử tiếp theo được nới lỏng. Với bậc Anagami, 
5 kiết sử đầu tiên được gỡ bỏ. Và với vị Arahant, tất cả các kiết sử 
đều được chấm dứt. 


Kiết sử là gì? Khi hành giả trong sự tỉnh thức, các chướng ngại 
hành thiền đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nằm sâu xa hơn là những 
khuynh hướng/ dính mắc của tâm do Tham Ái tạo ra. Từ “kiết 
sử” để mô tả những nút thắt hoặc những sợi dây vô hình trói 
buộc chúng sinh trong vòng lặp vô hạn của luân hồi. Mười kiết 
sử này sẽ được liệt kê và khám phá trong những chương sau. 


174 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - 
Sotapanna (Tu đà hoàn) 


MN:111 “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ tưởng 
(định) Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận.” 


Trải nghiệm Nibbanga - Đạo Tuệ (Magga) 


Cuối cùng, sau khi an trú trong trạng thái tĩnh lặng, không dao 
động nhưng đầy năng lượng của Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, với 
việc hành giả 6 biết mọi dao động nhỏ nhất tới khi tâm hầu như 
không có dao động, họ buông bỏ được trói buộc chạy ngầm cuối 
cùng, mắt xích “Vô Minh”. Mọi hoạt động của tâm chấm dứt. Mọi 
thứ dừng lại và trạng thái vô điều kiện xuất hiện. 


Trong khoảng khắc hoặc vài phút, tri giác, ý thức, cảm giác 
dừng lại, ngừng hoạt động. Hành giả không biết họ trong trạng 
thái này cho tới khi họ rời khỏi. Có người chia sẻ họ trải nghiệm 
“khoảng trống” hoặc “trống rỗng” trong dòng tâm thức. Điều này 
không giống bất cứ trải nghiệm nào trong các tầng thiền trước. Nó 
không phải khoảng trống ý thức về mặt thời gian. Bởi vì không có 
øì nhận thức được. Khái niệm thời gian không tồn tại khi dòng tâm 
thức ngừng hoạt động. Hành giả chỉ có thể nhận biết khi rời khỏi 
trạng thái này. Thế giới ngừng lại, hành giả không ở trong vòng 
luân hồi - cho tới khi trải nghiệm kết thúc. 

Liệu hành giả còn sống? Sinh lực và sức sống của họ vẫn tiếp 
tục. Các chức năng tự động như tim đập hay khí huyết vẫn vận 
hành. Nhưng hoạt động tỉnh thần hoàn toàn ngừng lại. 

“Khi tôi dừng việc lan tỏa tâm Xã tới các hướng, có việc cực kì 
mới đã diễn ra: Một cảm giác tôi đã từng có vài ngày trước nhưng 
bây giờ nó diễn ra rõ ràng hơn nhiều: trong khoảng khắc, tôi cảm 


175 


Đường tới Niết-bàn 


thấy vùng màng não như tan vỡ và trả tự do cho tôi. Trong một 
giây lát, từ đó một không gian rộng lớn mở ra trước mắt. Tôi thấy 
tâm vô hạn lượng, không có rào cản nào. Cùng lúc khuôn mặt tôi 
bắt đầu tan biến...Như thể có gì xóa nó đi (và khiến tôi không còn 
da, thịt). Có hạnh phúc, nhưng không có phấn khích. Tĩnh lặng và 
sự chú tâm rất rất sắc bén.” Barcelona, Tây Ban Nha. 


Trước đó, tâm có những rung động rất vi tế. Nhưng lúc này, 
sau khi mọi hoạt động trong tâm tạm dừng, sự minh mẫn sáng 
suốt mạnh mẽ xuất hiện. Hành giả vừa có lần nghỉ ngơi sâu sắc 
nhất từng có. Khi hành giả rời khỏi đó, họ có thể quan sát được 
những rung động tỉnh tế, sâu sắc mà trước đây họ không thể. Tâm 
trí biểu hiện như một bảng trắng tỉnh. Không có bất cứ vết gì trong 
đó. Rồi, khi tâm thức hoạt động trở lại, hoạt động đầu tiên của tâm 
được quan sát rất rõ ràng trên nền bảng. 


Rời khỏi Diệt thọ tưởng định, tâm rất minh mẫn và rạng ngời. 
Tác dụng của Diệt thọ tưởng định mạnh mẽ đến mức hành giả có 
thể quan sát được những điều sâu sắc nhất. Không có Tham Ái. 
Không có chút “bụi” nào che tầm mắt. Nhờ tâm trong sáng, hành 
giả có thể thấy được từng chỉ tiết nhỏ nhất sinh khởi. Điều họ đang 
quan sát thấy là sự khởi đầu của ý thức - khoảng khắc đầu tiên 
của hoạt động tâm trí. 


Khi tâm trí bắt đầu hoạt động trở lại từ sự tĩnh lặng tuyệt đối 
này, điều đầu tiên diễn ra, và hành giả quan sát được, là các mắt 
xích Duyên khởi sinh diệt cực nhanh. Đôi khi nó được biểu hiệu 
như là rung động, ánh sáng, chớp tắt, dòng diện... Hành giả có thể 
thấy chúng trong tâm hoặc thậm chí trong vùng không gian trước 
mặt. Hành giả không biết được đó là gì, và thường là, không chờ 
đón chúng. Đây là hoạt động tỉnh thần có điều kiện đầu tiên xuất 
hiện. Tức là tâm bắt đầu có những rung động và hoạt động trở lại. 

Khi điều này diễn ra, con mắt trí tuệ (tâm không có Tham Ái) 
quan sát được tính vô ngã, mọi điều đều là hiện tượng tự nhiên, 
của quá trình. Không có ai ở đó. Tuệ giác nhờ trải nghiệm sâu sắc 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn) 
về không có ai, không có nhà, “tôi” là quá trình sinh diệt liên tục 
xuất hiện. Với tuệ giác này, Nibbäna xuất thế gian sinh khởi. 


Sau trải nghiệm này, hành giả trong khoảng khắc sẽ cảm nhận sự 
nhẹ nhõm. Cảm giác mọi gánh nặng được trút bỏ. Hành giả đã trải 
nghiệm Nibbana. Họ đã nhập dòng, đã trở thành bậc Sotäpanna - Tu 
Đà Hoàn. 


“Khi hành thiền, mọi thứ bắt đầu chậm lại. Những rung động 
chậm lại thành những gợn sóng và kết thúc trong ánh sáng rạng 
rỡ. Tôi vào sâu hơn và mọi thứ dường như chậm hẳn lại. Ánh sáng 
cũng như vỡ ra. Tôi vào sâu hơn cho tới khi mọi rung động dừng 
hẳn đột ngột. Giống như phích cắm bị rút ra. Hoạt động của tâm 
ngừng lại. Trong một thoáng cảm giác như thiếu điều gì đó. Tôi 
không thấy vui, nó giống như sự nhẽ nhõm an lành.” C.B Sri Lanka 


Nibbäna không diễn ra khi hành giả muốn. Nibbäna diễn ra khi 
mọi thứ sẵn sàng, khi bảy yếu tố giác ngộ ở trạng thái cân bằng hoàn 
hảo. Hành giả không nghĩ là nó có thể diễn ra, và nó đã diễn ra. 

Họ thấy rằng trong quá trình thân tâm sinh diệt liên tục dường 
như là bất tận, khi tâm trí dừng lại, không có bất cứ gì tồn tại giữa 
khoảng trống các suy nghĩ. Tuệ giác đó giúp họ hiểu vô ngã là 
nguyên tắc ẩn dưới mọi điều. Không có gì tiếp diễn giữa các 
khoảng khắc. không có gì tồn tại. Không có Chúa. Không có linh 
hồn. Mọi thứ không chứa đựng tôi hay linh hồn. 

MN:111 Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận 

Từ khóa ở đây là “trí tuệ”. Trí tuệ là gì? Khi rời khỏi Diệt thọ 
tưởng định - và Định này kéo dài theo cách của nó - ý thức, cảm nhận 
và tri giác của hành giả bắt đầu hoạt động trở lại. Họ có cơ hội quan 
sát trực tiếp, rõ ràng với chánh niệm sắc bén từng mắt xích của 
Duyên khởi. Hành giả sẽ thấy mắt xích này không xuất hiện thì mắt 
xích kia cũng không xuất hiện. Các mắt xích phụ thuộc vào mắt xích 
trước. Họ thấy rằng mọi thứ phát sinh đều có nguyên nhân. Họ đã 
khám phá ra mắt xích đầu tiên - Vô Minh. 


Đường tới Niết-bàn 


Hành giả cũng sẽ quan sát thấy điều gì xuất hiện rồi cũng tan 
biến. Đó là vô thường. Có sinh rồi sẽ có diệt cho dù đó là hạnh phúc 
hay đau khổ. 

Đây là trí tuệ. Tuệ giác có được từ trực tiếp quan sát thấy 
Duyên khởi sinh và diệt, quan sát thấy mọi hiện tượng diễn ra 
theo quy luật tự nhiên, không có cái tôi nào điều khiển. Trí tuệ này 
không phải là khái niệm triết học, hay giáo điều tôn giáo, hay niềm 
tin. Mỗi khi hành giả đọc từ “trí tuệ” trong Kinh điển, họ nên lưu ý 
là nó luôn có nghĩa là quan sát được trực tiếp các mắt xích Duyên 
khởi và đặc tính vô ngã. Học Dhamma không phải là học triết. Học 
Dhamma là quan sát thực tế trực tiếp. 

Với hiện tượng tâm lý đầu tiên xuất hiện, hành giả bắt đầu 
quan sát được toàn bộ sự sinh & diệt của toàn bộ mắt xích Duyên 
khởi trong khoảng khắc. Ngay sau đó là sự buông bỏ mắt xích đầu 
tiên, mắt xích Vô Minh với trí tuệ. Đó là khi Nibbãna diễn ra. 


Hiện tượng diễn ra trong khoảng khắc và chỉ có một nhóm các 
mắt xích sinh khởi. Các mắt xích sẽ được quan sát bằng tuệ nhãn. 
Việc này diễn ra ở mức rất sâu so với nhận thức thông thường. 


Nhiều người chia sẻ là họ không biết họ quan sát thấy điều gì, 
nhưng rồi họ sẽ biết. Tâm của họ, tùy mức độ phát triển, sẽ xuất 
hiện tuệ giác về nguyên nhân tạo nên kết quả. Sự sinh diệt liên tục 
của các tồn tại có điều kiện định nghĩa chúng ta là như thế nào. Và 
tất cả nằm ở đó. Họ sẽ hiểu ở mức độ trực quan về cách Duyên 
khởi vận hành. 

Mỗi mắt xích bị có mối quan hệ nhân quả với mắt xích phía 
trước. Mỗi Duyên khởi bị do Duyên khởi khác - như ngọn nến này 
thắp lửa ngọn nến khác. Một ngọn nến kết thúc nhưng có ngọn 
nến khác được thắp nên từ những ngọn cũ đã cháy. 

Liên tục, liên tục, “tôi” sinh và diệt. “Cái tôi” thay đổi từng chút 
theo thời gian. Giống như một thành phố vĩ đại được dựng lên từ 
một mảnh đất trống. Các tòa nhà được xây, lần lượt và nối tiếp. 
Một xẻng đất được đào lên và đổ bỏ. Với vô vàn nguyên nhân và 


178 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn) 


hệ quả nối tiếp, một thành phố vĩ đại được hình thành. Không có 
“ai đó” xây dựng thành phố, tạo dựng ra thành phố từ trống không. 
Đó là quá trình kết hợp của hàng trăm ngàn người, hàng trăm 
ngàn loại vật liệu. Đó là một quá trình không có sự bắt đầu thật sự 
và không có sự kết thúc thật sự. 


Chúng ta đặt tên cho các thành phố. Nhưng thực tế đó chỉ là 
những khái niệm được dán nhãn cho tập hợp của những tòa nhà 
và khối công trình. 


Tưởng uẩn trong ngũ uẩn - năm tập hợp tạo nên thân tâm là 
một phần của trí nhớ và một phần của dán nhãn. Tưởng uẩn dán 
nhãn là New York, hay San Francisco hay là gì đó phụ thuộc vào 
vào hình ảnh sinh khởi trong tâm trí. 


Trong trường hợp của con người, hành giả được đặt một cái 
tên, như là John. Và chúng ta đồng hóa cái tên đó như là một thực 
thể tiền ẩm đang kiểm soát mọi thứ. Nhưng không phải vậy. Cái 
tên chỉ là một khái niệm. 

Thành phố, bản thân nó không phải là thứ cố định. Nó là kết 
quả trong khoảng khắc hiện tại của rất nhiều nguyên nhân đã diễn 
ra. Ngay khoảng khắc tiếp theo thành phố đã thay đổi sang điều gì 
đó khác. 


Cũng như vậy, “cái tôi” là một quá trình hoàn toàn tự nhiên. 
Không có “ai” hay “linh hồn” nào đẳng sau. Cái tôi tự động xuất 
hiện và tiếp diễn tới tương lai cho tới khi hành giả bắt đầu có tuệ 
giác. Trải nghiệm này sâu sắc tới mức ngay khi chùm duyên khởi 
đầu tiên tan biến, Nibbäna xuất hiện trong chớp mắt. “Sau khi 
thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận” có nghĩa là 
Nibbäna xuất hiện ngay khi hành giả quan sát thấy các mắt xích 
của Duyên khởi và trải nghiệm này sẽ đoạn trừ một số lượng 
Tham Ái đáng kể. Nó phá hủy ba kiết sử đầu tiên. 


179 


Đường tới Niết-bàn 


Lộ trình chứng nghiệm Nibbana 


Diệt thọ tưởng định diễn ra. Điều này có nghĩa mọi chức năng 
tỉnh thần dừng lại. Trạng thái rỗng, “cúp máy”... Trên điện não 
đồ, các chỉ số sẽ đi ngang trong khoảng khắc. 


Sau diệt thọ tưởng định, vì tâm cực kì minh mẫn và sáng suốt, 
hoạt động tinh thần đầu tiên - Duyên khởi - xuất hiện và tan 
biến. Chúng có thể được biểu hiện như là bong bóng hoặc ánh 
sáng nhấp nháy. 


Tuệ nhãn quan sát hoạt động tỉnh thần đầu tiên này hoàn toàn 
tách rời và không dính mắc. Với tâm không có Tham Ái, các 
mắt xích được quan sát rõ ràng. Chúng chỉ là quy luật khách 
quan tự nhiên, không có “tôi” tiềm ẩn. Tất cả chỉ là hoạt động 
của nhóm các tế bào thần kinh! Tất cả những quá trình đó gộp 
lại thành “tôi”. 

Khi những điều quan sát được thấy, Nibbäna sinh khởi. 

Cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện. Một trạng thái đặc biệt của tâm 
như rất nhiều gánh nặng được tháo gỡ. 

Niềm vui xuất hiện - niềm vui tràn ngập có thể kéo dài vài 
ngày. Nó có thể kéo dài lâu hơn nhưng đôi khi hành giả đã 
quen với trạng thái này nên không còn để ý. Lưu ý là nhẹ nhõm 
và vui vẻ là hai loại cảm giác khác nhau. Hành giả sẽ nhận biết 
được sự khác biệt này. 


Niềm vui rõ rệt xuất hiện, nhưng tôi nghĩ điều tiếp theo diễn 


ra là tâm nhảy lên trong khoảng khắc, “Ồ! Điều gì đã diễn ra đây!”. 
Bởi vì nó không giống như Vô sở hữu xứ - khoảng trống giữa 
những rung động của thức. Nhưng niềm vui tràn ngập vẫn tiếp tục 
sau Diệt thọ tưởng định, và tiếp tục ngay cả khi rời khỏi thời thiền. 
Niềm vui này, dù không thể so sánh với cơn say, nhưng tôi nghĩ có 
người sẽ tưởng là vậy. Bởi vì khi tôi nhìn mình trong gương, mắt 
tôi rất thư giãn và có nụ cười lớn trên khuôn mặt. Mọi thứ rất 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn) 


khác. Tôi nghĩ Bhante đã từng gọi đó là sự “nhẹ nhõm” và định 
nghĩa này rất chuẩn. 


Tâm trí hoàn toàn cân bằng, thư giãn và chỉ để ý đến cơ thể 
đang làm gì, cho dù điều đó có bình thường thế nào. Ví dụ, khi tôi 
lấy pizza khỏi lò nướng, trong tâm không có suy nghĩ, liên tưởng 
hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ tập trung vào mở hộp bánh pizza một 
cách chậm rãi, giống như cỗ máy tự động mà không có sự để ý nào. 
Tuy nhiên tôi có mặt và nhận biết rất rõ từng hành động diễn ra. 
S. D. California 


Lần đầu tiên Nibbäna xuất hiện, nhiều người sẽ không nhận ra 
sự xuất hiện của Duyên khởi. Nhưng họ vẫn có trải nghiệm 
Nibbäna. Ở cấp độ tiếp theo - Quả - có thể họ sẽ quan sát rõ ràng 
hơn duyên khởi sinh và diệt. Tuệ Quả luôn sâu sắc hơn. Có nhiều 
người đã trải nghiệm việc này. Bậc Sotäpanna Tuệ Đạo có thể trải 
nghiệm Diệt Thọ Tưởng Định với sự nhẹ nhõm, nhưng mắt xích 
không được quan sát thấy rõ ràng. Thiền sinh thường chia sẻ về 
cúp máy - trải nghiệm họ biến mất và quay lại. 


Tuệ Quả có thể đến nếu có tiếp tục thực hành. Tuệ Quả diễn ra 
và quả vị được củng cố. 


Một lần nữa khi trí tuệ sinh khởi, ba kiết sử đầu tiên trong 
mười kiệt sử được đoạn diệt. Toàn bộ mười kiết sử chỉ được đoạn 
trừ khi hành giả giác ngộ hoàn toàn - quả vị Arahant. 

Nibbana là gì? NÑibbãäna được mô tả trong các bản Kinh Pali là 
dhatu hay là “nguyên tố” (đất, không khí, nước, lửa, thức là những 
nguyên tố được Đức Phật giảng dạy). Nguyên tố Nibbäna được 
Bhikkhu Bohdi mô tả như sau: 


“Đức Phật cũng mô tả NÑibbana là “ayatana”. Từ này có nghĩa 
là cõi, cảnh giới, cấp độ. Đó là cõi mà không có trải nghiệm thế gian 
nào liên quan. Do đó nó phải được mô tả bằng cách phủ định - phủ 
định tất cả những phẩm chất của những thứ thế gian. 


Đường tới Niết-bàn 


Đức Phật cũng đề cập đến Nibbana như là “bất tử” - yếu tố bất 
tử. Ngài so sánh yếu tố Nibbana với đại dương. Ngài chia sẻ đại 
dương vẫn ở mức độ nước như vậy, không thay đổi cho dù có bao 
nhiêu nước từ các con sông đổ về. Yếu tố Nibbana cũng không 
thay đổi, giữ nguyên cho dù ít hay nhiều người chứng đạt Nibbäna. 


Nibbana là yếu tố mà thân thể có thể trải nghiệm. Một trải 
nghiệm rất rõ ràng, mạnh mẽ được mô tả là “thân thể của hành 
giả chạm vào yếu tố bất tử”. Đức Phật cũng đề cập đến Nibbäna là 


trạng thái - “amatapada”. Trạng thái bất tử, bất khả biến hoại. 


Một từ khóa khác được Đức Phật sử dụng là “sacca” có nghĩa 
là sự thật về sự tồn tại. Điều này có nghĩa là bậc Thánh được tiếp 
xúc Nibbäna qua kinh nghiệm trực tiếp. 


Tất cả những khái niệm và so sánh này cho thấy Nibbaäna tồn 
tại thực tế chứ không phải là sự hủy diệt của phiền não hoặc chấm 
dứt đời sống. Nibbana là vô điều kiện, vô tận và không có ràng 
buộc bởi bất cứ nguyên nhân gì. (13) 

Khi yếu tố Nibbäna xúc chạm với tham ái, giống như nước của 
đại dương chạm vào đám cháy. Không còn lửa. Ni là “không” bana 
là “lửa”. NibbanaKhông còn lửa. 


Hòa Thượng Buddhadasa Bhikkhu đề cập trong bài viết 
“NÑibbana cho đại chúng: Thông điệp từ Suan Mokkh (Santikaro 
Bhikkhu chuyển thể và dịch)” về Nibbãäna như sau: 


“Đó là sự nhẹ nhõm khi phiền não chấm dứt... Nibbäna là vấn 
đề hoàn toàn với cái chết. Hơn thế, đó là một dạng sống không có 
cái chết. Nibbäna là điều duy trì sự sống, ngăn chặn cái chết. Bản 
thân Nibbäna không thể chết mặc dù cơ thể vật lý rồi sẽ chết.” 


Diệt thọ tưởng định và trải nghiệm Nibbäna là hai điều 
khácnhau. Có người cho rằng khi tâm dừng lại là Nibbäna. Thực 
tế không phải như vậy. Nibbäna diễn ra sau đó khi hành giả quan 
sát trực tiếp Duyên khởi sinh diệt, từ đó trí tuệ sâu sắc xuất hiện. 
Đó là Nibbana. 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn) 


Chúng ta không thể mô tả trải nghiệm Nibbäna diễn ra ở các 
quả vị Arya bằng ngôn ngữ bởi vì nó nằm ngoài mọi sự hình dung, 
tưởng tượng, khái niệm. Nhưng những điều xuất hiện sau yếu tố 
Nibbäna có thể cho hành giả biết được điều gì đã có thể diễn ra. 


Có người chia sẻ về khoảng khắc cảm thấy nhẹ nhõm sau khi 
nó diễn ra. Có người mô tả sự hiểu biết sâu sắc về Duyên khởi. Có 
người thấy họ đi vào “hố đen” hoặc biến mất. 


kất 1) 


Tiếp đó, dần dần, một cảm giác hưng phấn xuất hiện. “Hỷ 
không phải là từ được dùng ở đây. Nó hơn là hỷ. Có người mô tả 
cảm giác như hơi nước thoát ra từ từ trong tâm trí rất êm dịu. 
Niềm vui lan tỏa ra từng lỗ chân lông. Hành giả có thể không nhận 
ra lúc đầu nhưng sớm hay muộn họ sẽ thấy rất thăng hoa và phấn 
chấn. Đó là cảm giác hạnh phúc dựa trên tâm Xả mạnh mẽ. 


Hành giả nhận ra, trong nháy mắt, không có ai điều khiển cả. 
Không có bản ngã. Không có cái tôi. Tất cả chỉ là quy trình tự nhiên. 


“Không có ngã, không vấn đề gì!” Thật nhẹ nhõm! Không có gì 
phải lo lắng, không có gì phải kiểm soát. Tất cả chỉ là những hiện 
tượng khách quan, sinh và diệt theo quy luật. Tất cả những hiện 
tượng tỉnh thần đều xuất hiện bởi những nguyên nhân. Chúng 
được điều kiện bởi hành động trong quá khứ. Thực tế nghĩa của 
từ Nghiệp (kamma - tiếng Palï) là hành động. Có hành động và có 
kết quả của hành động (vipaka). 


Không có một linh hồn hay bản thể nào bị trầm cảm hay rối 
loạn thần kinh để phải phân tích tâm lý. Khi khái niệm “cái tôi” bất 
diệt tan biến thì không còn ai bị trầm cảm. Hoặc cụ thể hơn không 
có ai đồng hóa với cảm giác đau đớn cả. Đó chỉ là những cảm giác, 
không phải cảm giác của ai đó. 

Hành giả có thể thấy mọi thứ xung quanh có chút khác biệt. 
Các giác quan có vẻ tinh tế hơn bình thường. Màu sắc sáng và rực 
rỡ hơn hay bạn thấy mình ngắm cây cối xung quanh với sự tò mò 
và hứng thú. Và tâm trí bạn cũng vô cùng tĩnh lặng. 


Đường tới Niết-bàn 


Hành giả sẽ được hỏi tính cách của họ liệu có gì thay đổi hay 
không. Góc nhìn về cuộc sống có thay đổi không? Có người sự thay 
đổi là rõ ràng, có người sự thay đổi tinh tế hơn. 


“Về tri giác, có. Tôi thấy sự thay đổi đang chú ý. Mọi thứ diễn 
ra xung quanh tôi không còn dính dáng đến cảm xúc nữa, dù tốt, 
xấu hay thờ ơ. Mọi điều diễn ra xung quanh diễn ra một cách tự 
nhiên, không ràng buộc, dính mắc. Và tâm trí cả tôi không còn 
phản ứng với mọi thứ”. 


Tôi dành thời gian cho mọi việc, nhưng không vội vã, an lành, 
vô ngã vô ưu, vội để làm gì? Hành động của tôi có sự an tĩnh, nhẹ 
nhõm, tập trung, và hạnh phúc!” S.D California 


Hành giả có thể chia sẻ là tâm họ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh 
phúc. Họ chia sẻ về cách họ hiểu vạn vận sinh khởi và vận hành 
theo quy luật nhân quả. Họ bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về các mắt 
xích là gì và mối quan hệ giữa chúng. Họ hiểu chúng một cách thực 
tế, không còn là lý thuyết. 


Hành giả có thể sử dụng hình ảnh ẩn dụ về tấm vải như Đức 
Phật từng dạy: vạn vật, với nhân quả của nó, đan vào nhau tạo 
thành một tấm vải. Tất cả chỉ là quy luật khách quan. Sutta có 
nghĩa là “sợi chỉ” trong tiếng Pali. Tất cả những sợi chỉ đan vào 
nhau để làm nên tấm vải. Và tấm vải thể hiện trí tuệ của bạn về 
những gì Đức Phật dạy. 


“Trước trải nghiệm diễn ra, tôi cảm nhận được sự thay đổi từ 
từ sau mỗi lần ngồi thiền. Ví dụ như là tức giận giảm bớt và khả 
năng nhận biết tâm đi lang thang tốt hơn. Sau vụ “tắt điện”, tức 
giận, lo lắng, căng thẳng.... dường như giảm đi đáng kể. Tâm trở 
nên an tĩnh. Thỉnh thoảng những điều tiêu cực vẫn nảy sinh, và tôi 
có thể cảm nhận sự căng thẳng nhẹ cần thư giãn nhưng không cần 
tôi can thiệp vào nhiều. 

Hơn nữa, không giống như những lần tôi nhận ra được suy 
nghĩ đang đi lang thang, tôi thấy việc này rõ ràng và sớm hơn. Các 
giác quan của tôi có vẻ sắc bén hơn. Mùi trở nên rõ ràng. Màu sắc 


184 


Chương 15: Quả vị giác ngộ đầu - Sotäpanna (Tu đà hoàn) 


thêm rực rỡ và tôi có thể quan sát được những điều chỉ tiết mà 
trước đây tôi không thể.” Œ.B. Sri Lanka 


Hành giả có thể thấy giống hoặc không giống nhưng bạn sẽ 
biết. Đó là Tuệ nhãn - Tuệ giác phát sinh từ việc quan sát trực tiếp. 
Tâm quan sát thấy điều gì diễn ra và hiểu điều gì diễn ra. Đó là Tuệ 
- hiểu biết từ quan sát trực tiếp thấy các mắt xích của Duyên Khởi. 
Hành giả đã đi được bước đầu tiên của đạo lộ giải thoát. 


Quyết định nảy sinh trong tâm trí và hành giả đưa ra hành 
động tạo nên kết quả. Phá vỡ giới luật có kết quả là khổ thọ trong 
tương lai. Theo đúng giới luật có kết quả là những điều thiện lành, 
lạc thọ. Bạn mong muốn có kết quả gì? Hành giả đã phân biệt được 
điều thiện và điều gì dẫn đến việc thiện. 

Hầu hết chứng nghiệm Đạo Tuệ diễn ra khi thiền ngồi. Nhưng 
có người chia sẻ việc này diễn ra khi đang rửa bát hoặc lúc trở 
mình khi chuẩn bị ngủ. Nibbäna diễn ra khi trí tuệ đã trưởng 
thành và hành giả đã sẵn sàng. 

Tại trung tâm thiền ở Missouri, chúng tôi thỉnh thoảng chứng 
kiến thiền sinh đạt Đạo Tuệ. Và một trong những điều có thể thấy 
rõ là khuôn mặt họ thay đổi. Giống như sự căng thẳng tích lũy 
trong đời tan biến. Khuôn mặt thư giãn, nếp nhăn trên trán mờ đi. 
Khuôn mặt của họ lan tỏa sự tĩnh lặng, rạng rỡ. Lời nói của họ 
được kiểm soát và ít cảm xúc hơn. 


Nhiều thời điểm, Bhante khi phỏng vấn thiền sinh, sẽ chỉ vào 
thiền sinh cho tôi thấy và nói “Hãy nhìn khuôn mặt của họ!. Khi 
nhìn vào và nhìn chú ý, tôi thấy khuôn mặt họ rất rạng rỡ, an nhiên 
hoặc một nụ cười tươi chưa từng thấy. 


Sau một vài ngày, những tác động mạnh mẽ này sẽ trôi qua khi 
những chướng ngại quay lại, nhưng không mạnh mẽ như trước. 

“Tôi bắt đầu với việc lan tỏa tâm xả. Nó khá rõ ràng vì tôi vừa 
thiền đi bộ và lan tỏa tâm xả. Ngay lập tức tôi trải nghiệm Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Không có mong muốn, không có tham với 


185 


Đường tới Niết-bàn 


bất cứ điều gì, tôi chỉ để tâm được thư giãn sâu sắc dần hơn với 
tâm tĩnh lặng. Diệt thọ tưởng diễn ra và khi rời khỏi đó, tôi ở J]hãna 
thứ 8 thêm một lúc, rồi rời khỏi và tiếp tục 6 biết. Niềm vui và sự 
buông xả xuất hiện sau đó rất dễ chịu. Cách nhìn cuộc sống xung 
quanh thay đổi rõ rệt. Không có sự dính mắc hay khó chịu. Tôi chỉ 
an trú trong tâm tĩnh lặng, mỉm cười, không cố gắng gì cả và lan 
tỏa tâm bi tới mọi chúng sinh. Tôi thấy tôi không thể phá vỡ giới 
luật. Tôi thực hiện một cách tự động mà không cần cố gắng. Cảm 
nhận về “cái tôi” tan biến. Cách tôi nhìn nhận và trải nghiệm về 
thế giới này khác hẳn từ khi tôi tham gia khóa nhập thất. 

Những dục lạc giác quan không là gì so với hành thiền. Không 
hạnh phúc trở thành bất khả khi. Trong tâm có sự tĩnh lặng tuyệt 
đối và sự tương tác với mọi người rất dễ chịu và hạnh phúc. 


Tôi đang ở chế độ hạnh phúc tự động. Mọi thứ diễn ra xung 
quanh có thể tốt, có thể không tốt hoặc không có gì. Tôi chỉ mỉm 
cười, và hạnh phúc không cần lý do. Tôi không cảm thấy mệt mỏi 
hay uể oải - ai đang mệt mỏi? 


Hơn nữa, xuất thiền còn tạo năng lượng rõ rệt cho một ngày. 
Nó tốt hơn bất kì loại nước uống tăng lực hay coffee nào. 

Sự thèm muốn trở nên nhỏ bé. Nó không còn là thứ mà tâm trí 
muốn làm.” S.D. California 


Quả Tuệ (Phala) bậc nhập lưu 


Sau Đạo tuệ thứ nhất, trải nghiệm Nibbäna lần đầu, sẽ là Quả 
tuệ thứ nhất. Đạo tuệ là minh chứng hành giả đã bước qua cánh 
cửa, đã nhập dòng. Quả tuệ là việc khép lại cánh cửa phía sau và 
trí tuệ được vững vàng. Điều này diễn ra khi hành giả, một lần nữa, 
trải nghiệm Diệt thọ tưởng định và Nibbäna. 


Ngay sau khi hành giả đạt được Đạo tuệ, nếu họ tiếp tục hành 
thiền như trước, họ có thể trải nghiệm quá trình tâm dừng lại rồi 
sự nhẹ nhõm một lần nữa. Đó là Quả tuệ. Đây là bước đầu tiên của 
bốn bậc Arya (dòng Thánh). 


Hành giả đã nhập vào dòng giải thoát. Tuy nhiên còn ba cấp độ 
của chứng ngộ sau đó. Điều này được đề cập trong những chương 
sau. 

Tuy nhiên, hành giả có thể thấy bồn chồn khi ngồi thiền ngay 
sau khi đạt được Đạo tuệ. Nguyên nhân là do cảm giác vui vẻ tràn 
ngập trong tâm trí. Trong vài ngày tới, khi mà năng lượng thăng 
bằng hơn, hành giả được khuyến khích tiếp tục hành thiền để đạt 
Quả tuệ bậc Nhập lưu. Đừng lãng phí thời gian. Tiếp tục thực hành, 
vững vàng tiến bộ. 


Hành giả hạnh phúc, một cách dễ hiểu, về việc họ đã đạt Đạo 
quả. Và vì tâm, lúc này đây, đầy trong sáng và minh mẫn, họ nên 
tiếp tục thực hành, đi tiếp tới Quả tuệ. 


Việc đạt Quả tuệ sẽ thực sự khiến hành giả có sự thay đổi rõ 
ràng về tính cách. Đạo tuệ là bước đầu, Quả tuệ là thành tựu đầy 
đủ bậc Nhập lưu. 

Hành giả, nếu chỉ kinh nghiệm Đạo tuệ, có thể sẽ lại quay về 
với những thói quen phạm giới luật cũ. Và họ có thể sẽ đánh mất 
thành tựu. Đây là lý do nó được gọi là Đạo tuệ - người vẫn đang đi 


Đường tới Niết-bàn 


trên con đường. Hành giả phải giữ giới luật đầy đủ, thực hành 
thiền và trải nghiệm đoạn diệt một lần nữa. 


Khi Quả vị được thành tựu, con đường đã được đi trọn vẹn. Và 
hành giả lúc này đây là người cao quý - người sẽ không vi phạm 
giới luật. Họ đã nhập dòng Thánh. Họ đã đoạn trừ “đại dương đau 
khổ”. 


Vị Sotäpanna thanh lọc và đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên của 
chúng sinh (trong tổng số mười): 


1. Sakkäaya-ditthi (Thân kiến): niềm tin về cái tôi bất biến. 
Hành giả biết rõ, không còn nghi ngờ, về việc không có bản 
ngã hay linh hồn bất biến nào. 

2. Vicikicchã (Hoài nghĩ): Sự nghi ngờ về Dhamma. Hành 
giả sẽ không còn nghỉ ngờ gì về con đường. Họ biết cách đi 
như thế nào và làm thế nào để tiếp tục. Hành giả hoàn toàn 
tin tưởng vào phương pháp Đức Phật hướng dẫn. Họ hoàn 
toàn tin và Phật, Pháp, Tăng. 


3. Silabbataparämäsa (Giới cấm thủ): dính mắc vào những 
nghi thứ và nghỉ lễ và nghĩ rằng nếu thực hành chúng sẽ 
dẫn tới giác ngộ. Hành giả sẽ hiểu rằng việc quỳ lạy, tụng 
niệm hoặc thờ Phật sẽ không dẫn tới Nibbäna cho dù họ nỗ 
lực thế nào chăng nữa. Họ phải học và thực hành thiền để 
chứng nghiệm Nibbana. 


Khi đạt Quả tuệ, hành giả sẽ không còn vi phạm giới luật nữa. 
Họ có thể thử nghiệm làm việc này nhưng sẽ không làm được. Nếu 
chỉ có Đạo tuệ, họ vẫn có thể vi phạm giới luật. Đây là nguy cơ khi 
chưa đạt Quả tuệ. 


Việc chỉ chứng nghiệm Đạo tuệ, hành giả vẫn có thể tiếp tục vi 
phạm giới luật và cư xử không đúng mực. Và họ có thể đánh mất 
thành tựu. Họ sẽ phải thực hiện lại quá trình, quan sát trực tiếp 
thấy Duyên khởi một lần nữa. Trung bộ Kinh bài 105, Kinh Thiện 
Tinh, đã đề cập đến việc này với ví dụ về vết thương do tên bắn và 


188 


Quả Tuệ (Phala) bậc nhập lưu 


phục hồi. Nếu hành giả không chăm sóc vết thương thì nó dễ dàng 
bị nhiễm khuẩn. Tuy nhiên nếu chăm sóc chu đáo, vết thương sẽ 
lành lại mà không bị nhiễm khuẩn. Cũng giống như vậy, khi đạt 
được Đạo tuệ, nếu chăm sóc đúng đắn, hành giả sẽ không bị mất 
thành tựu. 


Với Quả vị, thành tựu được vững vàng. Họ sẽ không trở lại 
thành bậc phàm phu (puthujjana) nữa. 


Là bậc Nhập lưu, tối đa họ sẽ trải nghiệm bảy kiếp sống trước 
khi rời bỏ vòng luân hồi, trở thành Arahant với mười kiết sử đã 
được trừ bỏ. Hơn nữa, khi họ đầu thai, họ không thể xuống thấp 
hơn cảnh giới con người. Họ cũng được đảm bảo rằng kiếp sống 
tiếp theo của họ sẽ dễ chịu. Họ sẽ có thể tiếp tục thực hành để vượt 
khỏi bánh xe luân hồi. 

Trong quan niệm Phật học, có ba mươi mốt cõi sinh sống của 
chúng sinh. Hành giả sẽ không còn đầu thai trong cõi địa ngục đau 
khổ. Họ cũng không đầu thai là súc sinh hay ngạ quy. Họ có thể 
đầu thai làm người. Hoặc một trong sáu Deva hay Phạm thiên - 
nơi chỉ có có sự thụ hưởng và an lạc. Nếu hành giả đã chứng 
nghiệm Jhãna (chắc chắn là có nếu thực hành TWIM), họ sẽ tái 
sinh, thấp nhất là một trong các cõi phạm thiên với tuổi thọ cực kì 
dài. Hoặc họ có thể đầu thai vào một trong bốn cõi trời vô sắc, nơi 
chỉ có tỉnh thần, không có cơ thể vật chất. Nơi mà tuổi thọ được 
mô tả bằng số “1” kéo theo hàng dặm số 0. 


Theo Kinh điển, vì lý do nào đó, hành giả chỉ đạt Đạo tuệ,và 
ngừng hành thiền trong kiếp sống này, nếu họ vẫn giữ giới thì họ 
sẽ đạt Quả Tuệ ngay trong hoặc trước khi họ qua đời. 


Trong một khóa thiền nhập thất, Quả tuệ có thể chứng nghiệm 
ngay trong vài ngày tiếp theo, hoặc thậm chí vài giờ nếu hành giả 
tiếp tục thực hành không ngừng. Gần đây có người ở Chicago đạt 
Đạo tuệ vào buổi trưa và Quả tuệ vào khoảng 1:20 sáng cùng đêm. 
Anh ta không thấy các mắt xích Duyên khởi trong lần đầu tiên 
nhưng với Quả tuệ, anh ta có báo cáo với Bhante. 


189 


Đường tới Niết-bàn 


Tất cả các Quả vị tiếp theo trên con đường sẽ đạt được thông 
qua thực hành như vậy. Các kiết sử sâu sắc và tỉnh tế hơn sẽ được 
chứng kiến và đoạn trừ. Việc hành thiền của hành giả sẽ dễ dàng 
hơn, nhưng chướng ngại vẫn tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, họ sẽ 
thấy tự tin hơn rất nhiều khi thực hành. 


Kinh điển có mô tả những cách khác để trở thành bậc Nhập 
lưu. Ví dụ chỉ cần nghe một bài Kinh, một vài câu nói cũng có thể 
đạt Đạo tuệ của bậc Sotäpanna hoặc SakadägamI. Có cách dịch 
Sota nghĩa là “tai” và panna là “tuệ” - có trí tuệ qua nghe (văn tuệ). 
Điều này là hiếm nhưng đã từng diễn ra với nhiều đệ tử của Đức 
Phật. Để điều này có thể diễn ra, người thầy phải nói đúng điều 
vào đúng lúc và học trò đã sẵn sàng. Tuy nhiên, đây là tình huống 
hiếm gặp. Và thường thì cần có mặt của vị Phật để điều này diễn 
ra. 

Lúc này, hành giả trải qua hai trải nghiệm Nibbana và trở 
thành bậc Sotapanna với Quả vị. Đây là mục tiêu của đạo lộ và 
hành thiền. 


Hành giả trở thành người cao quý, người đã bước một chân 
khỏi vòng luân hồi. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm. Có bốn 
bậc Thánh tương ứng và ba bậc Thánh còn lại sẽ được mô tả trong 
các chương sau. Nếu hành giả muốn hoàn toàn giải thoát ngay 
trong kiếp này, họ vẫn phải tiếp tục thực hành để đoạn trừ mọi 
Tham Ái trong tâm trí. 


Chương 16: Quả vị thứ hai - Sakadagami 


Hướng dẫn thực hành 


Hành giả đã đạt được Đạo tuệ và Quả tuệ của bậc Sotapanna. 
Điều họ cần làm tiếp theo là cứ tiếp tục thực hành như cũ. Mỗi quả 
vị giải thoát là một nấc thang trên đường diệt trừ Tham Ái. Giờ 
đây, hành giả lan tỏa tâm Xả tới các hướng, mỗi hướng hai phút 
và rồi lan tỏa mọi hướng. Khi tâm Xả dần tan biến, hành giả quan 
sát tâm tĩnh lặng và 6 biết bất cứ một hiện tượng nào xuất hiện. 
Đấy là tất cả những gì cần làm - cứ tiếp tục. Đây là con đường đi 
đến thành tựu cao nhất. 


Quả vị giác ngộ thứ hai là kết quả của thực hành hiệu quả dẫn tới 
hiểu biết sâu sắc hơn. Hành giả trở thành Sakadägãmi khi họ thấy 
các mắt xích Duyên khởi sinh và diệt hai lần thay vì một lần như ở 
quả vị Sotäpanna. Sau khi rời Diệt thọ tưởng định (đoạn diệt), hành 
giả thấy mười hai mắt xích Duyên khởi một lần, và rồi chúng sinh và 
diệt lần thứ hai, ngay đó. Tổng cộng có 24 mắt xích sinh và diệt cùng 
lúc. Việc quan sát thấy các mắt xích này được nối tiếp bằng cảm giác 
nhẹ nhõm. Điều này không thuần túy dựa trên Kinh điển nguyên 
thủy mà còn dựa trên trải nghiệm của thiền sinh. 


Sau khi hành giả đạt Đạo tuệ Sakadagamn, Quả tuệ Sakadagami 
sẽ đến một lần nữa khi họ trải nghiệm Diệt thọ tưởng định và quan 
sát sinh diệt của Duyên khởi hai lần. Đôi khi trong trải nghiệm Đạo 
tuệ, hành giả không thấy được những “bong bóng”, là biểu hiện của 
các mắt xích, nhưng họ có thể thấy tại thời điểm Quả tuệ. 

Như đã đề cập từ các chương trước, khi đạt Quả tuệ, phẩm hạnh 
hành giả thay đổi rõ rệt. “Đạo tuệ” nghĩa là họ đang đi trên con đường 
đến Quả tuệ/ Quả vị của bậc Sakadägäm. 

Tại Quả vị này, hành giả đã làm suy yếu nhưng chưa hoàn toàn 
loại bỏ những kiết sử: 


Đường tới Niết-bàn 


1. Kama-raga: ham thích dục lạc giác quan 

2. Vyapada: ác ý, sần hận, giận dữ, chán ghét, sợ hãi. 

Những kiết sử này đã giảm bớt. Đôi khi những tâm bất thiện 
vẫn xuất hiện nếu hoàn cảnh tạo điều kiện. Hành giả có xu hướng 
né tránh tức giận và ham muốn và coi chúng là những trạng thái 
tâm thô trược. Nếu chúng xuất hiện, hành giả sẽ biết và thực hiện 
6 biết. Họ sẽ ngạc nhiên nếu thấy chúng tồn tại lâu trong tâm trí. 
Và họ có động lực để hành thiền vì muốn đoạn trừ chúng hoàn 
toàn. Tuy nhiên, chúng vẫn có mặt, chỉ là không còn mạnh mẽ như 
trước. 


Khi đạt Quả tuệ, hành giả sẽ thấy bản thân buông bỏ đi rất 
nhiều những ham muốn dục lạc giác quan. Điều này không đồng 
nghĩa với ham muốn tình dục mà là những mong muốn thô trược 
như giải trí, ăn uống, và khoái cảm cơ thể. Ham muốn tình dục sâu 
sắc hơn và sẽ được buông muộn hơn. 


Một điều lưu ý là nếu Quả vị của bất kì bậc thánh nào không 
diễn ra trong kiếp sống này, nó sẽ diễn ra trong giây phút hành giả 
qua đời. 

Là một Sakadägami, hành giả tối đa sẽ đầu thai thêm một lần 
cõi người hoặc các cõi trời trước khi đạt được Nibbana tối hậu và 
thoát khỏi luân hồi. Nếu là Quả vị Sotäpamna, hành giả tối đa sẽ 
đầu thai làm người bảy lần. 

“Chất lượng thời thiền đã khác nhiều so với thời đầu tiên hôm 
nay. Đây là thời thiền cuối cùng trong ngày. Tôi bắt đầu với an trú 
vào tâm tĩnh lặng sau khi thiền hành với tâm Xả. Tôi không mong 
chờ bất cứ điều gì sẽ diễn ra trong quá trình thiền. 6 biết trở thành 
thao tác tự động và tự nhiên. 


Một khoảng trống diễn ra. Tâm cân bằng mạnh mẽ và chất 
lượng của tâm biến đổi hoàn toàn. Điều tốt nhất mà tôi có thể mô 
tả là sử dụng một phép ẩn dụ, tâm của tôi như là tâm của trẻ sơ 
sinh (dù rằng tôi không biết cách tâm trí của một đứa trẻ hoạt 


Chương 16: Quả vị thứ hai - Sakadägãmi 


động thế nào). Điều tôi muốn nói là tâm trống rỗng, không có khái 
niệm, không có suy nghĩ, không có tính danh, không có buồn, 
không có cả sự hạnh phúc. Tất nhiên, hạnh phúc mạnh sẽ xuất 
hiện sau khi “tắt đèn”. Nhưng tâm, khi tiếp tục hành thiền, hoàn 
toàn tự do. Không có tham ái, không có muốn, không có nỗ lực trở 
thành hay không muốn thành. Tâm hoạt động theo nhu cầu của 
khoảng khắc hiện tại nhưng cơ bản là tuyệt đối tĩnh lặng một cách 
sâu sắc. Ngay cả khái niệm tồn tại trong khoảng khắc hiện tại cũng 
biến mất - ai đang có mặt trong thời điểm hiện tại - hoàn toàn tự 
do, hoàn toàn thoát khỏi mọi suy nghĩ, định kiến, khái niệm, suy 
nghĩ. Một cái khay ăn sạch và sáng bóng.” S.D. California 


Ba con đường tới Nibbana 


Như được đề cập trong cuốn sách này, cách đầu tiên (và dễ 
dàng nhất) để đến Nibbãäna là thông qua con đường jhãna. Tuy 
nhiên, còn có hai con đường khác để đến Nibbäna. 


Con đường thứ hai là cách Đức Phật giác ngộ. Ngài chứng đắc tứ 
thiền và rồi (1) Ngài nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ (túc mạng minh); 
(2) Ngài đi đến tất cả các cõi sống và quan sát chúng sinh luân hồi và 
thấy rõ nguyên nhân tại sao chúng sinh lại tái sinh ở các cõi khác 
nhau (thiên nhãn minh); (3) Ngài hiểu rõ cách kamma-nghiệp vận 
hành, cách nguyên nhân tạo theo nguyên nhân và vòng xoay luân hồi 
sinh tử không bao giờ kết thúc. Nhàm chán và ly tham sinh khởi nhờ 
tuệ giác này và Nibbana được trải nghiệm. Con đường này được gọi 
là “tam minh” hay tevijja: túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận 
minh. 


Con đường thứ ba là thông qua đạt được mọi thần thông 
(iddhis) và rồi chứng đắc Nibbäna. Con đường này phù hợp với 
người nhạy cảm hoặc thiên về cảm xúc. Việc nhạy cảm với cảm 
giác có nghĩa là họ thường ra quyết định dựa trên cảm giác, dựa 
trên trái tìm. Một nhóm người khác là những người ra quyết định 
dựa trên lý trí và phân tích. Những người lý trí này phù hợp với 
con đường jhãna. Những người kết hợp giữa cả lý trí và tình cảm 


Đường tới Niết-bàn 


có thể đi theo con đường Tam Minh của Đức Phật hoặc chỉ Jhãna. 
Chúng tôi có thể hướng dẫn để hành giả nhớ lại tiền kiếp nhưng 
sẽ không đề cập trong cuốn sách này. Hành giả có thể trực tiếp 
liên hệ thiền sư. Thiền sư sẽ quyết định có hướng dẫn họ hay 
không, phụ thuộc vào loại hình tính cách và sự tiến bộ thực hành. 


Con đường phát triển thần thông là con đường khó và cần nhiều 
năm. Người thực hành có thể mắc kẹt với những thần thông đó 
và không muốn tiến bộ trong Dhamma. Đồng thời, việc sở hữu 
thần thông khiến họ có thể trở nên tự đại, ngạo mạn. Góc nhìn 
của Bhante Vimalaramsi, đây là con đường khó khăn nhất. 
Bhante đồng ý hành giả có thể đi theo con đường này, nhưng 
nếu muốn họ cần dành mười năm thời gian học tập trực tiếp 
dưới sự hướng dẫn của Ngài. 


194 


Chương 17: Quả vị thứ ba - AnagàmT 


Đức Phật coi hai quả vị đầu tiên là người “hữu học”. Trái ngọt 
của thiền tập bắt đầu được thể hiện rõ khi hành giả đạt Anagämi, 
khi sân hận và ham muốn dục lạc được đoạn diệt hoàn toàn. Cùng 
với 3 kiết sử đã được loại bỏ từ Quả vị Sotäpanna, tổng cộng năm 
kiết sử đã được chấm dứt. Anägämi là quả vị cao quý. Arahant, 
quả vị cuối cùng, sẽ đoạn diệt toàn bộ mười kiết sử. 


Để đạt được Anagami và Arahant, hành giả phải thực hành 
thiền. Dù trước đó, hành giả đạt được 2 quả vị đầu tiên thông qua 
nghe lời giảng hay thực hành, giờ đây nếu muốn tiến xa hơn hành 
giả buộc phải hành thiền miên mật trên lộ trình Jhãna. Hành giả 
cần có mức độ thiền sâu sắc để quan sát rõ ràng, chỉ tiết cách tâm 
trí vận hành và quá trình Duyên khởi. 


Sau thời gian chuyên tâm cho thực hành Dhamma và thiền, 
hành giả sẽ tiếp tục trải nghiệm sự đoạn diệt. Và họ sẽ thấy các 
mắt xích duyên khởi sinh và diệt nhanh chóng ba lần sau khi rời 
khỏi đoạn diệt. Họ đã chứng đạt Đạo tuệ Anägäm1 hay AnagamI 
Magga. Nếu hành giả đã đạt Đạo tuệ và trải nghiệm tương tự lại 
diễn ra, Quả tuệ hay AnägãmI Phala sẽ phát sinh ba lần. 


Vị Anägaml có tâm Xả rất mạnh. Rất ít thứ khiến họ sinh phiền. 
Thỉnh thoảng trạo cử có thể xuất hiện. Ở những giai đoạn trước, 
hành giả có thể phản ứng lại với thú vui dục lạc, ham muốn, sân 
hận, giận giữ... nhưng giờ thì không. Họ cũng không còn chút sợ 
hãi nào bởi vì họ đã hoàn toàn đoạn trừ sân hận. Sợ hãi là một 
phần của sân hận. 


Hành giả đã hoàn toàn loại bỏ năm kiết sử đầu tiên: 


195 


Đường tới Niết-bàn 


1. Sakkaya-ditthi (thân kiến):hay niềm tin vào việc có một cái 
tôi hay linh hồn bất biến bất diệt. 

2. Vicikiccha (nghi ngờ): không rõ Dhama có phải là con 
đường chân chính. 


3. Silabbataparamasa (Giới cấm thủ): dính mắc vào nghi lễ, 
nghỉ thức. 


4.. Kama-räãga: dục lạc giác quan, ham muốn tình dục 
5.. VWyapada: sân hận, ghét bỏ, giận dữ, sợ hãi. 


Giờ đây, tâm trí của hành giả trở nên rất cân bằng. Trạng thái 
này không phải là trạng thái siêu ý thức. Nó chỉ đơn giản là có rất 
ít Tham Ái (tanhä) trong đó. Hành giả vẫn như vậy, tính cách nội 
tại vẫn vậy. Tuy nhiên họ không còn bị ảnh hưởng bởi sân hận, sợ 
hãi, ghét bỏ... 

Hành giả vẫn tiếp tục công việc của họ trong đời sống thế tục. 
Họ sẽ làm những việc đặt đạo đức và trung thực lên hàng đầu. Họ 
sẽ trở nên hoàn toàn chân thành và công bằng khi giao dịch hay 
làm việc với người khác. Họ sẽ ứng xử tử tế với nhân viên, đồng 
nghiệp và không thỏa hiệp với những điều bộc phát thiếu công 
bằng từ những người lãnh đạo. 


Họ sẽ nhận ra rằng họ không còn trăn trở với những phiền toái 
vụn vặt trong cuộc sống như hầu hết mọi người. Và họ sẽ trở 
thành người làm công hay làm chủ tốt và hiệu quả hơn. Họ không 
sợ hãi điều gì và không bao giờ bị đe dọa. Họ sẽ làm theo hướng 
dẫn, yêu cầu một cách chính xác nhưng cũng không ngần ngại làm 
rõ những yêu cầu vô lý của cấp trên. Họ cũng sẽ giao tiếp với cấp 
trên một cách công bằng, không dao động. 

Họ cũng không than phiền hay buôn chuyện với đồng nghiệp 
về những điều đúng sai. Và có thể họ sẽ được thăng chức. Và thực 


Chương 17: Quả vị thứ ba - AnägämI 


tế, những thành công trong đời sống sẽ đến với họ khi đời sống 
tâm linh ngày một đạt những kết quả sâu sắc. 


Những cảm xúc, tình cảm lãng mạn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều 
ở Đạo tuệ và hoàn toàn loại bỏ ở Quả tuệ AnagamI. Hành giả không 
còn muốn lập gia đình. Tuy nhiên nếu họ đã lập gia đình, sự ham 
muốn luyến ái tính dục sẽ được thay thế bằng tâm từ thuần khiết, 
mạnh mẽ. Hành giả sẽ sống với người bạn đời như là người bạn 
thân hay như anh chị em. Họ sẽ không có con bởi vì ham muốn 
tình dục đã biến mất. Họ sẽ là bậc cha mẹ tuyệt vời nhất có thể. Họ 
sẽ không nổi điên, giận dữ và luôn thể hiện tình cảm yêu thương 
và thời gian cho con cái. Đứa con hai tuổi sẽ không khiến bạn đau 
đầu nữa vì bạn biết rõ ràng đó là bản chất tự nhiên của đứa trẻ hai 
tuổi. Mọi thứ diễn ra là như thế. 


Họ sẽ đạt được những øì họ cần, và không phải điều họ muốn. 
Họ không còn những mong muốn làm những điều to tát hơn 
những gì đang làm và đang có. 


Có thể họ sẽ muốn chia sẻ lại những gì họ đã học được trong 
quá trình hành thiền bằng cách giảng dạy. Tuy nhiên, họ không bị 
dính mắc vào việc phải quảng bá hay tuyên truyền điều gì. Sự mãn 
nguyện với điều đã hoàn thành là động lực tự nhiên để họ chia sẻ 
với người khác. 

Nếu họ đang làm việc, dần dần họ sẽ chuyển từ công việc với 
mục đích kiếm tiền sang những công việc có thể trực tiếp giúp đỡ 
người khác ví dụ như dạy thiền toàn thời gian hoặc hỗ trợ các 
nhóm thiền chung. 

Mọi người sẽ dần tiếp cận và hỏi họ về trầm cảm, về đau khổ 
và có thể chia sẻ với họ một cách rõ ràng. Hành giả biết rõ cách 
tâm trí hoạt động và giải thích được rõ ràng với người khác. 


Và hơn cả, việc đi khám răng không còn là vẫn đề... 


Đường tới Niết-bàn 


Hành sẽ không còn tái sinh trong các cõi dục lạc. Và nếu họ 
không trở thành Arahant trong đời này thì họ sẽ tái sinh vào một 
trong năm cõi Phạm thiên cao quý, các cõi Tịnh độ nơi chỉ có các 
vị Anagami và Arahant. Từ cõi này, họ sẽ đạt quả vị Arahant và 
thoát khỏi vòng luân hồi. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hành giả mới chỉ loại 
bỏ được năm trong số mười kiết sử. Vẫn còn năm kiết sử để làm 
việc. Vẫn còn năm chướng ngại trên con đường giác ngộ hoàn 
toàn, tự do hoàn toàn. 


198 


Chương 18 - Quả vị thứ 4 - Arahant 


Khi hành giả trở thành Arahant, không có điều gì có thể gây 
phiền cho tâm trí họ. Họ cũng sẽ trải nghiệm hai giai đoạn Đạo Tuệ 
và Quả Tuệ (Arahantta Magga & Arahantta Phala). Với từng trải 
nghiệm Đạo và Quả, hành giả có thể sẽ chứng kiến sự sinh diệt của 
Duyên khởi bốn lần liên tục. 


Họ sẽ hoàn toàn đoạn diệt mười kiết sử và không còn bất kì 
đau khổ nào về mặt tỉnh thần nữa: 


1. 


Sakkaya-ditthi (thân kiến):hay niềm tin vào việc có một cái 
tôi hay linh hồn bất biến bất diệt. 

Vicikiccha (nghi ngờ): không rõ Dhama có phải là con 
đường chân chính. 


STlabbataparaämaäsa (Giới cấm thủ): dính mắc vào nghỉ lễ, 
nghỉ thức. 


Kama-räga: dục lạc giác quan, ham muốn tình dục 
Wyapada: sân hận, ghét bỏ, giận dữ, sợ hãi. 


Rũpa-rãga & Aripa-rãga Tham đắm vào cõi sắc & vô sắc - 
Việc mong muốn được tái sinh vào các cõi sống (Kiết sử 
này được gộp lại từ hai kiết sử, vốn thường được tách rời 
trong các danh sách phổ biến) 


Mang Mạn - việc so sánh với người khác. Nghĩ trong tâm 
là “hơn người”, “kém người” hoặc bằng người 


Thíma-Middha Hôn trầm - Mặc dù hôn trầm thường không 
được liệt kê là một phần của kiết sử, thường chỉ được là 
một trong các chướng ngại hành thiền. Đây là một phần lý 
do Bhante Vimalaramsi đưa vào đây. Kinh điển thì mô tả 
rõ hôn trầm là một chướng ngại hành thiền. 


199 


Đường tới Niết-bàn 


9. Uddhacca Trạo cử - bồn chồn, lo lắng 


10. Avijjä - Vô Minh - không hiểu về Tứ Diệu Đế và cách hoạt 
động của Duyên Khởi. 


Hành giả sẽ được trọng vọng và mọi người nỗ lực đến học dưới 
sự dẫn dắt của họ. Tâm của họ không còn tham ái và hoàn toàn 
sáng suốt, minh mẫn. Họ hiểu cách tâm vận hành như thế nào và 
giải thích được cho người khác 


Đức Phật là một vi Arahant, trải qua toàn bộ các Jhana và quả 
vị khác nhau để tới giác ngộ hoàn toàn. Ngài có khả năng đưa ra 
câu trả lời hoàn hảo cho thắc mắc của học trò. Ngài luôn nói đúng 
điều, thời. Vị Arahant tuy không thể hiểu biết được sâu sắc như 
Đức Phật nhưng khả năng cũng sẽ gần như vậy. 


Điều khác biệt giữa một vị Phật và một vị Arahant là Đức Phật 
đã trải qua vô lượng kiếp sống để thanh lọc tâm và có thể so sánh 
với một chai rỗng, sạch và sáng. Bên trong không có mùi, vị hay 
bất cứ gì. Còn với một vị Arahant, có thể sẽ còn một chút tính cách 
riêng đặc trưng, ví như chai đựng sữa đã được rửa sạch nhưng 
vẫn còn vương chút mùi. Tuy nhiên, cả Đức Phật và vị Arahant đều 
không còn Tham Ái và ngã mạn. Cả hai đều đạt thành tựu tối cao. 


Một sự khác biệt nữa là Đức Phật có được trí tuệ thông qua tự 
khám phá trong khi một vị Arahant đạt giác ngộ dựa trên lời dạy 
một vị Phật. 

Khi có người hỏi hành giả là liệu họ có chút dính mắc về gia 
đình hay người thân không, họ sẽ trả lời là không. Không có điều 
øì khiến cho tâm trí họ dao động. 


Tuy nhiên, các vị Arahant không phải cỗ máy tự động. Đức 
Phật cũng không phải cỗ máy. Đức Phật sẽ chỉ hỗ trợ tới những ai 
cần bằng việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tìm kiếm những 
người có “chút bụi trong mắt” - người có thể hiểu được lời dạy 
của Ngài. 


Chương 18 - Quả vị thứ 4 - Arahant 


Ngài thường bắt đầu những cuộc trò chuyện thảo luận, tìm 
kiếm những chúng sinh mà ngài có thể giúp họ giải thoát. Ngài 
chào đón các vị đạo sư khác đến gặp, thảo luận với họ về đường 
đạo để giúp được nhiều người nhìn ra con đường đúng đắn. Kinh 
điển cũng đề cập đến việc Ngài dạy Dhamma cho các vị chư thiên 
và chúng sinh trong các cõi khác khi mọi người đang ngủ trong 
đêm. 


Các vị Arahant sẽ từ bi chăm sóc bất cứ vấn đề gì họ chứng 
kiến. Họ luôn giúp người khác vượt qua khó khăn nhưng không 
bao giờ đề cao việc này. Họ sẽ đối xử từ bi như nhau tới mọi chúng 
sinh, chứ không chỉ riêng những người thân hay người trong gia 
đình. Tâm Từ của họ không có giới hạn, vô lượng. 


Họ sẽ đối xử với loài kiến giống như những người bạn thân 
nhất. 


Họ cũng không lan truyền Đạo Phật hay Đạo Phật. Họ sẽ chỉ trả 
lời các câu hỏi và đề cập Dhamma đúng thời. Có thể không ai biết 
rõ thành tựu giác ngộ của họ bởi vì họ không có chút mong muốn 
hay tự phụ nào về việc mình hơn hay kém người. Về cơ bản, tâm 
trí của họ đơn giản là sáng suốt, minh mẫn. 


Có thể vị ấy đạt được một vài loại thần thông nào đó như tha 
tâm thông. Tuy nhiên việc này phụ thuộc nhiều vào nghiệp cũ 
trong quá khứ. Ngài Sariputta không có thần thông tuy nhiên Ngài 
được coi là đệ nhất trí tuệ. Ngài Moggallana có mọi thần thông 
nhưng trí tuệ của ngài không sắc bén bằng vì tuýp tính cách của 
Ngài thiên về cảm xúc, cảm tính. Những người có tuýp tính cách 
cảm xúc thường có khuynh hướng phát triển thần thông. 

Trực giác của các vị Arahant cực kì tỉnh tế. Quá trình hành 
thiền luôn sâu sắc và không có chướng ngại. Họ có thể quyết định 
ở trong bậc Jhãna bất kì, thậm chí Diệt thọ tưởng định - Nirodha 
theo ý muốn. Họ có khả năng an trú trong Diệt thọ tưởng định tối 
đa bảy ngày. Nếu họ an trú lâu hơn, cơ thể của họ sẽ mất nhiệt và 
sức sống và ngừng lại. 


Đường tới Niết-bàn 


Việc an trú trong diệt thọ tưởng định có rất nhiều lợi ích. Vì 
khi rời khỏi trạng thái này, tâm sẽ tràn đầy năng lượng và tỉnh táo 
Đức Phật được cho là chỉ ngủ một giờ mỗi đêm. 


Những người có Quả tuệ Anagäml cũng có khả năng an trú vào 
diệt thọ tưởng định một cách hạn chế. Hiện tại có một số thiền 
sinh có thể thực hiện được việc này và ngồi bao lâu là tùy thuộc 
vào điều họ muốn. Về mặt lý thuyết, dựa trên Kinh điển, họ có thể 
ngồi liên tục bảy ngày và đứng dậy xả thiền giống như là họ vừa 
bắt đầu, không đau đớn, đầy năng lượng. 


Trạng thái diệt thọ tưởng định này khác với trạng thái được 
đề cập đến trong Kinh điển “tị ấy chứng và an trú Diệt thọ tưởng 
Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận.” Khi đã đạt 
được quả vị, hành giả không còn quan sát thấy các mắt xích sinh 
diệt và chứng nghiệm Nibbana. Diệt thọ tưởng định chỉ đơn giản 
là làm phẳng, làm tâm ngừng hoạt động. Chúng tôi cũng không 
biết tại sao họ không nhìn thấy các mắt xích một lần nữa. Chúng 
tôi chỉ biết có diệt thọ tưởng định và chúng có sự khác nhau. 


Đồng thời có sự khác nhau giữa trạng thái diệt thọ tưởng định 
của vị Anägami và vị Arahant. Đoạn diệt (nirodha) trong tiếng Pali 
có nghĩa là dừng lại dòng tâm thức. Điều này giống như bạn tắt vòi 
nước, nó chảy thêm vài giọt rồi dừng hẳn. Nước không còn chảy. 
Nirodha là việc ngừng lại các hoạt động của tâm. Tâm trí tĩnh dần 
tới mức ngừng hẳn. 

Tuy nhiên, tâm vị Arahant rất thanh tịnh nên khi họ quyết định 
nhập Diệt thọ tưởng định thì nó rất gần với Nibbäna, trạng thái vô 
điều kiện. Tâm không chỉ dừng lại hoàn toàn mà là điều gì đó khác. 
Thay vì trạng thái dừng lại có điều kiện, tâm hướng tới vô điều 
kiện. Bhikkhu Nanananda trong bài thuyết pháp “Tâm tĩnh lặng” 
số 16, có đề cập đến chủ đề này và gọi trạng thái này với thuật ngữ 
Pali là arahattaphalasamadlhi. Hòa thượng giải thích như sau: 


Giác ngộ trong NÑibbana không phải là một đặc tính tạm thời. 
Vì sao? Bởi vì tất cả những dòng chảy hướng chúng sinh vào giấc 


Chương 18 - Quả vị thứ 4 - Arahant 


ngủ luân hồi với những giấc mơ về tái sinh lặp đi lặp lại đã bị diệt 
trừ với ánh sáng của trí tuệ giác ngộ hoàn hảo. Đây là lý do thuật 
ngữ äsavakkhaya, chấm dứt của các dòng chảy, được sử dụng 
trong các pháp Pháp thoại như là danh hiệu của Nibbana. 


Vị Arahant có thể thực hiện được loại Định này với Quả tuệ 
Arahant.Arahanttaphalasamadhi 42) 


Bhante Vimalaramsi đã đi khắp thế giới, thảo luận và học tập 
với rất nhiều vị thiền sư uy tín trong thời đại này. Ngài được hỏi 
là liệu Ngài đã gặp một vị Arahant nào chưa. Còn về vị.... Bhante 
chia sẻ là Ngài chưa gặp bất kì ai mà Ngài nghĩ vị đó là Arahant. 
Bante chia sẻ là chúng ta cần thời gian để đánh giá liệu một vị có 
phải là Arahant không để chắc chắn họ không còn kiết sử. Ngài hy 
vọng sẽ gặp được vị nào đó. 


Hành giả đã ở cuối con đường Bát Chánh Đạo. Vị Arahant đã 
đoạn trừ vô minh và tham ái qua thấu hiểu Tứ Diệu Đế. Họ đã hoàn 
thành con đường Bát Chánh Đạo đoạn tận mọi đau khổ. Họ vẫn 
tiếp tục cuộc sống hiện tại nhưng sẽ không còn tái sinh trong luân 
hồi. Họ đã giải thoát. Họ đã trở thành bậc cao quý như lời Đức 
Phật. 


21. “Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người 
có thể nói về người ấy như sau: “Người này được tự tại, được cứu 
cánh trong ánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong ánh định, 
được tự tại, được cứu cánh trong ánh tuệ, được tự tại, được cứu 
cánh trong ánh giải thoát. Nói một cách chơn chánh về Säriputta, 
người ấy có thể nói như sau: “Sãriputta được tự tại, được cứu cánh 
trong ánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong ánh định, được 
tự tại, được cứu cánh trong ánh tuệ, được tự tại, được cứu cánh 
trong ánh giải thoát”. 

22. Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người 
có thể nói về người ấy như sau: “Người này là con chánh tông của 
Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, 
thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất”. Nói một cách chơn 


Đường tới Niết-bàn 


chánh về Sãriputta, người ấy có thể nói như sau: “Sãriputta là con 
chánh tông của ế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp 
hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất”. 


23. Sariputta, này các Tỷ-kheo, chon chánh chuyển Pháp luân 
vô thuợng đã đuợc Nhu Lai chuyển vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 15) 


204 


Chương 19 - Sức mạnh của hàng 


Trải nghiệm các bậc jhãna trong kiếp này là một dấu ấn mạnh 
mẽ và kì diệu. Đây là điều mà bạn có thể đạt được không quá khó 
khăn. Thực tế, dấu ấn này chỉ có độ quan trọng kém trải nghiệm 
Nibbana. Tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng bởi vì khi hành giả 
chỉ cần một khoảng khắc trải nghiệm jhãna, thì theo Kinh điển, 
nếu hành giả tiếp tục giữ giới và sống cuộc sống đạo đức cho tới 
khi qua đời thì họ sẽ được tái sinh vào một cảnh giới có tên gọi 
Brahmaloka. Đây là một tầng trời rất cao tương ứng với những 
tầng jhãna. 

Ví dụ, nếu tầng jhãna cao nhất và cuối cùng hành giả trải 
nghiệm được trong kiếp này là tam thiền thì họ có thể được tái 
sinh trong cõi tam thiền hoặc Brahmaloka. Cõi sống cao nhất 
trong Brahmaloka là cõi biến tịnh thiên (Subhakinna deva). 


Vì công đức vô lượng hay năng lượng thiện mạnh mẽ của 
jhana, hành giả sẽ không còn tái sinh về kiếp người hay các cõi 
trời thấp hơn, hay địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. 

Nếu đó chưa phải là tin tốt, vậy còn thông tin thú vị hơn nữa 
được mô tả trong Tăng Chi Bộ Kinh. Hành giả sẽ đạt Nibbana trong 
cõi trời đó, không còn trở về cõi thấp hơn. Hành giả không chỉ 
được tái sinh ở cõi Brahamaloka, họ còn không tái sinh trong cõi 
thấp hơn cho dù họ không chứng đạt Nibbäna. Chỉ cần họ chứng 
đạt jhãna một lần. Điều này có thể là động lực cho bạn ngồi thiền. 


Quan niệm phổ biến trong sách Đạo Phật là hành giả cần 
chứng đạt Sotäpanna hay Quả vị cao hơn để có thể tái sinh tối đa 
bảy lần trước khi chứng đạt đại Nibbana hay quả vị Arahant. 
Nhưng có thể chỉ đơn giản là hành giả đạt Nibbãna thông qua thực 
hành jhãna (chú thích: jhãna đang đề cập đến là jhãna tỉnh thức). 
Hành giả sẽ chỉ tái sinh một lần trong cõi trời jhãna cao nhất và sẽ 
trải nghiệm Nibbana và giác ngộ tại đó. Có những bài Kinh minh 


205 


Đường tới Niết-bàn 


chứng cho việc này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ làm rõ một hiểu nhầm 
phổ biến về việc hành giả phải ở trạng thái jhãna trong khoảng 
khắc qua đời để có thể tái sinh đến những cõi trời cao hơn. 


Đạt jhãng chỉ một lần 

Các bài Kinh có đề cập hành giả chứng nghiệm jhãna thì có thể 
tự động tái sinh ở các cõi trời Brahmaloka tương ứng và không 
xuống các cõi thấp hơn. Tuy nhiên, đa số đều nghĩ việc này chỉ 
diễn ra khi họ ở trạng thái jhãna trong phút giây lâm chung. 


Tôi dẫn chứng bài Kinh dưới đây từ suttacentral.net; nhưng tôi 
có điều chỉnh một vài từ lấy từ bản dịch của BhikkhUu Bohdi. Bản dịch 
từ cuốn Tăng Chi Bộ Kinh, Wisdom Publication, năm 2012, trang 
507. Bài Kinh có tên là “tâm Từ”, quyển bốn, bài số 125. 


Tôi trích dẫn bài Kinh này để làm rõ sự nghi ngờ rằng đệ tử 
của Thế Tôn muốn tái sinh ở Brahmaloka thì cần ở trạng thái 
jhana trong lúc lâm chung. 


Tăng chỉ bộ Kinh, quyển 4, bài 125 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm, cùng khởi với 
từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của 
Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên 
ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi 
Phạm chúng Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng 
của chư Thiên ỏ cõi Phạm chúng Thiên...” 

Trong bài Kinh, quan niệm về việc phải ở trong tầng thiền khi 
qua đời không hề được đề cập đến. May mắn thay. Hành giả chỉ 
cần trải nghiệm jhãna trong một khoảng thời gian, không quá xa 


Chương 19 - Sức mạnh của Jhäna 


thời gian lâm chung. Với điều kiện này, họ có thể đáp ứng được 
tiêu chí như bài Kinh đề cập. 

Ngoại lệ duy nhất sẽ xuất hiện, đó là khi hành giả vi phạm một 
trong năm trọng tội: giết một vị Arahant, giết cha hoặc mẹ, gây 
chia rẽ trong tăng đoàn hay gây thương tích cho một vị Phật. Hầu 
hết những trọng tội này đều rất khó có thể xảy ra. Và nếu không 
phạm những trọng tội này, hành giả sẽ được tái sinh ở những cối 
trời hạnh phúc tương ứng. 


Việc qua đời trong trạng thái jhäna là việc khó. Trong giây phút 
cuối cùng, có thể hành giả đang bị đau ốm và khó có thể vào được 
trạng thái jhãna. 


Hầu hết thiền sinh TWIM có thể chứng nghiệm sơ thiền. Nếu 
họ tiếp tục giữ một đời sống phạm hạnh và đạo đức, họ có thể dễ 
dàng giữ việc thực tập hoặc có năng lực chứng nghiệm lại sơ thiền. 
Việc này giống như tập đi xe đạp vậy... 


Phần tiếp theo của bài Kinh cần chú giải kĩ lưỡng. Theo góc 
nhìn của tôi về bài Kinh, một người có thể được tái sinh trong cõi 
trời Brahmaloka thông qua việc thực hành jhãna và sẽ chứng 
nghiệm Nibbäna ở đó mà không tái sinh vào các cõi thấp hơn nữa. 
Tuy nhiên việc này chỉ đề cập đến thánh đệ tử của Đức Phật, còn 
lại những người khác, thực hành theo các truyền thống và quan 
niệm khác có thể sẽ tái sinh vào các cõi thấp hơn sau khi kết thúc 
kiếp sống tốt đẹp đó. 


[Tiếp tục Kinh tâm Từ]:Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú 
cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư 
Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn 
đệ tử Như Lai [ở đây đề cập đến đệ tử thế tôn nghĩa là những 
người thực hành dưới hướng dẫn của Đức Phật theo jhãna tỉnh 
thức], tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi 
sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện 
hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 
đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp [người thực 


Đường tới Niết-bàn 


hành con đường jhãna Đức Phật tái khám phá] và kế phàm phu 
[người thực hành hệ thống thiền khác, như thiền siêu tập trung - 
loại thiền đức Phật đã từng thực hành và từ bỏ trước khi phát hiện 
ra con đường jhãna tỉnh thức] không nghe pháp, tức là vấn đề 
sanh thú. 

Bài Kinh có hàm ý hành giả chứng nghiệm jhãna và đã thực 
hành thiền theo Đức Phật thì họ sẽ được tái sinh vào các cõi trời 
và đạt Nibbana tại đó, không còn tái sinh. 


Tuy nhiên, có cảnh báo khá rõ ràng và đáng ngại. Chắc chắn có 
nhiều người không thích điều điều này. Đó là việc sau khi thụ 
hưởng hết những niềm vui của cõi trời, hành giả có thể tái sinh ở 
những cõi không thuận lợi nếu không thực hành thiền như Đức 
Phật hướng dẫn. 


Nếu hành giả chứng nghiệm jhãna kiên cố thông qua thực 
hành các biện pháp thiền rèn tập trung với các pháp môn khác 
(Đức Phật không chấp nhận các phương pháp này trong quá trình 
thực hành trước giác ngộ), họ có thể được tái sinh trong các cõi 
trời Brahmaloka và sống tại đó. Nhưng sau đó, họ không phải 
thuận lợi tiếp tục tái sinh ở cõi Deva, rồi cõi người mà trực tiếp tái 
sinh ở các cõi thấp như súc sinh hay địa ngục vì các thiện nghiệp 
và công đức đã được dùng hết. 


Việc này không giống Vi Diệu Pháp -tạng Luận mô tả. Hầu hết 
các vị tỳ kheo đều tham khảo tạng Luận khi gặp vấn đề liên quan 
tới tái sinh. Thực tế, việc Vi Diệu Pháp có phải do Đức Phật giảng 
dạy hay không là vấn đề không thống nhất giữa các học giả. Hầu 
hết học giả cho rằng Vi Diệu Pháp được bổ sung vào bộ Kinh điển 
trong lần tập kết kinh điển thứ 3, khoảng 200 năm sau khi Đức 
Phật nhập diệt. 

Nếu chúng ta chỉ đọc tạng Kinh nguyên thủy thuần túy, có thể 
chúng ta cần thay đổi quan điểm (so với quan điểm trong tạng 
Luận). Trong lần trao đổi bài Kinh này với những thiền sinh cao 
cấp tại Mỹ, có người chia sẻ về tiền kiếp của mình. Anh ta nhớ là 


208 


Chương 19 - Sức mạnh của Jhäna 


đã từng sống ở cõi trời Brahmaloka và nhớ là từng qua đời tại cõi 
đó. Anh ta bị choáng vì thấy rằng mình tái sinh ngay thành động 
vật trong kiếp tiếp theo. Từ chúng sinh cõi trời tái sinh làm con 
chó. 


Một thiền sinh khác người Sri Lanka, trong khóa thiền tại 
Dhamma Sukha, từng trích dẫn một bài Kinh liên quan đến việc 
Đức Phật từng được hỏi về đàn kiến đang bò dưới đất. Ngài chia 
sẻ những chúng sinh này đã từng ở Brahamaloka và tái sinh thành 
kiến. Họ không rời khỏi được kiếp luân hồi. Đức Phật đề cập việc 
này là để khuyên nhủ Sariputta, vị này vừa hỗ trợ một vị cư sĩ 
trong lúc lâm chung để có tái sinh thuận lợi sang cõi trời Deva. Lời 
nhắc nhở với Sariputta là đừng chỉ hướng các vị cư sĩ tới các cõi 
trời thuận lợi mà hãy giúp họ có được chánh kiến để có thể chứng 
nghiệm Nibbäna tại đó và rời khỏi vòng luân hồi. 

Nếu hành giả từng chứng nghiệm jhãna kiên cố thông qua rèn 
sự tập trung thì công đức đó rồi cũng sẽ hết. Hành giả có thể sẽ trở 
thành kiến ngay sau khi kết thúc thời gian ở cõi trời. 


Có nhiều câu chuyện của những người thời đức Phật đã tái 
sinh trong những hoàn cảnh thuận lợi, thậm chí tới cả cõi 
Brahamaloka, nhưng vì không có thực hành jhãna để bảo vệ, cho 
dù đó là thiền jhãna kiên cố hay jhãna tỉnh thức, họ đã tái sinh vào 
các cõi thấp hơn. Công đức tốt đẹp của họ đã hết. Có thể là như 
vậy, bản thân tôi - tác giả - không rõ. Tất cả những điều này chỉ là 
sự suy luận. 

Tăng Chi Bộ Kinh, quyển ba, phẩm đọa xứ, bài 116 

—Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc 
tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, 
xem “hư không là vô biên”, đạt đến an trú vào Không vô biên xứ. 
Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với 
cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú 


209 


Đường tới Niết-bàn 


nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến Không 
vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến 
Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi 
trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời 
gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào 
loại bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, 
sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian 
thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện 
hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt 
giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn 
đề sanh thú và tái sanh. 

Các bài Kinh tiếp theo đề cập đến Thức vô biên xứ và Không 
vô biên xứ. 

Bài Kinh đề cập đến việc nếu người trải nghiệm jhãna, trong 
tình huống cụ thể này, là jhãna vô sắc giới trước khi lâm chung, và 
họ tái sinh vào cõi trời này thông qua thực hành tà định hoặc có 
công đức rất lớn, thì khi kết thúc họ có thể sẽ tái sinh trực tiếp vào 
các cõi thấp kém. Họ không phải dần dần đi xuống các cõi thấp 
hơn như cõi trời, cõi người mà là trực tiếp vào các cõi thấp kém. 

Nói tóm lại, tác giả chỉ trích dẫn một số bài Kinh để độc giả tự 
mình đọc, kiểm chứng và quyết định. Theo quan điểm của tác giả, 
việc tiếp tục thiền và có khả năng nhập tầng thiền trong giai đoạn 
trước khi qua đời thì họ có thể sẽ được tái sinh trong cõi 
Bhahmaloka và chứng nghiệm Nibbaäna tại đó mà không phải quay 
lại các cõi thấp hơn. 


Một quan niệm phổ biến khác cho rằng điều này chỉ có thể diễn 
ra với các vị thánh để tử, tức là từ bậc Sotäpanna trở lên. Đồng 
thời hành giả phải chứng nghiệm Quả tuệ Anaägämi thì mới không 
còn tái sinh tiếp. Tuy nhiên, tất cả những gì hành giả cần làm là 
đạt jhãna. Đây là một khám phá tuyệt vời. Và nếu khám phá này 


Chương 19 - Sức mạnh của Jhäna 


đúng, chúng ta sẽ rất may mắn. May mắn với những ai chỉ thực 
hành có thành tựu giới hạn, chỉ đạt sơ thiền. 


Tuy nhiên Đức Phật luôn khuyên các vị đệ tử tiếp tục thực 
hành không ngừng nghỉ cho tới khi đến đích cuối cùng - giác ngộ 
đã đạt. Ngài có chuẩn mực cao. Hoặc hành giả là một vị Arahant, 
hoặc hành giả vẫn là một tân binh... 


Jhanangagam] hoặc Jhananagamita 
Việc đọc Tăng Chỉ Bộ Kinh khá thú vị vì có nhiều chỉ tiết không 
được đề cập đến trong các bộ kinh Nikaya khác. Một trong những 


điều đặc biệt tôi phát hiện ra là định nghĩa về Sotäpanna và 
Sakadagami [bậc thánh thứ nhất và hai] 


Quan niệm thông thường là chỉ có vị Anagami (bậc thánh thứ 
3) mới tích lũy đủ công đức để kiếp sau tái sinh vào cõi trời 
Brahmaloka. Trong trường hợp vị Anagami là cõi tịnh độ - nơi chỉ 
có các vị Anägami tái sinh tại đó vì họ đã đoạn trừ 5 kiết sử đầu 
tiên. Tại cõi tịnh độ, các vị Anagami sẽ chứng ngộ quả vị Arahant 
và sẽ không còn tái sinh. 

Việc chỉ còn một kiếp sống ở cõi trời bậc cao là một thành tựu 
phi thường. và đây là điều các vị AnagamI đạt được. 


Tuy nhiên, tôi khám phá ra rằng hai quả vị Thánh đầu tiên 
cũng có thể đạt được điều gần tương tự. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, 
nếu hành giả chứng đạt Sotäpanna hoặc SakadägämI thông qua 
thực hành thiền jhãna thì trong kiếp tiếp theo, họ sẽ tái sinh trong 
các cõi trời Brahmaloka và sẽ không còn quay trở lại nữa. Con 
đường giác ngộ thứ nhất và thứ hai có thể đạt được thông qua việc 
nghe một bài Kinh. Tuy nhiên khi hành giả chứng ngộ thông qua 
thực hành jhãna, họ có lợi thế là sẽ tái sinh trong tại những cõi 
trời bậc cao nhất mà người hành thiền có thể đạt được. Họ sẽ 
không còn trở lại các cõi thấp hơn. Họ sẽ chứng nghiệm Nibbäna 
tại cõi trời đó và rời khỏi vòng xoay luân hồi. Không còn tái sinh, 
không còn trải qua 7 kiếp như Sotäpanna hay 1 kiếp như 


Đường tới Niết-bàn 


Sakadägamli - vốn được đề cập đến trong rất nhiều các bản chú 
giải. 

Những vị thánh đệ tử chứng nghiệm Sotapanna hay 
Sakadägami thông qua thực hành thiền jhãna có tên gọi riêng là 
JhänänägämI hay là Jhäãnänägäm1tä theo chú thích số #539 và 
#2193 của Bhikkhu Bodhi trong bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh. 


Dưới đây là trích dẫn đoạn Kinh đề cập đến vị Sotãpanna hay 
SakadagamI không còn tái sinh 
Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm mười Pháp, bài số 219 


“Như vậy, này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu tập, đưa đến 
không có trở lui, đối với Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, 
nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. 


Một bài Kinh tương tự là bài số 93, phẩm ba Pháp 


“Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu trời quang 
đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch 
hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, bừng sáng, rực sáng; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử; pháp nhãn ly trần ly cấu 
khởi lên; và do tri kiến này khởi lên, này các Tỷ-kheo, ba kiết sử 
được đoạn tận, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Lại nữa, vị ấy được 
thoát khỏi hai pháp tham và sân. Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tâm có tứ. Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nếu có mạng chung, sẽ không có kiết sử nào, do kiết sử ấy, vị 
Thánh đệ tử phải đi đến thế giới này nữa.” 

Vị tỳ kheo được tác giả đề cập ở trên đã đoạn trừ ba kiết sử và 
trở thành Sotäpanna. BhikkhU Bodhi giải thích điều được đề cập 
ở trên trong chú giải số #539. Bodhi gọi các vị đệ tử này là 
JhaãnãnãgämI hoặc Jhãnãnägämrïtä trong chú thích số #2193. 


Chúng ta có cách phân loại Thánh đệ tử khác - nhóm người 
chứng đạt Sotäpanna và Sakadägami thông qua việc thực hành 
thiền jhãna, mà không qua việc nghe giảng. Những vị này đạt 


212 


Chương 19 - Sức mạnh của Jhäna 


thành tựu là chỉ còn tái sinh vào cõi trời Brahmaloka và chứng đạt 
Nibbäna tại đây, không còn tái sinh xuống những cõi thấp hơn như 
cõi người và Deva. 

Trong Kinh đề cập đến cõi sắc giới và tôi giả định đó là cõi tịnh 
độ vì đây là cõi trời cao nhất. Tuy nhiên, theo logic, nếu hành giả 
chứng ngộ thiền vô sắc, đây là điều thông thường nếu thực hành 
con đường jhãna, thì họ sẽ tái sinh trong cõi trời vô sắc cao hơn 
hoặc cõi Brahma vô sắc như vô sở hữu xứ... 

Việc này có vẻ hợp lý vì có vẻ là bất công và không đúng lắm 
khi một vị Sotäpamna sẽ lại tái sinh tiếp vào cõi người với những 
người họ đã cùng lớn lên, cùng tham gia những bữa tiệc trung học 
mà không hề biết hay giữ giới. Tôi không nghĩ đó là điều hợp lý. 
Sotãpanna là chúng sinh bậc cao. Ở nhiều nơi, Sotäpanna được gọi 
là bậc Thánh, và tôi nghi ngờ việc một vị Sotapanna sẽ tái sinh với 
những người phàm phu. Ngay cả khi một vị Sotapanna tái sinh là 
vị tỳ kheo thì họ vẫn là phàm phu. Rất nhiều vị tỳ kheo ngày nay 
là các vị văn tuệ hoặc chỉ phục vụ cư sĩ và người đời với các nghi 
lễ, nghi thức và không thực hành thiền. 

Điều tôi đề cập ở trên là nghiên cứu của riêng tôi dựa trên Kinh 

điển. Tôi hy vọng những giả định dựa trên nghiên cứu này là 

đúng. Đương nhiên, tất cả những giả định này là do tôi đặt ra. 


Chương 20 —Sau khóa thiền 


Khi kết thúc khóa thiền, mọi người thường hỏi “Bây giờ tôi 
phải làm gì? Tôi thực hành hàng ngày như thế nào?” 

Đầu tiên, mọi người thường hiểu lầm họ có thể thiền với với 
tầng thiền cao nhất, hoặc bất cứ tầng thiền mà họ từng đạt được 
theo cách họ muốn. Không! Họ không đạt được điều đó. Khi quay 
lại đời sống bình thường, việc thực hành sẽ kém hơn và trạng thái 
tâm sẽ thô trược hơn. Cuộc sống hàng ngày có nhiều căng thẳng 
cả về mặt tỉnh thần và thể chất. Những căng thẳng này làm hành 
giả mệt mỏi và ảnh hưởng tới chất lượng hành thiền. Tin tức hàng 
ngày, mạng xã hội, các mối quan hệ trong đời sống... sẽ khiến tâm 
trí họ bận rộn và xao nhãng. Có thể họ sẽ có những ngày thiền 
nhiều trạo cử, rồi những ngày nhiều hôn trầm. Thỉnh thoảng, họ 
sẽ chệch choạc trong thực hành. 


Những điều trên không quan trọng, hành giả cần thực hành 
mỗi ngày khi có thể. Nếu hành giả muốn có sự tiến bộ thực sự, 
Bhante Vimalaramsi đề nghị họ nên thực hành thiền khoảng hai 
giờ hoặc hơn mỗi ngày. Hầu hết mọi người không có đủ thời gian 
để làm việc đó mà họ chỉ ngồi ba mươi phút hoặc một tiếng mỗi 
ngày. Vì vậy, hãy thực hành như thế. Hành giả có thể dậy sớm hơn 
để ngồi thiền. Tiến độ sẽ tiếp tục dù chậm rãi. Càng thực hành 
nhiều, tâm thanh tịnh và công đức của bạn càng rõ rệt. 


Hành giả nên dậy sớm, thực hiện các thói quen buổi sáng như 
tắm rửa, ăn sáng rồi ngồi thiền. Việc ngồi thiền ngay khi ngủ dậy 
thường sẽ dẫn đến lờ đờ, buồn ngủ. 

Nếu hành giả đang làm việc với người bạn tâm linh, hãy tiếp 
tục. Khi cảm giác tâm Từ di chuyển lên vùng đầu và không còn 
thấy ở vùng lồng ngực hay trái tim thì hãy thực hành theo phần 
“phá bỏ các rào cản” trong cuốn sách này trong một hoặc hai ngày. 


215 


Đường tới Niết-bàn 


Khi tâm trí của hành giả đã quen với thực hành bốn nhóm 
chúng sinh và không còn những ác ý thô thiển, họ có thể thực hành 
lan tỏa sáu hướng như hướng dẫn. Hãy quay lại chương “tứ thiền” 
trong cuốn sách này để đọc các hướng dẫn thực hành cần thiết. 


Nếu hành giả đã thực hành bậc cao ở các mức độ thiền vô sắc 
tương ứng với Từ - Bi - Hỷ - Xả trong khóa thiền, hãy tiếp tục thực 
hành với trạng thái tâm đó. Tuy nhiên, trong cuộc sống, hành giả 
nên bắt đầu với tâm Từ. Đây là cửa ngõ vào tất cả cổng Jhãna khác 
nhau. 


Nhiều hành giả đã trải nghiệm tâm Xả vô lượng trong khóa 
thiền và chứng nghiệm các bậc thiền vô sắc. Thậm chí một số 
trong số họ đã chứng đạt dòng Thánh. Họ nghĩ họ có thể đơn giản 
lan tỏa tâm Xả trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên việc này là 
không thể. Nếu họ bắt đầu ngay với việc lan tỏa tâm Xả, họ có thể 
lan tỏa trạng thái tâm yên tĩnh, thực tế nó không phải tâm Xả và 
họ có thể mắc kẹt, không tiến bộ. Và họ có thể thất vọng và thắc 
mắc không hiểu điều gì đang diễn ra. 


Bên ngoài khóa thiền, tâm của hành giả có thể nhiều dao động 
và bất an. Họ thường ít khi ở trạng thái tâm cao cấp nên điều tốt 
nhất là hãy bắt đầu với tâm Từ. Khi lan tỏa tâm Từ, họ sẽ khiến 
tâm trí được dịu lại, cân bằng và vui vẻ. Chỉ trong khoảng thời gian 
ngắn, tâm trí hành giả có thể đạt được mức tương đương như 
trong khóa thiền. Hãy lưu ý là BrahmaVihara sẽ tự động xuất hiện 
khi hành giả thực hành đúng. Hành giả không cần cố gắng khám 
phá hay tìm hiểu, chỉ cần bắt đầu với tâm Từ và các trạng thái tâm 
khác sẽ tự động biểu hiện. 


Nếu hành giả lan tỏa BrahmaVihara các hướng, họ nên thực 
hiện mỗi hướng trong vòng năm phút. Nếu hành giả đã chứng ngộ 
quả vị, họ chỉ cần lan tỏa mỗi hướng hai phút rồi lan tỏa tới tất cả 
các hướng. 


Thời gian còn lại trong ngày, họ chỉ cần 6 biết để buông và thư 
giãn những trạng thái tâm tiêu cực bị kích hoạt. Hãy lan tỏa tâm 


Chương 20 —Sau khóa thiền 


Từ khi đi xe hay mua sắm. Hãy thực hành việc thiện. Hành giả càng 
phát triển nhiều trạng thái tâm thiện, việc thực hành sẽ càng sâu 
sắc. 


Hãy giữ giới thật tốt! Đây là yếu tố rất quan trọng trong thực 
hành. Hãy tránh xa các chất gây say và gây nghiện vì đây là giới 
luật khó giữ nhất. Áp lực từ bạn bè và công việc có thể sẽ lớn 
nhưng rồi chúng cũng sẽ trôi qua. Việc giữ giới tốt sẽ mang lại 
những lợi ích lớn về lâu dài. 

Hãy phát triển sự rộng rãi và hào phóng. Cúng dường nhiều 
hơn tới tăng đoàn có thể tiếp cận. Cho đi nhiều hơn. Việc này giúp 
cho tâm trở nên mềm hơn và công đức sẽ khiến cho thực hành của 
hành giả thêm thuận lợi. 


Và cuối cùng, hãy tiếp tục ngồi thiền! 


Chương 21 - Ôn tập hướng dẫn & lộ 


trình hành thiền 


Khi đọc quyển Đường tới Nibbäna, đến thời điểm hiện tại có 
thể bạn đã quên mất cách thực hành thiền căn bản và điều gì cần 
làm khi tiến bộ. Đây cũng là điều dễ hiểu khi rất nhiều hiện tượng 
và cột mốc xuất hiện. Chương này sẽ tóm tắt lại toàn bộ hướng 
dẫn và những dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ trong thực hành. Tôi 
không gọi tên từng Jhãna cụ thể vì việc đó không quan trọng. Bạn 
có thể xem lại những chương trước nếu muốn. 


HƯỚNG DẪN CƠ BẢN - với phiên bản chỉ tiết, bạn vui lòng đọc 
ở đầu sách. 


Ngồi ít nhất 30 phút, trên đệm hoặc ghế. Sau này, ngồi 
thiền trên ghế là lựa chọn tốt hơn. 


Không cử động vì bất cứ lý do gì. Không gãi, không cử động. 


Nở nụ cười trên môi, trong trái tim và trong tâm trí! Giữ nụ 
cười tiếp tục trong suốt thời gian thiền. Một nụ cười nhẹ 
Phật tâm. 

Hãy nhớ lại một kỷ niệm vui và cảm nhận kỷ niệm đó. 
Tưởng tượng bạn đang ôm một đứa trẻ - bạn cảm thấy gì? 
Nhìn vào mắt đứa trẻ đó. Khi chơi với một chú chó hoặc 
một bầy chó con - bạn cảm thấy thế nào? Tâm Từ! Hãy mỉm 
cười với cảm giác đó. 

Bây giờ, hãy tự nguyện cho bản thân cảm giác yêu thương 
đó và an trú trong cảm giác đó. Hãy cảm nhận cảm giác đó 
và cho phép nó bao bọc bản thân trong khoảng 10 phút 
thực hành đầu tiên. 


Để giúp bạn gợi lại cảm giác tâm Từ, bạn có thể sử dụng 
cụm câu kiểu như “Nguyện cho tôi được hạnh phúc”, 


219 


Đường tới Niết-bàn 


“nguyện cho tôi được bình an”... Lưu ý đừng biến nó thành 
hoạt động tụng chú mà chỉ thỉnh thoảng dùng nó để thúc 
đẩy cảm giác ấm áp nhẹ nhàng của tâm Từ. 


Nếu tâm đi lang thang hoặc bị xao nhãng khỏi cảm giác tâm 
Từ hãy thực hành 6 Biết. Đây là thao tác cực kì quan trọng. 


Biết tâm đi lang thang 
Biết buông tâm khỏi đó 
Biết thư giãn căng thẳng - điều kéo tâm khỏi đề mục 


1 
2 
3 
4. Biết nở lại nụ cười và gợi lại cảm giác tâm Từ 
5. Biết về với đề mục 

6 


Biết lặp lại như trên 


Trong 20 phút ngồi thiền tiếp theo (hoặc thời gian còn lại) 
hãy chọn một người bạn tâm linh và lan tỏa Metta tới 
người bạn tâm linh đó. 


Trong quá trình ngồi thiền, hãy lưu ý cân bằng để trạng 
thái tâm tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Đừng cố gắng quá sức. Chỉ 
đơn giản là lan tỏa nhẹ nhàng tâm Từ tới người bạn tâm 
linh và cảm nhận cảm giác metta. Nếu có căng thẳng trong 
vùng đầu thì đó là dấu hiệu của việc cố gắng hơn mức cần 
thiết. Bạn hãy tách ra một chút, lùi lại, thư giãn và nở lại nụ 
cười. Lưu ý là mình có căng thẳng và chấp nhận nó, cho 
phép nó có mặt. 6 biết và quay về với người bạn tâm linh. 
Dần dần, căng thẳng sẽ tan đi bởi vì bạn không tiếp thêm 
năng lượng cho nó. Tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn 
và mỉm cười, cảm nhận nụ cười! 


DẤU HIỆN TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 


Dần dần, khi bạn kiên nhẫn thực hành với bản thân và 
người bạn tâm linh, tâm bạn bắt đầu lắng lại. 20 phút đầu 
tiên, tâm có nhiều dao động và nếu bạn vượt qua được, 
không cử động và mỉm cười thì bạn sẽ thấy sự khác biệt. 


220 


Chương 21 - Ôn tập hướng dẫn & lộ trình hành thiền 


Giai đoạn tiếp theo, bỗng nhiên bạn thấy niềm vui xuất 
hiện. Có thể đây là niềm vui bạn chưa bao giờ từng trải 
nghiệm. Niềm vui có thể mãnh liệt hoặc êm ái, tùy từng 
người. Và theo đó là cảm giác êm ái và cân bằng. 

Khi trải nghiệm niềm vui này, bạn nên buông việc đọc thầm 
các câu nguyện. Việc đọc những câu nguyện giờ đây tạo 
nên căng thẳng trong tâm. Những câu như “nguyện cho tôi 
được hạnh phúc”... cần được buông, không sử dụng nữa. 
Bạn chỉ cần nhớ lại cảm giác tâm Từ và gợi nó lên lại rõ 
ràng khi tâm Từ mờ đi. 

Đừng dính mắc hay kìm nén niềm vui. Hãy đón nhận nó và 
cho phép nó ở đó. Bạn tiếp tục với đề mục hành thiền của 
mình. 


Khi thực hành tiếp, niềm vui sẽ thay đổi và những “âm 
thanh hạnh phúc” có phần ồn ào trong tâm trí cũng lắng 
xuống. Bỗng dưng bạn thấy tâm trí mình thật lắng đọng, an 
tĩnh. 


Thời điểm này, bạn sẽ thấy tin tưởng việc thực hành TWIM. 
Bạn sẽ thấy mình đi con đường đúng đắn. Sự tự tin tự xuất 
hiện. 

Bạn tiếp tục mỉm cười và thực hành. Hãy 6 biết bất cứ sự 
xao nhãng nào. Tâm Từ sẽ trở nên rõ ràng ở khu vực lồng 
ngực và phần dưới cơ thể. 


Bạn có thể thấy một phần cơ thể cảm giác như mờ đi hoặc 
biến mất. Tâm đã tĩnh lặng hơn nhiều. Bạn biết đôi tay đôi 
chân mình ở đâu nhưng không cảm nhận thấy. Tuy nhiên 
nếu có xúc chạm, bạn vẫn cảm nhận được. Bạn vẫn biết 
điều gì đang diễn ra xung quanh. 

Cảm giác vui vẻ lúc này sẽ biến đổi. Niềm vui có phần thô 
trược chuyển hóa thành sự hạnh phúc và hài lòng nhẹ 


Đường tới Niết-bàn 


nhàng (sukha). Tâm trở nên cân bằng và tách rời hơn. Bạn 
nên ngồi 45 phút - 1 tiếng để có thể trải nghiệm điều này. 

e - Khi bạn tiếp tục ngồi an trú, dần dần cảm giác ấm áp di 
chuyển từ vùng ngực lên vùng đầu. Sự nhận biết của bạn 
bắt đầu thay đổi. Bạn đang cảm nhận thân và chuyển dần 
sang cảm nhận tâm. Bạn đã thực hành ở mức độ cao cấp 
hơn từ giai đoạn này. 


e - Bên cạnh thiền ngồi, bạn cần xen kẽ thiền đi bộ khoảng 20 
- 30 phút. Bạn “lan tỏa tâm từ tới người bạn tâm linh” 
trong khi đi bộ với tốc độ bình thường, không đi chậm. Bạn 
giữ người bạn tâm linh trong tâm trí và thấy người đấy 
mỉm cười, hạnh phúc. Bạn lan tỏa tâm Từ cho người bạn 
tâm linh. Sự tiến bộ có thể đạt được qua thiền đi bộ. Thậm 
chí bạn có thể vào được các tầng thiền. 


HƯỚNG DẪN & LỘ TRÌNH NÂNG CAO 


Thay đổi cách thực hành thiền 


Phá vỡ những rào cản 

Khi cảm giác tâm từ di chuyển lên vùng đầu, bạn nên thực hiện 
bài tập “Phá vỡ những rào cản”. Chỉ nên tập bài này trong một 
thời thiền ngồi. Hãy đọc chương 4 với hướng dẫn chỉ tiết. 

Lan tỏa tâm Từ tới các hướng 

Nếu bạn đã hoàn thành bài tập “phá vỡ những rào cản” thì bạn 
tiếp tục lan tỏa tâm Từ ra ngoài như là ngọn nến lan tỏa hơi 
nóng và ánh sáng tới sáu hướng. 


Hướng dẫn: 


Bạn lan tỏa tâm Từ tới mọi chúng sinh tới trước mặt trong 
vòng 5 phút, rồi đằng sau trong vòng 5 phút, rồi bên trái, bên 
phải, bên trên, bên dưới. Tổng cộng cần 30 phút cho 6 hướng. 
Và bạn có thể lựa chọn thứ tự các hướng như mình mong 
muốn. 


Chương 21 - Ôn tập hướng dẫn & lộ trình hành thiền 


Trong thời gian còn lại (thường là khoảng 1 - 1,5 giờ) bạn lan 
tỏa tới mọi hướng cùng lúc. Bạn giống như một ngọn nến 
Metta với tình yêu thương trong sáng. Bạn sẽ thấy tâm Từ tự 
lan tỏa ra ngoài khi bạn nguyện cho mọi chúng sinh hạnh phúc. 
Lưu ý nhớ giữ nụ cười nhẹ trong tâm. 


Lộ trình thực hành 


Khi bạn lan tỏa tâm Từ Mettä ra ngoài, nó có thể biểu hiện một 
cách nhẹ nhàng tỉnh tế hoặc rung động mạnh mẹ hay thậm chí 
là luồng sáng vàng rực rỡ. Hãy tiếp tục, không cần phải làm gì 
hơn cả. Không cần khiến cho nó thay đổi, không cần làm nó rõ 
ràng hơn cho dù bạn cảm thấy nó yếu. Cho phép tâm Từ là như 
vậy. Hãy lưu ý thực hiện 6 biết khi tâm chú ý đi lang thang. 


Khi bạn thực hành sâu sắc hơn, cảm giác tâm Từ sẽ thay đổi. 
Nó trở nên yên tĩnh hơn. Tâm Từ chuyển thành tâm Bi Karuna. 
Bạn cảm giác như tâm mình mở rộng tới tất cả các hướng. Nó 
có thể mạnh mẽ bành trướng với người này, nó có thể chỉ là 
sự mở rộng với người khác. 


Tiếp đó, sự mở rộng này co lại và tâm Bi chuyển thành tâm Hỷ 
Muditä - một trạng thái vui vẻ tỉnh tế. Bạn có thể thấy một 
trong các cửa giác quan của mình xuất hiện những rung động. 
Bạn có thể thấy thức sinh diệt liên tục như những khung hình 
rời rạc trong bộ phim. Bạn có thể bắt đầu trải nghiệm thấy rõ 
ràng sự vô ngã anatta như là vô thường anicca. 


Điều cần làm tiếp theo là lấy khoảng trống ở giữa những rung 
động hay khung hình đó làm đề mục hành thiền. Tâm Xả mạnh 
mẽ đã xuất hiện lúc này. Trạng thái vi vẻ đã chuyển thành 
trạng thái cân bằng và an tĩnh hơn. Có rất ít những rung động 
hay hoạt động của tâm lúc này. Tâm rất cân bằng. Bạn nên 
nhận biết rõ tâm Xả và lan tỏa tâm Xả này tới các hướng. Tâm 
Xả giờ đây là đề mục hành thiền. 


Đường tới Niết-bàn 


Bạn có thể cũng sẽ có những khoảng nhận thức “ở đây không 
có gì”. Những suy nghĩ dừng lại. Tâm trở nên tĩnh lặng. Nhận 
thức chỉ còn ở vùng đầu. Bạn không còn cảm nhận gì về thân 
và hoàn toàn làm việc với lĩnh vực tâm. Tất cả những cảm giác, 
cảm thọ tri giác lúc này đều thuộc tâm. 


Có thể ánh sáng xuất hiện. Bạn hãy 6 biết và quay về quan sát 
và lan tỏa tâm Xả mọi hướng. Luôn luôn quay về với đề mục. 
Tâm bạn sẽ trở nên sáng suốt và minh mẫn. Bạn có thể ngồi 
thiền lâu hơn, 2 giờ hoặc hơn. Nếu thời thiền thuận lợi, hãy 
ngồi tiếp. Nếu bạn đứng dậy, mà thời thiền đang thuận lợi thì 
bạn sẽ mất công tạo dựng lại chánh niệm trong thời thiền tiếp 
theo. Hãy tận dụng sự tiến bộ của mình ngay lúc này để đi sâu 
hơn. Đừng trì hoãn. 


Bạn nên đi bộ tốc độ nhanh giữa các thời thiền để khí huyết 
lưu thông và có năng lượng. Các thời thiền dài khiến khí huyết 
yếu đi. Khi bạn đi bộ, bạn nên lan tỏa tâm Xả tới mọi hướng 
cùng lúc. Hãy là một bong bóng lan tỏa tâm Xãả muôn nơi. 


Sau một thời gian ở bậc thiền này, nơi không có gì, tâm bạn sẽ 
rơi vào trạng thái giống như là giấc mơ. Tuy nhiên bạn vẫn tỉnh 
thức. Ý thức của bạn mơ hồ, khi có khi không. Bạn sẽ rời khỏi 
trạng thái này trong thời gian ngắn. Và tâm bạn tĩnh lặng hơn 
bao giờ hết. Lúc này, bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng tâm tĩnh 
lặng là đề mục và ngồi thiền 2 - 3 giờ liên tục. Đừng thúc ép 
bản thân, hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng! Những điều gây xáo 
trộn và xao nhãng chỉ còn là những rung động hoặc ánh sáng... 
Ngay khi tâm bạn di chuyển đến đó, lùi lại và thư giãn. Thư 
giãn và buông là tất cả những gì bạn cần làm. 


Bạn có thể ngồi mà không có gì diễn ra trong tâm 5 phút, thậm 
chí 15 phút. Tâm bạn hoàn toàn không có rung động như một 
tảng đá. Nếu cần 6 biết, hãy tỉnh thức và thực hiện. 

Đến giai đoạn này, cảm giác tâm Xả dừng lại. Tâm tĩnh lặng là 
đề mục hành thiền. Bạn hiểu là không có rung động, bạn quan 


224 


Chương 21 - Ôn tập hướng dẫn & lộ trình hành thiền 


sát và an trú tại đây (thoải mái và yếm ly). Có thể sự nhẹ nhõm 
xuất hiện. Bạn luôn nhớ tới đề mục của mình là quan sát tâm 
tĩnh lặng. Nếu sự chú ý bị dao động, hãy 6 biết nhanh chóng và 
nhẹ nhàng quay về đề mục. Tiếp tục cảm nhận sự an tĩnh và 
thư giãn. Hãy giữ tâm sắc bén nhận biết rõ tất cả những rụng 
động kéo tâm di chuyển. Thư giãn và buông. 


Có thể việc này kéo dài 15 phút hoặc 30 phút hoặc 1 tiếng để 
tâm xuống một mức yên lặng sâu sắc hơn nữa. “Kiên nhẫn sẽ 
dẫn tới Nibbäna”. Hãy tiếp tục. Bạn có thể nghĩ “không có gì 
diễn ra cả - đến lúc đứng dậy.” Không! Hãy tiếp tục, bạn đang 
tiến bộ rất lớn khi ở trạng thái đặc biệt này. Vào một thời điểm 
bất kì, tâm có thể sẽ xuống sâu thêm một tầng nữa. 

Cuối cùng, sau một thời gian ngồi, tâm bạn, bỗng nhiên, ngừng 
lại. Có thể như là một khoảng trống, hoặc như mất điện và bạn 
cảm thấy bạn mới quay về từ một nơi nào đó. Việc này giống 
như đèn được tắt đi và bạn biết chúng đã được bật lại. 


Nếu chánh niệm đủ tốt, bạn sẽ thấy một cảm giác nhẹ nhõm 
bao trùm. Giống như tất cả gánh nặng được trút bỏ. Việc này 
chỉ diễn ra trong tích tắc. Tiếp đó là niềm vui dâng trào. Niềm 
vui lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể và bạn thấy hạnh phúc. 


Bạn đã trải nghiệm Nibbaäna lần đầu. Để đọc thêm chỉ tiết, hãy 
quay về chương 14. Chúc mừng bạn! 


Sau khi trải nghiệm Nibbäna thì sao? 


Bạn tiếp tục thực hành thiền như trước. Thông thường, bạn 
hãy bắt đầu với lan tỏa tâm Xả tới từng hướng trong vòng 2 
phút và rồi tới tất cả các hướng. Bạn tiếp tục thực hành quá 
trình như vậy, lặp đi lặp lại cho tới khi chứng quả Arahant tuần 
tự. Không có gì đặc biệt cần làm ngoại trừ việc tiếp tục thực 
hành liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi trải nghiệm đoạn 
diệt xuất hiện, kéo theo đó là Nibbäna. Bạn dần bước từng 
bước tới giác ngộ. 


225 


Đường tới Niết-bàn 

Khi kết thúc khóa thiền, bạn chưa chắc có thể tiếp tục với tâm 
Xả. Và việc đó là bình thường. Hãy bắt đầu lại với tâm Từ và dần 
dần bạn sẽ tự động trải nghiệm các trạng thái tâm và đi theo các 
bậc thiền tới nấc cuối cùng. Tâm Từ là cánh cửa vào Nibbaäna. 

Để biết thêm thông tin chỉ tiết: 

Trung tâm thiền Dhamma Sukha 

www.dhammasukha.org 

www.thepathtonibbana.com 

Mọi thắc mắc hãy liên hệ: 


david@dhammasukha.org 


“Hãy hành thiền, Änanda, chớ có phóng dật, để có hối hận 
về sau. Đây là những lời giáo giới của Ta cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy.” (16) 


227 


Chú thích - Đường tới Nibbana 


Dhammananda, K. Sri. The Dhammapada. The Dhammapada. s.I. : 
WFB, 2010, p. Introduction pg. XXII. 


Bodhi, Bhikkhu. Majjhima Nikaya 26. Wisdom Publications, 2000 


Bodhi, Bhikkhu. Samyutta Nikàyg. s.. : Wisdom Publication, 2000, 
p. 537. 


Bhikkhu Bohdi. Majjhima Nikaya 36. Wisdom Publications, 2000. 
http://library.dhammasukha.org/jhanas-or-no.html. 


Sayadaw, Ven. Mahasi. Practical Insight Meditation and Progress oƒ 
Insight. Kandy, Sri Lanka : Buddhist Publication Society, 1971. 


Leigh Brasington. Right Concentration - A Practical Guide to the 
Jhãnas. s.I. : Shambala, 2015, p. 46. 


Leigh Brasington. Right Concentration - A Practical Guide to the 
Jhãnas. s.I. : Shambala, 2015, p. 54. 


Bhikkhu Bohdi. Majjhima Nikaya 111. s.l.: Wisdom Publication, 
2000, p. Sec 4. 


10.BhikkhUu Bohdi. Samyutta Nikaya SN 54-46. s.Ì.: Wisdom 
Publication, p. 1607. 


. http://lHibrary.dhammasukha.org/brahmavihara-vs-breath.html. 

. http://www.dhammasukha.org/bhikkhu-nanananda.html. 

. http://www.beyondthenet.net/dhamma/nibbanaReal.htm. 

. http://www.beyondthenet.net/calm/nibbana16.htm. 

. BhikkhUu Bodhi. Majjhima Nikaya 43. Wisdom Publications, 2000. 

. BhikkhUu Bohdi. Majjhima Nikaya 152. Wisdom Publications, 2000. 


229 


Tiểu sử 


ˆ xÍ 
Ð a4 V 
David Johnson đã ở tại Trung tâm thiền Dhamma Sukha từ 
2010. David tham gia nhiều khóa thiền nhập thất và là học trò lâu 
năm dưới hướng dẫn của Bhante Vimalaramsi. 


Hiện tại, David là thị giả của Bhante khi Ngài cư ngụ tại Trung 
tâm và từng xuất gia gieo duyên trong thời gian ngắn vào 2012. 


Lịch sử 


David Johnson từng là thiền sinh của dòng thiền Vipassana 
dưới hướng dẫn thầy Mahasi từ năm 19 tuổi. Ông dành gần hai 
mươi năm để tham gia các khóa thiền nhập thất hàng năm. Khi 
học dưới hướng dẫn Bhante Vimalaramsi từ 2006, David cũng 
hoàn thành hơn mười hai khóa thiền. 


David có sở thích lưu trữ video Dhamma và đã gặp trực tiếp 
Dipa Ma và Mahasi Sayadaw. Đồng thời, ông cũng học từng học 
thiền dưới hướng dẫn của Joseph Goldstein, Jack Kornfield và U 
Silananda. Với sở thích, David cũng tải các thước phim về những 
vị thầy vĩ đại này lên mạng internet. 


Đường tới Niết-bàn 


David sinh ra tại Bellevue, gần hạt Seattle, Washington. Từ năm 
1973 đến 1978, ông quản lý trung tâm thiền Vipassana Stillpoint 
Institute tại San Jose, California. David đảm nhận mảng tài chính và 
hành chính trong quá trình phát triển của Trung tâm. 


Từ 1980 đến 2010, David làm quản lý logistics hoặc quản lý sản 
xuất cho một số các công ty mạng tại khu vực Vịnh San Francisco. 
Đến 2010, ông quyết định đồng hành cùng Bhante Vimalaramsi 
trong việc lan tỏa TWIM tới cộng đồng bằng việc định cư tại 
Missourl. 


Năm 2015, cùng Bhante Vimalaramsi, David viết cẩm nang 
hướng dẫn thiền TWIM. 


Nhiệm vụ của David Johnson tại Dhamma Sukha bao gồm: 


Thủ quỹ và thành viên quản trị. 


Hướng dẫn các khóa thiền trực tuyến hàng tháng từ 2015 
và một số các khóa thiền nhập thất trực tiếp. 


Quản lý trung tâm thiền. 
Quản lý website và tài khoản mạng xã hội. 
Xuất bản sách viết bởi Bhante Vimalaramsi. 


Sản xuất video và các bài Pháp thoại Bhante trên website 
và youtube. 


Liên hệ trực tiếp với David Johnson: 


david@dhammasukha.org 


Tài liệu tham khảo 


Trung tâm thiên Dhamma Sukha website: 
http://www.dhammasukha.org. 


Majjhima Nikaya. Translated by Bhikkhu Bodhi. Somerville, MA: 
Wisdom Publications, 1995. 


Kraft, Doug. Buddha's Map: His Original Teachings on 
Awakening, Ease, and Insight in the Heart of Meditation. Grass 
Valley, CA: Blue Dolphin Publishing, 2013. 


Vimalaramsi, Bhante. The Anapanasati Sutta: A Practical Guide 
to Mindfulness of Breathing and Tranquil Wisdom Meditation, 
Carmel, NY: Buddhist Association of the USA, 2006. 


Vimalaramsi, Bhante. Meditation Is Life, Life Is Meditation. 
Annapolis, MO: Dhamma Sukha, 2014. 


Vimalaramsi, Bhante. Breath of Love. Jakarta, Indonesia: 
Ehipassiko Foundation, 2012. 


Vimalaramsi, Bhante. Moving Dhamma. Vol. 1. Annapolis, MO: 
Dhamma Sukha, 2012. 


Vimalaramsi, Bhante. A Guide to Tranquil Wisdom Meditation 
(TWIM). Annapolis, MO: Dhamma Sukha, 2016.rders: 


Liên hệ với những câu hỏi về hành thiền. 


Email: david@dhammasukha.org | Tại Việt Nam: 
dhammasukhavn@gmail.com 


Cẩm nang hướng dẫn 


Thiền Tha thứ 
Phương pháp hiệu quả gỡ bỏ nút thắt trong tâm 
để cảm nhận tâm Từ & Sống trong khoảng khắc hiện tại 
Bhante Vimalaramsi 
Lời giới thiệu 

Đức Phật là một thiền sư. Ngài dạy thiền trong 45 năm kể từ 
lúc Ngài giác ngộ. Khi bạn nghiên cứu và thực hành thiền, nếu bạn 
không thực sự hiểu một cách thấu đáo và cặn kẽ hai từ liên quan 
mật thiết đến nhau dưới đây thì bạn sẽ khó hoàn toàn thành công. 
Thiền và Chánh Niệm. Tôi có thể đưa ra định nghĩa cho bạn nhưng 
bạn cần trải nghiệm trực tiếp để thấy rõ cách hai điều này hoạt 
động cùng nhau. 


Trong Đạo Phật, thiền có nghĩa là “quan sát sự di chuyển của 
tâm chú ý trong từng khoảng khắc, để có thể quan sát được rõ 
ràng các mắt xích Duyên Khởi vận hành thực tế”. Chánh niệm có 
nghĩa là “để ý để quan sát cách tâm di chuyển từ chỗ này tới chỗ 
khác. Cách ứng dụng chánh niệm này giúp tâm trở nên ngày một 
sắc bén hơn khi bạn trải nghiệm những trạng thái tâm vi tế. Không 
khó để có thể hiểu tại sao bạn phải phát triển chánh niệm sắc bén 
để thiền một cách hiệu quả. 


Rất nhiều người thực hành thiền tâm Từ. Nhưng nhiều người 
cũng chia sẻ là thực hành tâm Từ không giúp được nhiều cho họ 
trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta không thực hành đúng 
ngay từ lúc đầu. Nếu chúng ta không đặt nền móng tốt, chúng ta 
sẽ gặp khó khăn về sau và không thể tiến bộ. Bạn lưu ý là có một 
chìa khóa để giúp phát triển Metta trong hoạt động hàng ngày. 
Chìa khóa đó là học cách mỉm cười càng nhiều càng tốt. 


235 


Đường tới Niết-bàn 


Trong một vài tình huống, nếu chúng ta gặp khó khăn khi thực 
hành thiền Metta, chúng ta có thể học cách thiền tha thứ trước. 
Đây là một kĩ thuật thanh lọc tâm hay chữa lành cực kì hiệu quả. 
Tha thứ là một khía cạnh khác của tâm Từ, giúp chúng ta thanh 
lọc những trạng thái tâm tiêu cực và bất thiện. 


Cuốn cẩm nang này được viết vì tôi được rất nhiều thiền sinh 
hỏi “tại sao tâm Từ của tôi không xuất hiện dễ dàng?”. Đó là bởi vì 
chúng ta cần tha thứ cho bản thân trước khi chúng ta có thể lan 
tỏa tình thương trong sáng, vô điều kiện tới chúng sinh khác. 


CHƯƠNG MỘT - CHUẨN BỊ 


Đôi khi, thiền sinh gặp khó khăn trong thực hành chánh niệm 
với thiền chánh niệm tha thứ. Vậy nên, cuốn sách này chỉ đề cập 
đến phương pháp thiền tha thứ. Việc này giúp thiền sinh hiểu 
đúng và có mục tiêu rõ ràng để thực hành. 


Khi thiền sinh tập thiền tâm Từ, họ có thể gặp khó khăn khi an 
tỏa tâm Từ tới bản thân và người khác. Nếu việc này diễn ra vài 
ngày và thiền sinh không cảm nhận được tâm Từ trong khóa thiền 
thì đó là dấu hiệu bạn nên lùi lại và thực hành thiền tha thứ. Nó sẽ 
giúp thiền sinh vượt qua các chướng ngại. Suy cho cùng, chúng ta 
không thể lan tỏa tâm Từ và sự tha thứ một cách chân thành tới 
người khác khi mình không thể làm việc đó với chính mình. 
Phương pháp thiền này không chỉ dành cho các thiền sinh thực 
hành tâm Từ hay tâm Bi. Ai có mong muốn dọn dẹp nhà cửa đều 
có thể thực hành. Nếu thực hành đúng đắn, ngay sau khi kết thúc, 
thiền sinh có thể cảm thấy bản thân trẻ ra nhiều tuổi bởi vì rất 
nhiều gánh nặng trong tâm đã được gỡ bỏ. 


Có người nghĩ rằng phương pháp này là loại thiền khác với 
tâm Từ. Điều này không chính xác. Thiền tha thứ là một phần của 
tâm Từ và nằm trong quá trình phát triển tâm Từ. Với những 
người gặp khó khăn khi cảm nhận tâm Từ, đây có thể là bước đầu 
tiên. Thực hành tha thứ tạo ra cầu nối vững chắc giữa thân và tâm, 
con tim và trí óc. Việc này giúp việc thực hành tất cả các loại thiền 
khác hiệu quả. Và đó cũng là một quá trình thanh lọc tâm: mở rộng 
trái tìm để sự cho đi được mạnh mẽ. 


Với tôi, thiền tha thứ là loại thiền có tác dụng mạnh mẽ nhất 
mà tôi từng biết. Nó giúp tẩy sạch những chướng ngại tỉnh thần 
xuất phát từ dính mắc lớn trong quá khứ, trong kiếp này và nhiều 
kiếp trước. Nếu bạn thực hành đúng hướng dẫn với sự kiên nhẫn, 


những đau khổ, những chai sạn trong tìm, những tổn thương quá 
khứ sẽ dần được thanh lọc. 


Mọi nguyên tắc cơ bản vẫn áp dụng khi bạn thực hành thiền 
tha thứ. Bạn cần ngồi trong không gian tương đối tĩnh lặng. Bạn 
mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Bạn ngồi thiền với tư thế thoải 
mái trên mặt sàn hoặc trên ghế. Nếu bạn ngồi trên ghế, đừng tựa 
lưng mà hãy giữ cho cột sống tương đối thẳng và nhẹ nhõm. Bạn 
lưu ý đừng để tư thế ngồi thiền tạo nên cảm giác đau đớn cho 
mình. Nói chung, bạn nên tuân theo những điều cơ bản của thiền 
TWIM (Trangquil Wisdom Insight Meditation). 

Khi ngồi thiền, bạn hãy ngồi tối thiểu 30 phút mỗi lần. Và nếu 
mọi thứ thuận lợi, bạn có thể ngồi lâu hơn. Bất cứ khi nào bạn 
quyết định ngừng thiền, hãy chậm rãi đứng dậy và tiếp tục quan 
sát. Hãy thư giãn và kéo căng cơ nhẹ nhàng nếu muốn. 


Khi ngồi thiền, bạn không cử động, không nhúc nhắc tay chân, 
không gãi. Nếu muốn ho hay hắt xì, bạn không cần kìm lại. Cứ hắt 
xì hay ho. Bạn có thể để ít giấy cạnh mình vì có thể nước mắt sẽ 
rơi. Nếu nước mắt rơi, bạn cứ để chúng tự nhiên. Đây là mục đích 
của tuyến lệ.... Bạn cho phép nước mắt cứ rơi vì việc này giải tỏa 
những áp lực nội tâm. Đây là khoảng thời gian bạn đang làm sạch 
tâm mình trước khi thực hành bất kì phương pháp thiền chủ đạo 
nào khác. 


Khi thực hành thiền tha thứ, bạn lưu ý CHỈ ÁP DỤNG đúng 
hướng dẫn và không trộn lẫn bất cứ phương pháp thiền nào khác 
cho tới khi hoàn thành. Điều này là để tâm trí của bạn không bị rối 
và trộn các công thức với nhau. Bạn chỉ cần áp dụng đúng và đủ 
kiến thức thiền tha thứ. 


238 


CHƯƠNG HAI - HƯỚNG DẪN 


Bạn bắt đầu thiền tha thứ bằng việc tự tha thứ cho bản thân. 


Có nhiều câu nói để khơi gợi lên những điều sân hận hoặc nút 
thắt ẩn sâu trong tâm trí. Bạn chọn một câu để bắt đầu và không 
thay đổi trong một khoảng thời gian. Việc này giúp bạn có đủ thời 
gian để cảm nhận câu nói và cho phép những điều liên quan được 
xuất hiện. Câu đầu tiên chúng tôi gợi ý là “Tôi tha thứ cho tôi vì 
đã thiếu hiểu biết”. Ai cũng từng hiểu lầm điều gì đó. Không ai 
thoát được điều này. 

Khi bạn ngồi thiền, bạn tiếp tục lặp lại câu “Tôi tha thứ cho 
tôi vì đã thiếu hiểu biết”. Khi bạn kết thúc câu nói, bạn đặt cảm 
giác và điều mong muốn này vào trong trái tim và cảm nhận sự 
tha thứ. Và khi cảm giác tha thứ tan đi hay tâm đi lang thang, bạn 
hãy quay lại và tiếp tục tha thứ cho bản thân vì đã “thiếu hiểu biết”. 
Lặp lại câu này. 

Đây là nguyên tắc hoạt động của phương pháp thiền: 

se - Nói thầm câu này với bản thân “Tôi tha thứ cho tôi vì đã 

thiếu hiểu biết”. Chân thành đón nhận ý định, mong muốn 
này. 

e - Tiếp tục lặp lại câu này. Nếu cảm giác tha thứ mờ dần, hãy 

lặp lại trong tâm. 


se Nếu suy nghĩ về những điều trong quá khứ hay về ai đó 
xuất hiện, hãy tha thứ cho người đó hoặc bản thân, và thư 
giãn những căng thẳng còn sót lại. Sẽ có những cảm giác 
khó chịu, đau đớn xuất hiện. Tâm bạn không thích chúng 
vì thế thao tác thư giãn rất quan trọng. Bạn tiếp tục phản 
ứng với những cảm giác khó chịu như vậy, đồng nghĩ với 
việc bạn đang nuôi dưỡng chúng bằng tâm sân. Việc này 
khiến bạn tiếp tục trong vòng luẩn quẩn. Bạn không thể 


239 


đón nhận được rằng điều đang diễn ra trong tâm chỉ là kí 
ức. Những gì diễn ra đã diễn ra. Kí ức đã qua từ lâu. 


e - Chấp nhận điều đang diễn ra, tha thứ và thư giãn 
e - Tha thứ và thư giãn - Đây là hai điều bạn cần thực hiện 


se - Nếu có chướng ngại hoặc tâm lang thang, bạn hãy tha thứ 
việc này. Tha thứ bất kì điều gì kéo sự chú ý của mình khỏi 
việc tha thứ cho bản thân. 


se - Sau đó hãy lặp lại câu “Tôi tha thứ cho bản thân vì thiếu 
hiểu biết...” 


e - Lặp lại quy trình này liên tục. Bạn tha thứ cho mình đầu 
tiên. Trong quá trình tha thứ cho bản thân, nếu điều gì xuất 
hiện khiến bạn mất tập trung, hãy tha thứ cho điều đó. 


e Dần dần, những xáo trộn sẽ tan biến và chỉ còn bạn với 
chính bạn trong hiện tại. Bạn sẽ thấy tâm trí nhẹ nhõm nhờ 
buông đi những dính mắc với kí ức đau khổ và buông đi 
những phản ứng của tâm lúc đó. 


Với những ai quen thuộc với các bậc thiền Jhana, và đã từng 
hành thiền thì lưu ý là không vào sâu hơn sơ thiền. Bạn không thể 
đọc thầm trong tâm được nếu ở nhị thiền trở lên. Bạn hãy hạ 
quyết tâm không vào sâu hơn sơ thiền. Tha thứ là quá trình suy 
ngẫm, chiêm nghiệm chủ động. 


Khi thực hành phương pháp thiền này, đôi lúc tâm bạn chống 
đối. Nó không muốn bạn thực hành “Đây là thứ ngu xuẩn! Mình 
không nên làm mấy cái này!..” Những phản ứng kiểu này là biểu 
hiện của dính mắc. Đó cũng là chướng ngại cần giải quyết. 


Tiếp tục cảm nhận câu nói và lặp lại “Tôi tha thứ cho tôi vì đã 
thiếu hiểu biết.” Rồi tâm bạn sẽ lại “Ahh! Tôi không cần phải làm 
cái này. Cách thiền này không hợp, nó vớ vẩn...”. Mọi suy nghĩ kéo 
bạn khỏi việc tha thứ cho bản thân đều là biểu hiện của dính mắc 
và cần được buông bỏ. Những căng thẳng đi kèm dính mắc này 
cũng cần được thư giãn. 


Đây là cách bạn tha thứ. Bất kì điều gì gây khó khăn hay phiền 
nhiễu cần được tha thứ. Bạn để ý thấy rằng mình bị xao nhãng 
khỏi đề mục thiền hoặc điều bạn đang làm hiện tại. Bạn hãy tha 
thứ cho điều xao nhãng đó và thư giãn. Thư giãn những căng thẳng 
và chắc đặc xuất hiện cùng với điều phiền nhiễu. 

Tâm trí bạn đi lang thang bao nhiêu lần không quan trọng. Vấn 
đề nhiều người gặp phải là họ bị cuốn vào câu chuyện đang diễn 
ra trong đầu. Điều này tạo thêm nhiều đau khổ và thất vọng. Tha 
thứ sẽ giúp bạn manh mẽ vượt qua những tổn thương quá khứ và 
gỡ bỏ đau khổ mà chúng tạo nên. Bạn nhận biết. Bạn cho phép nó 
có mặt. Thư giãn. Mỉm cười và quay về an trú trong cảm giác tha 
thứ càng lâu càng tốt. 


Sau khi thiền ngồi, bạn nên thiền đi bộ (thiền hành). Nếu bạn 
muốn tiếp tục ngồi, hoặc quay lại với những công việc đời thường 
, bạn cần đi dạo một chút để khí huyết được lưu thông. Bạn đi dạo 
tối thiểu 15 phút trong không gian thoáng đãng là tốt nhất45 phút 
là thời gian tối đa cần thiết để đi bộ. Nếu bạn phải ở trong không 
gian hạn, hãy tìm khu vực có chiều dài khoảng 30 feet và vòng đi 
vòng lại. Vẫn tiếp tục thiền tha thứ. 


* Khi đi bộ, bạn hãy kết hợp cụm từ với bước chân. Ví dụ: bước 
chân trái với tâm đọc thầm “tôi”, rồi bước chân phải với “tha thứ”, 
chân trái “cho tôi”, chân phải “vì đã”, chân trái “thiếu hiểu biết”... 
Cứ lặp lại như vậy. Bạn có thể thí nghiệm để xem như thế nào là 
hiệu quả. Nhịp điệu nào tốt nhất để hỗ trợ cho thiền tha thứ. Bạn 
cũng lưu ý là nở nụ cười khi thiền đi bộ. Hãy tha thứ bất cứ điều 
øì hoặc bất cứ ai xuất hiện. Tiếp tục đi bộ. Tôi từng đi bộ khoảng 
6-8 dặm tại Hawaii khi thực hành thiền tha thứ. 

Việc ngồi và đi bộ xen kẽ là để thiền tha thứ là một dòng chảy 
liên tục không ngừng. Nó giúp bạn tiếp thực hành thiền mọi lúc 
trong đời sống. Khi bạn đi bộ với tốc độ quen thuộc, tiếp tục thiền 
tha thứ với đôi mắt nhìn vào đất, khoảng 6 - 8 feet trước mặt. Bạn 
đừng ngó nghiêng xung quanh, hãy tiếp tục nhẹ nhàng tha thứ và 
luôn mỉm cười. 


CHƯƠNG 3 - DÍNH MẮC 


Một sai lầm nhiều người mắc phải là “Hành thiền là phải ngồi. 
Thời gian còn lại tôi rảnh nên tôi cứ để tâm trí của tôi diễn ra như 
mọi khi.” Một sai lầm căn bản. Chúng ta cần phải cân nhắc ý tưởng 
“lối sống thiền”. Bạn cần phải biết là bạn có những dính mắc trong 
cuộc sống. Khi bạn không ngồi thiền không có nghĩa những dính 
mắc này không tồn tại. Điểm mấu chốt của hành thiền là phát triển 
nhân cách. Đó là học cách buông bỏ đi những thói quen cũ gây đau 
khổ và thay thế bằng trạng thái tâm cân bằng. 


Tâm bạn càng kháng cự việc này nhiều bao nhiêu, bạn càng 
phải thực hành nhiều bấy nhiêu. Bởi vì việc kháng cự cho thấy 
những dính mắc/nút thắt trong tâm. Đó là nguồn gốc của đau khổ. 
Phương pháp thiền này rất hiệu quả trong việc buông bỏ những 
dính mắc, thư giãn những cảm xúc khó khăn, buông bỏ lối suy nghĩ 
rằng mọi thứ cần phải theo cách bạn muốn. Từ đó, bạn bắt đầu 
chấp nhận sự thật hiện tại. 


Tâm trí của bạn có thể “Tôi không thích việc này. Tôi không 
thích cách họ nói thế này thế nọ”. Bạn hãy tự hỏi bản thân “Ai 
không thích? Ai đang phán xét và lên án? Ai tạo ra những câu 
chuyện? Ai bị dính mắc vào những vẫn đề cũ”. “Đó là chính tôi!”. 


lÙ đây tôi định nghĩa lại về sự dính mắc để mọi thứ trở nên rõ 
ràng hơn. Dính mắc là bất cứ điều gì mà chúng ta tự đồng hóa, tự 
vơ vào mình: là suy nghĩ, là cảm giác, là cảm thọ. Khi chúng ta đồng 
hóa những những suy nghĩ, cảm thọ này “của tôi” “là tôi” là “bản 
ngã của tôi” thì vào thời điểm đó, tâm đã bị dính mắc khiến Tham 
Ái nảy sinh trong thân và tâm. 

Tham Ái luôn được biểu hiện là sự căng thẳng và chắc đặc 
trong tâm và trong thân. Tham Ái là “Tôi thích - tôi không thích”. 
Đây là điều xuất hiện trong quá trình tương tác thân tâm của mọi 
người. Dính mắc là một cách nói khác của Tham Ái và là khởi đầu 


242 


của mọi đau khổ. Khi chúng ta thấy mọi thứ xuất hiện chỉ là phần 
của quy luật khách quan tự nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu cảm 
giác quan sát mọi thứ với một tâm sáng & sạch. 


Có người nói điều gì đó bình thường nhưng bạn nghe nó qua 
đôi tai dính mắc và nó biến thành tiêu cực. Đây là lý do chúng ta 
phải học cách nhận biết điều gì đang diễn ra mọi lúc trong đời 
sống hàng ngày. 


Khi bạn hoàn thành việc ngồi thiền 30, 45 phút hay một giờ và 
bạn bắt đầu đi dạo, lúc đó tâm bạn đang làm gì? Nó sẽ đi lang thang 
như mọi khi. Nó nghĩ việc này. Nó nghĩ việc kia. Tất cả chỉ là những 
suy nghĩ vô thưởng, vô phạt. 


Hầu hết chúng ta nghĩ những suy nghĩ và cảm giác này xuất 
hiện là một phần của tính cách. Chúng không xuất hiện ngẫu 
nhiên. Nhưng thực tế là nếu bạn thấy một suy nghĩ hay cảm giác 
nào, bạn chú ý đến nó thì bạn khiến nó trở nên lớn hơn. Khi bạn 
nhận ra bạn đang tự tạo đau khổ cho mình, bạn phải tha thứ cho 
bản thân vì đã làm điều đó. 

Bạn cần lặp lại “tôi tha thứ cho bản thân vì thiếu hiểu biết. Tôi 
hoàn toàn tha thứ cho bản thân”. Tâm bạn rồi sẽ lại đi lang thang 
và có thể lại “Điều này thật ngớ ngẩn! Nó chả có tác dụng gì. Đây 
không phải là điều nên làm. Mình không muốn ngồi nữa...!”. 


Mỗi suy nghĩ này là một sự dính mắc, đúng không? Mỗi suy 
nghĩ đều có Tham Ái trong đó, đúng không? Và mỗi suy nghĩ này 
đều tạo nên đau khổ cho bạn, đúng không? 


Vì thế, bạn phải nhận biết được bạn đang làm gì với bản thân 
và buông bỏ những suy nghĩ này. Tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ 
vô bổ. Nó không có gì liên quan tới điều bạn đang làm và nơi bạn 
đang có mặt. Khi bạn hiểu điều này, bạn bắt đầu tha thứ cho bản 
thân vì thiếu hiểu biết, vì đã làm chính mình tổn thương, vì làm 
tổn thương người khác. Bạn bắt đầu thực sự tha thứ. 


Khi bạn đi bộ, hãy để ý tâm bạn đang như thế nào? Liệu nó có 
nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, nghĩ đến hết việc này đến việc 
khác? Tất cả những suy nghĩ này đều vô nghĩa. 


Điều này không có nghĩa là bạn không thể lên kế hoạch cho 
điều mình cần làm. Bạn có thể. Tuy nhiên bạn chỉ cần lên kế hoạch 
một lần với điều bạn đang muốn làm. Khi bạn đã xong xuôi kế 
hoạch trong đầu, bạn không cần phải để tâm đến nó nhiều nữa. 
Việc nghĩ đi nghĩ lại, suy tính đi suy tính lại chỉ là một xu hướng 
thói quen cũ. Nó không cần thiết và tạo nên những đau khổ cho 
bản thân. 


244 


CHƯƠNG BỔN - THỰC HÀNH HÀNG NGÀY 


Việc ứng dụng thiền tha thứ vào những hoạt động đời thường 
là điều quan trọng nhất của phương pháp này. Bạn tiếp tục tha 
thứ cho bản thân, tha thứ vì thiếu hiểu biết, tha thứ vì dính mắc 
vào việc này việc kia, hay đồng hóa vào mọi thứ. Đã bao nhiêu lần 
bạn đã làm việc này: “Này! Tôi không thích nghe điều bạn nói nhé” 
Hãy hỏi bản thân là “Ai không thích nghe?” “Cách bạn nói khó 
nghe, độc địa quá!” là tới AI? 


Bạn cần dừng lại và nhận biết rằng bản thân đã vơ mọi thứ vào 
mình. Và đó không thực sự là việc của bạn hay do bạn. Nó chỉ là 
điều đã diễn ra. Hãy tha thứ! Tha thứ ngay cả khi mình đi bộ và 
vấp vào đá. Tha thứ cho cơn đau vì đã có mặt! Điều bạn cần làm là 
giữ việc tha thứ được tiếp tục. Đây là chánh niệm về tha thứ nên 
được thực hành. Thiền tha thứ không chỉ là ngồi. Đây là một hoạt 
động ứng dụng vào đời sống. Ứng dụng để thực hành mọi lúc, mọi 
nơi. 


Nếu bạn muốn có sự thay đổi, bạn phải sẵn sàng đi qua những 
øì cần tha thứ một cách chân thành. Đấy là điều giúp bạn thay đổi. 
Bạn cần kiên nhẫn. Đồng thời bạn cần có góc nhìn hài hước về tâm 
trí có thể trở nên ngu ngốc đến mức nào. Bạn càng thoải mái, càng 
cười nhiều thì thực hành càng trở nên dễ dàng. 


245 


CHƯƠNG NĂM - ĐIỂM CÂN BẰNG 


Bất cứ khi nào bạn tự vơ vấn đề là của mình, bạn phán xét và 
lên án điều này điều kia thì bạn đang tạo ra đau khổ cho chính 
mình. Bạn không cần làm điều đó. Bạn muốn tranh cãi với người 
khác về những dính mắc của mình? Làm vậy để làm gì? Khi bạn 
sẵn sàng thực hành tha thứ cho bản thân, hay người khác, đó là 
lúc tâm bạn bắt đầu cân bằng. Khiếu hài hước cũng xuất hiện. Đó 
là sự quân bình. Khi đó, bạn không còn đồng hóa bản thân với suy 
nghĩ, cảm giác hay những thứ này. 


Khi bạn thực hành theo cách này, góc nhìn của bạn về cuộc 
sống cũng thay đổi. Bạn chấp nhận điều gì đang diễn ra. Nhai đi 
nhai lại vấn đề trong tâm là không cần thiết. Việc này lãng phí thời 
gian, lãng phí công sức. Lặp đi lặp lại những suy nghĩ là biểu hiện 
bạn đang dính mắc. Bạn đang đồng hóa bản thân với suy nghĩ đó. 
Bạn đang tự tạo đau khổ. Điều bạn đang chứng kiến là Tập Đế - sự 
thật cao quý thứ hai. Bạn đang chứng kiến cách Tham Ái hoạt động 
- đồng hóa mọi thứ. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Bạn không 
thể đổ lỗi cho ai. Đây là cách bạn phản ứng. Bạn đang tạo ra tất cả 
những điều đó với chính mình. 

Người khác nói này nói nọ. Đó là quan điểm của họ. Điều này 
không đồng nghĩa với việc bạn phải nghe họ. Bạn không cần phải 
vơ việc đó vào mình, phân tích rằng nó đúng nó sai. Việc đó không 
quan trọng. Bạn càng tha thứ bản thân nhiều bao nhiêu trong hoạt 
động thường ngày, bạn càng dễ dàng tha thứ những điều diễn ra 
trong quá khứ. 


CHƯƠNG SÁU - KIÊN ĐỊNH 


Khi bạn thực hành thiền tha thứ, bạn bắt đầu với một trong 
những câu được gợi ý. Bạn giữ nguyên câu nói này cho tới khi sâu 
xa trong tâm bạn cảm nhận “Tôi đã thật sự tha thứ cho bản thân 
vì thiếu hiểu biết”. Đây là điều quan trọng. 


Việc thật sự tha thứ cần thời gian. Nó không phải món mỳ ăn 
liền, diễn ra chóng vánh và bạn hài lòng “ok! Tôi đã xong!”. Thái 
độ này không giúp bạn có được sự thay đổi thật sự. Bạn vẫn còn 
nhiều dính mắc. bạn vẫn phải tiếp tục tha thứ cho bản thân vì thiếu 
hiểu biết, tha thứ cho bản thân vì mắc sai lầm. Bạn phải tự tha thứ 
vì đã phán xét, đã lên án, đã phân tích, đã trăn trở, đã giận dữ. Tha 
thứ tất cả mọi lúc, mọi nơi. 


Khi bắt đầu, tôi đã tự thực hành tha thứ cho bản thân trong hai 
năm. Bỏi vì tôi muốn hiểu rõ các khía cạnh của phương pháp này. 
Tôi đã trải qua rất nhiều sự thay đổi. Những sự thay đổi lớn về 
tính cách. Nếu bạn muốn có kết quả, bạn phải kiên nhẫn. 


Những suy nghĩ kiểu như “tôi đã tha thứ xong cho người này, 
người kia” là không phù hợp. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, BẠN 
sẽ phát hiện ra bạn bắt đầu không thích điều này điều nọ ở người 
đó. Và hãy đoán xem, ai đã xong việc tha thứ? BẠN chưa tha thứ 
cho mình hay người đó. 


CHƯƠNG BẢY - ĐI SÂU HƠN 


Khi bạn bắt đầu thiền sâu hơn, tiếp tục tha thứ bản thân và bạn 
tha thứ cho mình vì đã mắc sai lầm. Có thể có người nào cần được 
tha thứ sẽ xuất hiện trong tâm trí. 


Khi điều này diễn ra, bạn nhận biết rõ là bạn không hề mời 
người đó xuất hiện. Bạn không làm việc gì đại loại như “Này! Tôi 
cần người này xuất hiện”. Hình ảnh người nào đó xuất hiện là tự 
nhiên. 

Ngay khi người đó xuất hiện trong tâm trí, bạn bắt đầu tha thứ 
người đó. Việc họ đã làm gì trong quá khứ không quan trọng. 
Những suy nghĩ của bạn, những quan niệm của bạn về điều họ đã 
từng làm mới tạo ra thêm đau khổ. 


Những suy nghĩ như vậy xuất hiện vì bạn có dính mắc. “Tôi 
không thích điều này! Tôi không muốn điều này xuất hiện! Thằng 
này thằng kia làm những việc bẩn thỉu ghê tởm với mình...” Bạn 
có thấy bạn bị dính mắc ở đâu không? Có lẽ đó xuất phát từ niềm 
tin rằng bạn có thể đổ lỗi cho người khác vì sự đau khổ của bạn. 
Người duy nhất bạn có thể “đổ lỗi” là chính mình. Tại sao? Bởi vì 
vô minh, bạn đã tự đồng hóa mình với vấn đề. Bạn đã có quan 
niệm thế này thế kia. Những thói quen của bạn đã liên tục cung 
cấp năng lượng cho ý tưởng bạn đúng, chỉ có người khác sau. Đó 
là cách bạn tự tạo đau khổ. 


Thiền tha thứ giúp bạn buông bỏ những ý kiến, ý tưởng, dính 
mắc và cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì từng có ai đó làm gì hay nói gì 
khiến bạn thấy tức giận, bức bối, ghen ty, đau khổ...hay bất cứ điều 
øÌ tương tự nên tạo ra những nút thắt. Nó có khuynh hướng khiến 
bạn dính vào những suy nghĩ về những gì diễn ra trong quá khứ. 


Vấn đề này được gọi là mắc kẹt trong những câu chuyện. Bạn 
cần thực hành 6 biết và về với những câu nói tha thứ. Bạn cần lặp 
lại bao nhiêu lần, cần 6 biết bao nhiêu lần không quan trọng. Hãy 
cứ tiếp tục. Cảm xúc gắn liền với những câu chuyện sẽ dần tan 
ngay sau khi bạn thực hiện đủ nhiều. Kiên nhẫn là mẹ thành công. 


248 


CHƯƠNG TÁM - BUÔNG BỎ 


Khi bạn thấy có người xuất hiện trong tâm trí - người từng có 
vẫn đề với bạn, từng tạo ra cho bạn điều gì đó không thích - hãy 
tha thứ. Với ánh mắt trong tâm, bạn nhìn vào mắt người đó và 
chân thành nói “Tôi tha thứ cho bạn vì đã hành xử không đúng, tôi 
tha thứ cho bạn vì đã thiếu hiểu biết, tôi hoàn toàn tha thứ cho 
bạn.” 


Giờ đây, tiếp tục duy trì hình ảnh người đó trong tâm và lan 
tỏa sự tha thứ tới họ. Nếu tâm bạn đi lang thang hoặc có thể có 
tiếng nói “Không, tôi không muốn. Tôi không tha thứ...!” Hãy 6 
biết, buông bỏ điều này và trở về với “tôi sẵn sàng tha thứ cho 


” 


bạn”. 

Việc tha thứ phải chân thành. “Tôi không thể. Tôi không thể 
tha thứ được cho những gì nó làm”... Tại sao không? “bởi vì nó làm 
cho TÔI đau khổ?” 


ỒI! AI tạo ra đau khổ? BẠN là người tự tạo đau khổ cho chính 
mình bởi vì bạn đã tự đồng hóa bản thân và bạn đã nhai đi nhai lại 
vấn đề và tự tạo ra rất nhiều lý do và cớ về vấn đề tại sao nó sai trái. 

Nói cách khác, bạn bị dính vào Tham Ái, Chấp Thủ, Thói quen 
của chính bạn. Và điều này dẫn tới sự bất toại nguyện, bức bối, 
đau đớn và đau khổ. 


249 


CHƯƠNG 9 - NHẸ NHÕM 


Bạn cần lưu ý rằng đây không phải là phương pháp dễ dàng. 
Việc tha thứ cho ai đó đã từng làm tổn thương mình không dễ. 
Người phụ nữ đã từng bị cưỡng hiếp hay người đàn ông đã từng 
bị tấn công, đánh đập và cướp là ví dụ. Rất khó để họ tha thứ cho 
người đã làm những việc như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn cứ ôm lấy 
những hận thù về người này người nọ là đau khổ. Những gì đã 
diễn ra không còn quan trọng. Những hành động đã từng diễn ra 
không còn quan trọng. Đó là quá khứ. Điều quan trọng là những 
øì bạn đang làm với tâm trí mình trong thời điểm hiện tại. 


Để phát triển việc thực hành đến mức cao nhất có nghĩa là bạn 
tiếp tục tha thứ và tha thứ. Tiếp tục và tiếp tục. Với ánh mắt trong 
tâm, bạn nhìn vào mắt họ và nói “tôi thực sự tha thứ cho bạn.” Và 
nếu tâm bạn nói “không, tôi không”. Bạn hãy buông, 6 biết và lại 
trở về tiếp tục “tôi thực sự tha thứ cho bạn”. Rồi bạn đưa hình ảnh 
người đó vào khu vực trái tim và tiếp tục lan tỏa tha thứ cho họ. 
Bạn cần làm điều này bao lâu? Đến khi xong xuôi. 


Có những dính mắc bạn chỉ cần một hoặc hai thời thiền. Có 
những dính mắc khác, bạn cần một tuần, hai tuần hoặc lâu hơn. Bao 
lâu là đủ? Ai có thể trả lời được. Việc này không quan trọng. Nếu bạn 
cần thời gian, bạn hãy dành cho nó. Bạn có tất cả thời gian. 


Khi bạn cảm nhận được sự nhẹ nhõm, một gánh nặng được 
trút bỏ xuống. Đó là khi bạn đã buông đi những thù hận với người 
khác trong tâm. Và sau đó, bất cứ khi nào bạn nghĩ về họ, tâm trí 
của bạn sẽ như “Ồ! Họ đã từng làm sai. Họ không thật sự hiểu điều 
họ đang làm. Cũng không có gì.” 

Đây là cách bạn buông bỏ những nút thắt trong tâm. Đây là 
cách bạn buông bỏ những tổn thương quá khứ. Điều này không có 
nghĩa là người từng bị hại sẽ ôm ấp vỗ về kẻ đã từng hại mình. Họ 
vẫn sẽ né tránh gặp mặt bởi vì họ biết là có thể họ sẽ một lần nữa 


250 


bị hại. Tuy nhiên, trong tâm trí của họ không còn sự thù ghét. Họ 
không nghĩ về sự thù ghét nữa. Họ buông bỏ cảm xúc đó. 


Đây là sự tha thứ đúng nghĩa. Đó là sự buông bỏ. Bạn buông đi 
những bất toại nguyện và sân hận trong tâm. Bạn đang phát triển 
trạng thái tâm cân bằng “Mọi điều đều ổn. Mọi điều diễn ra theo 
cách nó diễn ra. Mọi thứ là như thế.” Khi đó, bạn không đồng hóa 
mình với mọi thứ. 


CHƯƠNG 10 - CHƯỚNG NGẠI 


Phần quan trọng nhất của thiền chánh niệm về tha thứ là học 
cách buông bỏ đi quan điểm, suy nghĩ, ý kiến, khái niệm, câu chuyện 
cá nhân. Hình ảnh một ai đó tồn tại trong tâm trí bạn một thời gian 
dài là vì bạn dính mắc vào những câu chuyện bạn tự kể trong đầu. 


Mỗi khi bạn thiền đi bộ hay thiền ngồi hãy tiếp tục tha thứ cho 
người xuất hiện trong tâm trí. Hãy cứ tiếp tục. Tâm bạn có thể trở 
nên nhàm chán và tự nhủ “Tôi không thích làm trò này nữa!” 


Đó có phải là một loại dính mắc khác không? Nếu vậy, bạn nên 
làm gì? Bạn cần vượt qua bằng cách tha thứ sự buồn chán vì đã có 
mặt ở đó. Vậy là được. Buồn chán được phép có mặt và ta tha thứ. 
Tâm trí luôn thú vị. Nó có thể cố gắng làm bạn phân tâm theo 
nhiều cách khác nhau. Nó sẽ gợi lên những cảm xúc, kí ức, suy 
nghĩ, câu chuyện khác nhau để làm bạn phân tâm. Bởi vì nó không 
thích việc bỏ đi những dính mắc. Thói quen của tâm là nuôi dưỡng 
những dính mắc, thoải mái trong dính mắc. 


Chúng ta cần thả lỏng bản thân hơn khi thực hành tha thứ. Rốt 
cuộc, bạn đã dành bao nhiêu năm để xây dựng thói quen xấu của 
mình? Việc thay đổi và điều chỉnh thói quen từ bất thiện sang 
thiện cần thời gian. Bạn cần đón nhận và ứng xử với chính mình 
một cách nhẹ nhàng và tử tế. Hãy cho mình thời gian. 


Điểm cốt yếu của thiền là HỌC CÁCH THAY ĐỔI. Học cách 
buông bỏ đi những quan niệm, suy nghĩ vô ích và bồi đắp những 
suy nghĩ tích cực, những điều khiến bạn và những người xung 
quanh hạnh phúc. Đó là lý do của giới luật ra đời. Đức Phật đã vạch 
sẵn ra những øì cần thực hiện để có cuộc sống cân bằng hơn. 

Chúng ta hãy cùng nhìn lại giới luật. Không cố tình giết hại 
chúng sinh. Không lấy cái gì không được cho (không ăn trộm, ăn 
cắp). Không tham gia vào những hoạt động tình dục sai trái. Nói 


tóm lại, đừng làm điều gì tốn thương tới tỉnh thần và thể chất của 
người khác. Không tham gia vào việc nói dối, nói lời độc ác, buôn 
chuyện hay vu khống. Cuối cùng, đừng dùng chất kích thích hay 
rượu vì chúng khiến cho tâm bị yếu đi và thói quen phạm giới lại 
trở nên mạnh mẽ. 

Những giới luật căn bản này là nền tảng của đời sống hạnh 
phúc. Nếu bạn giữ giới tốt, thì phần lớn thời gian trong cuộc đời 
bạn và những người xung quanh an lành và hạnh phúc. Bạn càng 
giữ gìn giới luật tốt, trạng thái tâm của bạn càng tốt, bạn sẽ dễ 
dàng tha thứ người khác hơn, bạn sẽ thả lông hơn với người đó và 
sự nhẽ nhõm trở nên rõ rệt hơn. 


Sau khi bạn thực hành một thời gian, bạn sẽ “cuối cùng, tôi thật 
sự tha thứ cho bạn!” Đó là khoảng khắc năng lượng tiêu cực đằng 
sau đã chấm dứt. Nó giống như những gì đã diễn ra trở thành kí 
ức thuần túy. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Cũng không có gì to 
tát. Đây là mục đích của thiền tha thứ. 


CHƯƠNG 11 - ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY 


Thực hành thiền tha thứ có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hàng 
ngày? Đây là câu hỏi hay! Bạn càng cởi mở bạn càng dễ đón nhận. 
Bạn bớt phán xét. Bạn bớt lên án. Bạn bớt sân hận. Bởi vì bạn thấy 
những căng thẳng xuất hiện trong tâm trí và bạn “Tôi tha thứ cho 
bạn vì đã thiếu hiểu biết trong tình huống này”. Bạn mỉm cười và 
buông bỏ. 


Một trong những điều khó nhất của người hướng dẫn là giúp 
học trò thực hành quan điểm “Cuộc sống là niềm vui và hạnh 
phúc”. Bạn có thể coi cuộc sống là một trò chơi. Bạn hãy nhẹ nhàng 
đón nhận nó. Nếu bạn chơi với trạng thái nặng nề và dính mắc, 
mọi điều trở nên khó khăn hơn cần thiết. Nếu bạn chơi trò chơi 
một cách thoải mái, bạn không quá nghiêm túc thì mọi thứ trở nên 
dễ dàng. 


Đây là những gì Đức Phật đang hướng dẫn. Ngài dạy chúng ta 
cách để tâm luôn thả lỏng, an tĩnh. Ngài dạy cách chúng ta đón 
nhận suy nghĩ, cảm xúc, kí ức, hành động đã qua... một cách nhẹ 
nhàng thoải mái. 

Đúng là bạn từng mắc những sai lầm trong quá khứ. Đó là sự 
thật. Đó là cuộc sống. Tôi chưa gặp ai chưa từng mắc sai lầm, chưa 
từng ăn năn, hối hận. Ai cũng mắc sai lầm, và ai cũng có những lúc 
án năn. 

Và cảm giác ăn năn đó là gì? Đó là sự thiếu tha thứ. Đó là ví dụ 
của việc tâm bạn bám chặt vào điều đã diễn ra và tự trách “Mình 
sai rồi. Mình làm rối tung mọi thứ. Mình đáng bị trừng phạt.” Đây 
là cách mà tâm trí bạn thường hoạt động. Giờ đây, bạn có thể làm 
øì với việc này? Lựa chọn gì? Bạn càng nghiêm túc và nghiêm 
trọng hóa vấn đề, bạn càng dễ dính mắc và mất cân bằng. 


254 


Bạn đang chơi trò chơi tàu lượn cảm xúc. Cảm xúc lên xuống 
lên xuống liên tục. Khi bạn bắt đầu tha thứ, những làn sóng lên 
xuống giảm dần, giảm dần để trở thành những gợn sóng nhỏ. Bạn 
vẫn có những cảm xúc nhưng bạn không còn bị dính mắc lâu. Bạn 
dừng lại và tự nhủ “Vậy là đủ. Điều này không đáng để trăn trở, 
vật vã. 


255 


CHƯƠNG 12 - THÀNH CÔNG 


Sau khi bạn tha thứ cho người đó, bạn tiếp tục cho tới khi bạn 
cảm thấy “Đã đủ! Tôi không còn gì phải làm. Tôi thực sự đã tha 
thứ cho bạn.” Đến lúc này, trong tâm trí của mình, bạn nhìn vào 
mắt họ, bạn ngừng việc nói thầm tha thứ và bạn sẽ thấy họ nói 
“Tôi cũng tha thứ cho bạn.” 


Điều này thật khác lạ, phải không? Một hiện tượng đáng kể. 
Bạn tự tha thứ mình và tha thứ người khác. Bạn đã tha thứ cho 
bản thân vì mắc sai lầm, vì thiếu hiểu biết. Bạn tha thứ cho người 
khác vì họ mắc sai lầm, vì thiếu hiểu biết, vì làm bạn tổn thưởng... 
Và bây giờ, bạn nghe thấy “Tôi tha thứ cho bạn”. 


Đó là cảm giác nhẹ nhõm thực sự! Điều có thể diễn ra là NIỀM 
VUI sẽ xuất hiện trong tâm trí. Bạn thấy nhẹ nhõm. Bạn thấy hạnh 
phúc. Hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bạn đã không nhận ra bạn đã 
mang những gánh nặng rất lớn trên vai. Những gánh nặng kéo 
chùng bạn xuống. Giờ đây, chúng được gỡ bỏ. Khi bạn tha thứ, 
những gánh nặng cảm xúc được tan biến. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm. 
“Đây là điều vô cùng tuyệt vời!” 

Việc này đòi hỏi nhiều công sức nhưng nó đáng giá. Và tại sao 
nó không dễ dàng? Bởi vì những nút thắt tích lũy trong tâm của 
bạn. Hãy tiếp tục thực hành. Và khi bạn xong với một người, bạn 
lại tiếp tục tha thứ cho bản thân. Bạn lặp lại “Tôi tha thứ cho bản 
thân vì đã mắc sai lầm. Tôi tha thứ cho bản thân vì thiếu hiểu biết.” 
Bạn tiếp tục tha thứ bản thân cho tới khi ai đó xuất hiện trong tâm 
trí. Bạn tiếp tục làm việc này cho tới khi tâm bạn nói “ Được rồi! 
Tôi đã xong. Mọi điều đều tốt. Không còn ai cả. Đã đủ!” 


Lúc này, bạn có thể trở về với thiền Metta. Metta là phương 
pháp hành thiền chính của bạn. Giờ, bạn có thể hiểu rõ tại sao 
chánh niệm thiền tha thứ là một phần của thiền tâm Từ. Liệu bạn 
có thể thực hành thiền tâm Từ khi mà trong tâm đầy sân hận? Bạn 
không thể. Thiền tha thứ là để thanh lọc tâm, giải tỏa thù hận. 


256 


CHƯƠNG 13 - KHÔNG DỄ DÀNG 


Phương pháp thực hành không đơn giản, không dễ dàng, 
không nhanh chóng. Nó không giống như đi mua sắm. Bạn cần 
kiên nhẫn thực hành mọi lúc, mọi nơi cho tới khi bạn buông được 
những thói quen gắn với tâm bất thiện dai dẳng. 


Tùy thuộc vào mức độ dính mắc của bạn. Có thể bạn dính mắc 
nhiều tới mức bạn không thể tha thứ cho bản thân. Nếu bạn không 
đủ kiên nhẫn để đi qua toàn bộ quá trình, bạn sẽ không thể thoát 
khỏi gánh nặng. 


Bạn sẽ biết khi nào bạn hoàn thành thiền tha thứ. Khi đó bạn 
đã tự do và bạn hiểu rõ cách thức thiền Tha thứ hoạt động. Liệu 
bạn đã xong chưa? Bạn không cần ai bảo bạn. Bạn biết là đã xong. 


Tiếp tục áp dụng thiền trong những hoạt động đời thường là 
điều quan trọng nhất. Khi bạn đi bộ từ chỗ này tới chỗ khác, hay 
làm gì, hãy tha thứ cho những chướng ngại nếu chúng nổi lên. Mỉm 
cười. Nếu có ai tiếp cận và muốn nói chuyện với bạn dù bạn không 
muốn, hãy tha thứ cho họ. Họ không hiểu. Họ không hiểu điều bạn 
đang làm. Họ không hiểu là điều bình thường, dễ hiểu. Họ có thể 
phán xét, họ có thể lên án, họ có thể tạo ra rất nhiều phiền toái. Đó 
là điều bình thường. Họ có thể làm điều đó. Nhưng, với bạn, bạn 
cần tha thứ cho họ. 


Khi bạn tha thứ cho họ, bạn đang buông bỏ sự dính mắc vào 
“cách tôi thấy mọi thứ nên là”. Việc thiếu hiểu biết có thể tạo vấn 
đề lớn. Bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết nên chúng ta có rất nhiều 
suy nghĩ, ý tưởng, triết lý về việc cách mọi thứ nên vận hành thế 
nào. Đây là một vấn đề. Bởi vì chúng ta dính mắc vào sự giả định, 
dính mắc vào những sự tưởng tượng trong đầu. 


Điều gì xảy ra khi mọi thứ vận hành không giống cách bạn 
muốn? Điều gì diễn ra tiếp theo? Bạn có thể thấy mình đang cãi 


nhau với SỰ THẬT KHÁCH QUAN, cãi nhau với Dhamma của hiện 
tại trong khoảng khắc này. Bạn đang không chấp nhận sự thật 
đang biểu hiện ngay trước mắt. Bạn bắt đầu phê phán và lên án. 
Và thường xuyên bạn đổ lỗi cho người khác đã làm phiền mình. 


Thực tế họ không làm phiền bạn. Đó là một phần của cuộc 
sống, một phần của sự thực hành. Không có điều gì là cái gì đó, có 
ai đó quấy rầy VIỆC THỰC HÀNH CỦA TÔI. Nhìn sâu sắc, đó chỉ là 
bạn đang chống đối với sự thật, với những gì đang diễn ra trong 
khoảng khắc hiện tại. Và sau đó bạn đổ lỗi cho ai đó, cái gì đó tạo 
nên nguyên nhân gì đó... 


258 


CHƯƠNG 14 - THA THỨ! 


Nếu âm thanh làm phiền trong lúc tập thì sao? Đôi lúc, khi 
tham gia khóa thiền nhập thất, bạn tập trung cao độ để quan sát 
xem điều gì diễn ra. Và bạn có thể thấy rất khó chịu nếu chỉ một 
tiếng kẹt cửa, tiếng bước chân, hay những hơi thở nặng nề bên 
cạnh. Bạn có thể nghĩ “ôi! Lại bị làm phiền!” 


Bạn có thấy việc này có chút lố bịch không? Điều đang diễn ra 
là trong hiện thực có âm thanh xuất hiện, và đó chỉ là âm thanh. 
Và đó tâm nổi lên suy nghĩ “Tôi không thích điều này. Nó không 
nên là như thế”, “Tôi không thích người này, người nọ. Làm ơn 
dừng lại mấy hoạt động này đi để tâm tôi được an lành.” Điều đang 
diễn ra là sự chú tâm đang không cân bằng với chánh niệm. Sự tập 
trung quá mạnh và chánh niệm quá yếu...Điều này liệu có phải 
điên rồ không? 

Nếu bạn không thể chấp nhận được điều đang diễn ra trong 
khoảng khắc hiện tại, với một tâm trí cân bằng, thì chắc chắn đau 
khổ tồn tại. Được rồi! Có âm thanh. “Ai đó đang nói chuyện” Rồi 
sao? Việc đó là bình thường khi mà chánh niệm và tâm xả của bạn 
vững vàng. Khi tâm trí quân bình, cân bằng, âm thanh diễn ra chỉ 
là âm thanh. Mọi thứ cứ diễn ra. Bạn tiếp tục thực hành thiền tha 
thứ. 


Khi tôi tham gia một khóa tu ba tháng tại Châu Á, nơi đó có cái 
máy bơm nước đặt gần ngay thiền đường. Trong ba tháng, nó kêu 
ran từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Âm thanh rột rẹt, ồn ào phát ra 
liên tục. Nhưng đó cũng chỉ là âm thanh. Nó cũng chỉ là như vậy. 
Tôi nhận ra đó không phải là “âm thanh của tôi”. Cái không thích 
“của tôi” không làm thay đổi âm thanh đó. Cái chỉ trích “của tôi” 
về người làm động cơ máy bơm hoạt động cũng không thay đổi 
được gì. 


259 


Bạn có thấy được những dính mắc trong ví dụ trên không? Bài 
tập ở đây là chấp nhận rằng âm thanh đang có mặt tại đây. Và đón 
nhận nó như là. Đó là sự thật khách quan trong khoảng khắc hiện 
tại. Đó là Dhamma. Chấp nhận khoảng khắc hiện tại là chấp nhận 
Dhamma như là. 


Bất cứ khi nào có sự xáo trộn, hãy tiếp tục tha thứ sự xáo trộn 
đó trong tâm trí. THA THỨ. Mỉm cười. Tha thứ cho bản thân vì 
thiếu hiểu biết. Đây là cách chúng ta thực hành thiền tha thứ trong 
đời sống hàng ngày. Tôi tha thứ cho bản thân vì muốn những điều 
hoàn thiện. Tôi tha thứ cho tôi vì đã nóng nảy, đã ghét việc này 
việc kia. Giờ đây, tha thứ không chỉ gói gọn trong một câu nói. Nó 
có thể là nhiều câu. Chúng ta lần lượt áp dụng những câu này vào 
thực hành. 


CHƯƠNG 15 - KHÔNG PHẢI THẦN CHÚ 


Khi ngồi thiền tha thứ, lưu ý, bạn chỉ dùng một câu nói tha thứ 
một lúc. Hãy chỉ sử dụng một câu và lưu ý đây không phải là thần 
chú. Bạn không đọc một câu rồi nghĩ một kiểu. Bạn cần sự chân 
thành. “Tôi hoàn toàn tha thứ cho bản thân vì đã mắc sai lầm, thiếu 
hiểu biết...” Câu nào cũng được, miễn là bạn thật sự chân thành. 


Bạn càng dành nhiều thời gian để tha thứ, bạn càng áp dụng 
tốt trong mọi hoạt động hàng ngày, trong khi ngồi, trong khi đi, 
trong bất cứ điều gì bạn làm bạn càng hiểu rõ thiền thật sự là như 
thế nào. 


Thiền không phải là đạt được một trạng thái tâm siêu phàm 
nào đó. Nó cũng không phải là hướng đến trạng thái sung sướng 
tột cùng. Thiền cần có ích hơn thế. Thiền là học cách nhận biết bạn 
đã tự làm tổn thương mình như thế nào và làm thế nào để buông 
đi đau khổ. Các trạng thái tâm siêu phàm sẽ tự động xuất hiện khi 
tâm chúng ta sạch, sáng. Bạn không cần phải chủ đích làm việc gì. 


Tâm bạn càng sạch, càng sáng, càng vắng bóng đi những quan 
điểm, phán xét, ý tưởng, dự định... bạn càng có thể đón nhận dễ 
dàng những điều đang diễn ra trong hiện tại, cuộc sống của bạn 
càng vui và hạnh phúc. Và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. 


Điều gì bạn đang nói thầm trong đầu bây giờ? “Tôi có thói quen 
luôn phân tích và suy nghĩ.” Được, hãy buông thói quen này đi. 
“Nhưng tôi đã làm việc này cả đời.” Vậy thì? Hãy tha thứ cho bản 
thân vì thiếu hiểu biết. Tha thứ cho bản thân vì đã phân tích. 


Thông thường khi phân tích, tâm có sự dính mắc lớn. Xu hướng 
phân tích kĩ lưỡng mọi thứ là căn bệnh của phương Tây. “Tôi muốn 
tìm hiểu cách mọi thứ vận hành.” Bạn không hiểu về cách mọi thứ 
vận hành chỉ bằng suy nghĩ. Bạn buông, thư giãn để quan sát trực 


tiếp điều đang diễn ra và tha thứ, buông và thư giãn tiếp để tâm có 
thể quan sát rõ ràng hơn điều đang diễn ra. 


Sự thật là trong khi hành thiền, tâm phân tích và tâm suy nghĩ 
hoạt động rất chậm. Tâm quan sát rất sắc và nhanh. Bạn không 
thể quan sát kĩ lưỡng được nếu có quá nhiều từ ngữ xuất hiện 
trong tâm trí. Những suy nghĩ, quan niệm sẽ ngăn cản cái nhìn 
sáng suốt. Chúng không cho bạn nhìn được rõ ràng điều mọi thứ 
thật sự như là. 


CHƯƠNG 16 - TRÒ CHƠI Đổ LỖI 


Thiền tha thứ không chỉ đơn giản là về những dính mắc quá 
khứ đại loại như là “Khi tôi 5 tuổi, Johnny đã đánh tôi và tôi ghét 
hắn từ ngày đó”. Với chỉ dính mắc này, bạn khám phá, nhận diện 
và thấy được cách bạn tự tạo ra vấn đề cho mình. 


Ngày nay, nhiều người gặp vấn đề về đổ lỗi. Họ đổ lỗi cho mọi 
người trừ họ về những nỗi đau khổ của họ. Câu hỏi ở đây làviệc 
đổ lỗi này có phù hợp và có ích với thực tế không? Việc nói “Anh 
làm em bị tổn thưởng. Em không thích anh” là đễ dàng. Nhưng liệu 
thực sự có ai đó làm mình bị tổn thương không? Hay có ai đó nói 
câu gì đó và bạn có quan niệm, phán xét và lên án những câu người 
đó nói và rồi tâm sân của bạn xuất hiện, nó bao phủ toàn bộ tình 
huống. Và bạn mất kiểm soát và mọi thứ đi chệnh ngàn dặm. 

Bạn đang làm tổn thương chính mình, và bạn liên tục suy nghĩ. 
“Nhưng tôi chỉ suy nghĩ và phân tích.” .... Bạn đang bị dính mắc. 
Bạn nghĩ rằng “vẫn đề này không làm tôi bị tổn thương nếu tôi để 
ý sang việc khác. Tôi có thể giữ nguyên quan điểm của tôi, ý tưởng 
của tôi về cách mọi thứ nên là và tôi không cần phải thay đổi!”. 
Nhưng bạn đang tự đánh lừa bản thân. Sự thay đổi là cách duy 
nhất để giải phóng cho tâm trí. Thiền là để tạo nên những thay đổi 
tích cực. 


CHƯƠNG 17 - HẠNH PHÚC! 


Tóm lại, học Đạo Phật là học cách tạo ra một tâm trí cân bằng 
và chánh niệm. Một tâm trí không có những cảm xúc mạnh mẽ, 
không có những dính mắc để bạn có thể quan sát được mọi thứ 
vận hành rõ ràng và khám phá được hạnh phúc và mãn nguyện 
đích thực trong đời sống. 


Học Đạo Phật là học cách quan sát mọi thứ như là, phát triển 
trí tuệ bằng cách quan sát cách bạn tự gây nên đau khổ cho chính 
mình. Học Đạo PHật là học cách chịu trách nhiệm cá nhân và làm 
những gì cần thiết để tạo nên một trạng thái tâm cân bằng, chánh 
niệm và hiểu biết. 

Thiền chánh niệm về tha thứ giúp chúng ta nhận biết rõ ràng 
khi nào đau khổ phát sinh [Sự thật thứ nhất - Khổ ĐếT[; nhận biết 
cách chúng ta tự dính mắc vào đau khổ và khiến nó trở nên to lớn 
hơn - điều tạo thêm đau khổ [Sự thật thứ hai - Tập Đế][; giúp 
chúng ta thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm này bằng việc sử dụng 6 
biết và thấy đau khổ tan biến [Sự thật thứ ba - Diệt Đế]. Cách thiền 
này mở con đường trí tuệ và từ bỏ [Sự thật thứ tư - Đạo Đất. 


Kết quả cuối cùng chúng ta đạt được là khoảng không trong 
tâm trí. Điều này giúp chúng ta nhận biết và phản hồi tích cực với 
cuộc sống thay vì chỉ phản ứng. Áp dụng 6 biết, thao tác phù hợp 
Chánh Tinh Tấn, là một trong những cách nhanh nhất để giúp 
chúng ta quan sát rõ ràng điều gì đang diễn ra và đi đến đích hạnh 
phúc và bình an. 


Trong bài Kinh số 21, Trung Bộ Kinh, Đức Phật có đưa ra một 
số lời khuyên quan trọng như sau: 

Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ngươi có thể dùng 
khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chơn thực hay 
không chơn thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 


264 


lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời chơn 
thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô 
bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói 
lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư 
Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: “Chúng ta 
sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt 
ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ 
bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người 
này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống 
biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô 
biên, không hận, không sân”. 

Đây là cách chúng ta thực tập. Hãy thường xuyên thực hành 
thiền tha thứ và rèn tâm để hạnh phúc! 


265 


